NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤ VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


LƯƠNG DUYÊN BÌNH (Tổng Chủ biên) 
'VŨ QUANG (Chủ biên) 
NGUYÊN XUÂN CHI - ĐÀM TRUNG ĐỒN 
BÙI QUANG HÂN - ĐOÀN DUY HINH 


W/ẨV/ [LÍ 


(Tái bản lần thứ sáu) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


1Í CÁC TRANG SÁCH GIÁO KHOA 


1. Phần nội dung bài học gỏm các trang in thành hai cột : một cột 
là nội dung chính của bài học, cột còn lại chữ nhỏ, trình bày các 
hình vẽ, tranh, ảnh, biểu bảng, đỏ thị, các nội dung thứ yếu, các 
câu hỏi (kí hiệu 8Ñ) đế giáo viên và học sinh cùng tham gia 
xây dựng bài học. Tuy nhiên, với các hình, đỏ tl có kích thước 
lớn thì in tràn trang. 

2. Sau phản nội dung bài học là phần tóm tắt bài học, được in đậm. 
Cuối mỗi bài học là phản câu hỏi (kí hiệu ?#) và bài tập (kí hiệu Ÿ) 
để học sinh làm ở nhà. Phần đáp án và đáp số bài tập được in ở cuối 
cuốn sách. 


3. Sau một số bài học có những bài đọc thêm ghi là “Em có biết ?” 


Chịu trách nhiệm xuất bản -_ Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYỄN QUÝ THAO. 

Eiên tập lần đầu - NGUYỄN TIẾN BÍNH - PHẠM THỊ NGỌC THẮNG 

Biên tập tải bản - ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN - TRƯƠNG THỊ BÍCH CHÂU 

Biên tập kĩ thuật - TẠ THANH TÙNG 
Trình bảy bia và minh hoa -`TẠ THANH TÙNG. 

Sữa bản in - ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 
Chế bản - CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bán Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


Trong sách có sử dụng một số tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam và các tác giả khác. 


VẬT LÍ 11 


Mã số : CH105T3 


In. . cuốn, khổ 17 x 24 em. 
In tại Công ty... nà 
Số đăng kí KHXB : 01-2013/CXB/434-1135/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ..... năm 2013. 


PHÂN MỘT 


ĐIỆN HỌC 
ĐIỆN TỪ HỌC 


Nam châm điện của một xiclôtron 


Những kiến thức về Điện học và Điện từ học là cơ sở của nhiều ứng dụng quan trọng trong đời 
sống và trong các ngành kĩ thuật hiện đại. 


ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC 


Điện tích. Điện trường 
Dòng điện không đổi 
Dòng điện trong các môi trường 


Từ trường 


Cảm ứng điện từ 


+> 


CHƯNG: Ï 
Điện tích. Điện trường 


Máy phát tĩnh điên Van Đơ Gráp (Van cer graaf) 


Trong chương này, ta đề cập đến những đặc trưng quan trong nhất của điện tích và 
điện trường. Đó là những vấn đề sau : 


Điện tích. Điện trường 

Định luật Cu-lông. Thuyết êlectron 
Cường độ điện trường. Đường sức điện 
Điện thế. Hiệu điện thế 

Tụ điện. Điện dung của tụ điện 


ĐIỆN TÍCH 
1 ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG 


Ở Trung học cơ sở(THCS), ta đã biết các vật mang điện hoặc hút nhau, hoặc đấy nhau. Lực tương 
tác đó phụ thuộc vào những yếu tố nào và tuân theo quy luật nào ? 


Hình 1.1 


Sau khi cọ xát vào dạ, chiếc thước nhựa. 
hứt được mẩu xốp. 


Trên Hình 1.2, AB và MN là 
hai thanh đã được nhiễm điện. 
Mũi tên chỉ chiều quay của đầu B 
khi đưa đầu M đến gần. Hỏi đầu 
B và đầu M nhiễm điện cùng dấu 
hay trái dấu ? 


ó 


I- SỰ NHIỄM ĐIỆN CỦA CÁC VẬT. ĐIỆN TÍCH. 
TƯƠNG TÁC ĐIỆN 


1. Sự nhiễm điện của các vật 

Tà đã biết, khi cọ xát những vật như thanh thuỷ 
tỉnh, thanh nhựa, mảnh pôliêtilen,... vào dạ hoặc 
lụa.... thì những vật đó sẽ có thể hút được những vật 
nhẹ như mẩu giấy, sợi bông.... Tà nói rằng những 
vật đó đã bị nhiễm điện. 

Ngày nay, người ta vẫn dựa vào hiện tượng hút 
các vật nhẹ để kiểm tra xem một vật có nhiễm điện 
hay không. 


2. Điện tích. Điện tích điểm 

Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật 
tích điện hay là một điện tích. Điện là một thuộc 
tính của vật và điện tích là số đo độ lớn của thuộc 
tính đó. Tương tự như khối lượng là số đo mức quán 
tính của một vật. 

Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước 
rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét. 


3. Tương tác điện. Hai loại điện tích 

Ở THCS, ta đã làm nhiều thí nghiệm để thấy các 
điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau (Hình 1.2). 
Sự đẩy hay hút nhau giữa các điện tích đó là 
sự tiơng tác điện. 


Người ta thừa nhận rằng chỉ có hai loại điện tích 
là điện tích dương (kí hiệu bằng dấu +) và điện tích 
âm (kí hiệu bằng dấu —). 


Các điện tích cùng loại (dấu) thì đẩy nhau. 
Các điện tích khác loại (dấu) thì hút nhau. 


II - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG. HẰNG SỐ ĐIỆN MÔI 


h luật Cu-lông 


Năm 1785, Cu-lông, nhà bác học người Pháp, lần 
đầu tiên thiết lập được định luật về sự phụ thuộc của 
lực tương tác giữa các điện tích điểm (gọi tắt là ực 
điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng. 


Ông dùng một chiếc cân xoán để đo lực 
đẩy giữa hai quả cầu nhỏ tích điện cùng dấu (Hình 
1.3). Hai quả cầu nhỏ này được coi là những điện 
tích điểm. 


Hình 1.3 
Cân xoắn Cư-lông 


Chú ý : Khái niệm điện tích âm, điện 
tích đương trong Vật lí học khác với 
khái niệm số âm, số dương trong 
Toán học. Chẳng hạn, số âm luôn 
luôn nhỏ hơn số dương, nhưng ngược 
lại không thể nói điện tích âm luôn 
luôn nhỏ hơn điện tích dương được. 


Sáclơ Cu-lông (Charles Coulomb, 
1736 - 1806), nhà bác học người 
Pháp œ nhiều công trình nghiên cứu 
về tĩnh điện và từ. 


Cán xoắn Cu-lông 


4 là quả cẩu kim loại cố định 
gắn ở đầu mỏt thanh thẳng đứng. 


8 là quả cầu kim loại linh đông 
gắn ở đầu một thanh nằm ngang. Đầu 
kia của thanh có một quả đối trọng. 


<4 và # được tích điện cùng dấu 
Thanh nằm ngang được treo bằng 
một sợi dây mảnh có tính đàn hỏi 
chống lại sự xoắn. 


Khi hai quả cầu đẩy nhau, thanh 
ngang sẽ quay cho đến khi tác dụng 
của lực đẩy tĩnh điện cân bằng với 
tác dụng của lực đàn hồi của dây 
treo. Biết góc quay và chiều dài của 
thanh ngang, ta sẽ tĩnh được lực đẩy 
tĩnh điện giữa hai quả cầu A và Z. 


Nếu tăng khoảng cách giữa 
hai quả cầu lên ba lần thì lực 
tương tác giữa chúng tăng hay 
giảm bao nhiêu lần 2 


li R 
~—-ạ œ—” 
= 

Hình 1.4 


Để nghiên cứu sự phụ thuộc của 
lực tương tác giữa hai quả cần A và # 
trong cân xoắn Cu-lông (Hình 1.3) 
vào độ lớn của điện tích, ta có thể giữ 
nguyên điện tích của quả cẩu Z và 
cho quả cầu 4 tiếp xúc với một quả 
cẩu kim loại C, giống hệt nó nhưng 
trung hoà về điện. Vĩ lí do đối xứng, 

¡ chia 


điện tích của quả cầu A sẽ 
làm đôi. Cứ như vậy, ta có t 
làm cho điện tích của quả cầu 4 bằng 


Sỹ „ Bn điện tích ban đầu. Ta sẽ 
thấy đô lớn của lực tác dụng giữa hai 
đu 
2418 
độ lớn của lực ban đầu. Như vậy, lực 
điện tỉ lệ với điện tích của quả cầu A. 
Tương tự, lực điện cũng tỉ lệ với điện 
tích của quả cầu Z. Do đó, lực điện 
tỉ lệ với tích của hai điện tích. 


quả cầu A và Ø bằng 


Việc nghiên cúu lực tương tác 
giữa các điện tích đã cho phép ta đo 
được các điện tích, tức là so sánh đỏ 
lớn của điện tích cần đo với điện tích 
đơn vị. Muốn thế, ta chỉ cẩn so sánh 
lực tương tác của hai điện tích này 
với một điện tích thứ ba đặt cách 
chúng những khoảng bằng nhau, 
trong cùng một môi trường. 


8 


Kết quả, ông thấy lực này tỉ lệ nghịch với bình 
phương khoảng cách giữa hai quả cầu. 


Mặt khác, có thể chứng minh bằng thực nghiệm 
là : lực tương tác giữa hai điện tích tỉ lệ thuận với 
tích độ lớn của hai điện tích đó. 


Phối hợp các kết quả trên, ta có định luật Cu-lôn g 
được phát biểu như sau : 


Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt 
trong chân không có phương trùng với đường 
thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ 
thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ 
nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng 
(Hinh 1.4). 


41 
p=iÌ vẽ) q.) 


r 


trong đó, # là hệ số tỉ lệ, phụ thuộc vào hệ đơn vị 
mà ta dùng. Trong hệ đơn vị SĨ, È có giá trị : 


' 
k=siuy ft. 


c 


q2) 


Trong công thức (1.1), được đo bằng đơn vị 
niutơn (N) ; r được đo bằng đơn vị mết (m) ; còn 4ì 
và „ được đo bằng đơn vị culông (kí hiệu là C). 


2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt Bảng11 


trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi Hằng số điện môi của một số chất 
a) Điện môi là môi trường cách điện. Sic 
Không khí 


b) Thí nghiệm chứng tỏ rằng, khi đặt các điện tích __ ' (ở điều kiện chuẩn) | (oi như bằng1) 
điểm trong một điện môi đồng tính (chẳng hạn Dầu hoả 

trong một chất dầu cách điện) thì lực tương tác giữa ' Nước nguyên chất 
chúng sẽ yếu đi £ lần so với khi đặt chúng trong 


` » Tên Bec: Parafin 
chân không. e được gọi là hằng số điện môi của „ 
môi trường (£ > l). Công thức của định luật Sốy 
Cu-lông trong trường hợp này là : Mica 
Êbônit 
r=lel (14) |Thưỷfnh 
SP Thạch anh 


Đối với chân không thì £= I. 


Không thể nói về hằng số 


c) Hằng số điện môi là một đặc trưng quan trọng Se môi ciaciẽiáb dierdäy2 
iện môi của chất nào dưới đây 2 


cho tính chất điện của một chất cách điện. Nó cho h tàn 
biết, khi đặt các điện tích trong chất đó thì lực tác A. Tông Khí khô. 
dụng giữa chúng sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi B. Nước tỉnh khiết. 


đặt chúng trong chân không. e TUỷ HHỊ) 
D. Đồng. 


Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. 

Lực hút hay đẩy hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với 
đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện 
tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. 


2 
F= kI#t| ¡k=9.102 NHỆ 
r c 


Đơn vị điện tích là culông (C). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


`. 3. Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong 
2 ứ Š : 
41, ĐIIUGH GENEUOI Ê một điện môi sẽ lớn hay nhỏ hơn khi đặt trong 
2.. Phát biểu định luật Cu-lông. chân không ? 


4 


Hằng số điện môi của một chất cho ta biết 
điều gì ? 


vy 


5. 


Chọn câu đúng. 

Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích 
điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi 
thì lực tương tác giữa chúng 

A. tăng lên gấp đôi. 

B. giảm đi một nửa. 

€. giảm đi bốn lần. 

D. không thay đổi. 


Em có biết ‡ 


SOI 


10 


N TĨNH ĐIỆN 


.. Trong trường hợp nào sau đây, ta có thể coi 


các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ? 
A. Hai thanh nhựa đặt gần nhau. 

B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặtgần nhau. 
€. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau. 

D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau. 


. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau 


giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật 
hấp dẫn. 


.. Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn 


bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân 
không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.103 
N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó. 


Trong công nghệ sơn phun, người ta dùng một súng có khí nén để phun những hạt sơn nhỏ 
li tỉ đến bám vào vật cần sơn. Động tác này giống như việc phun nước hoa hay phun thuốc 
muỗi... Một phần những hạt sơn đến bám vào vật cẩn sơn. Miột phần khá lớn bay vào không khí 
vừa gây lãng phí, vừa gây ö nhiễm. Đế khắc phục nhược điểm này, người ta đã cải tiến công 
nghệ sơn phun thành công nghệ sơn tĩnh điện. Trong công nghệ này, mũi của súng phun làm 
bằng kim loại và được nối với cực dương của một máy phát tĩnh điện. Cục âm của máy được 
nối với vật cẩn sơn. Các hạt sơn bay ra khỏi súng phun sẽ được nhiễm điện dương và bị hút vẻ 
phía vật cần sơn. So với lớp sơn phun thì lớp sơn tĩnh điện sẽ bám chắc hơn vì có thêm lực điện 
hút các hạt sơn vào vật cản sơn. Trong công nghệ này, vật cần sơn phải bằng kim loại. 


- THUYẾT ÊLECTRON 


ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 


Dựa trên cơ sở nào để giải thích các hiện tượng nhiễm điện ? 


I- THUYẾT ELECTRON 


1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. 
Điện tích nguyên tố 


a) Nguyên tử có cấu tạo gồm một hạt nhân mang 
điện dương nằm ở trung tâm và các êlectron mang 
điện âm chuyển động xung quanh. Hạt nhân có cấu 
tạo gồm hai loại hạt là nơtron không mang điện và 
prôtôn mang điện dương (Hình 2.L). 


Êlectron có điện tích là —1,6.10”!?C và khối lượng 
là 9,1.10”3! kg. Prôtôn có điện tích là +I,6.10”!2C và 
khối lượng là I,67.10” kg. Khối lượng của nơtron 
xấp xỉ bằng khối lượng của prôtôn. 


Số prôtôn trong hạt nhân bằng số êlectron quay 
xung quanh Hạt nhân nên độ lớn của điện tích 
dương của hạt nhân bằng độ lớn của điện tích âm 
của các êlectron và nguyên tử ở trạng thái trung hoà 
về điện. 


b) Trong các hiện tượng điện mà ta xét ở chương 
trình Vật lí Trung học phổ thông (THPT) thì điện 
tích của êlectron và điện tích của prôtôn là điện tích 
nhỏ nhất mà ta có thể có được. Vì vậy, ta gọi chúng 
là những điện tích nguyên tố (âm hoặc dương). 


¬@- 


Hinh 2.1 
Mô hình nguyên tử heli 


Tà hiểu sự trung hoà về điện của 
nguyên tử như sau : Vì tổng điện 
tích của các êleetron có độ lớn bằng. 
điện tích của hạt nhân và khoảng 
cách giữa các êleetron và hạt nhân 
rất nhỏ so với khoảng cách từ 
nguyên tử này đến nguyên tử khác 
nên lực điện mà hệ điện tích này tác 
dụng lên các điện tích khác coi như 
bằng không 


11 


Hãy vận dụng thuyết 
êlectron để giải thích hiện tượng 
nhiễm điện của thanh thuỷ tinh 
khi cọ xát vào dạ. Cho rằng, 
trong hiện tượng này, thuỷ tỉnh bị 
nhiễm điện dương và chỉ có các 
êlectron có thể di chuyển từ vật 
nọ sang vật kia. 


Hãy nêu một định nghĩa khác 
về vật dẫn điện và vật cách điện. 


Chân không dẫn điện hay 
cách điện ? Tại sao 2 


12 


2. Thuyết êlectron 


Sự cư trú và di chuyển của các êlectron tạo nên 
các hiện tượng điện và tính chất điện muôn màu 
muôn vẻ của tự nhiên. 

Thuyết dựa vào sự cư trú và đi chuyển của các 
ôlectron để giải thích các hiện tượng điện và các tính 
chát điện của các vật gọi là thuyết êlectron. 
dung của thuyết êlectron về việc giải thích 
sự nhiễm điện của các vật như sau : 


a) Êlectron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển 
từ nơi này đến nơi khác. Nguyên tử bị mất êlectron 
sẽ trở thành một hạt mang điện dương gọi là ¿øn 
dương. Ví dụ : Nguyên tử natri bị mất một êlectron 
sẽ trở thành ion Na†. 


b) Một nguyên tử trung hoà có thể nhận thêm 
êlectron để trở thành một hạt mang điện âm và 
được gọi là /øn âm. Ví dụ : Nguyên tử clo nhận 
thêm một êlectron sẽ trở thành ion CỊ”. 

€) Một vật nhiễm điện âm khi số êlectron mà nó chứa 
lớn hơn số điện tích nguyên tố dương (prótôn). Nếu 
số êlectron ít hơn số prôtôn thì vật nhiễm điện dương. 


II- VẬN DỤNG 
1. Vật (chất) dẫn điện và vật (chất) cách điện 

Vật (chất) dân điện là vật (chất) có chứa nhiều 
điện tích tự do. Điện tích tự do là điện tích có thể di 
chuyển từ điểm này đến điểm khác trong phạm vi 
thể tích của vật dẫn. 

Kim loại có chứa nhiều êlectron tự do ; các dung 
dịch axit, bazơ và muối có chứa nhiều ion tự do. 
Chúng đều là các chất dẫn điện. 

Vật (chất) cách điện là vật (chất) không chứa 
hoặc chứa rất ít điện tích tự do. Không khí khô, 
đầu, thuỷ tinh, sứ, cao su, một số nhựa,... là các chất 


cách điện. 


2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc 

Nếu cho một vật chưa nhiễm điện tiếp xúc với 
một vật nhiễm điện thì nó sẽ bị nhiễm điện cùng 
dấu với vật đó. Đó là sự nhiễm điện do tiếp xúc. 

Nếu cho hai quả cầu kim loại đã tích điện tiếp xúc 
với nhau và đo chính xác các điện tích, ta sẽ thấy tổng 
điện tích của hai quả cầu sau khi tiếp xúc bằng tổng 
đại số điện tích của hai quả cầu trước khi tiếp xúc 
(Hình 2.2). Như vậy, việc gán dấu cho hai loại điện 
tích tuy là hình thức, nhưng nó đã giúp ta tính toán 
được các điện tích theo phương pháp đại số. E1 


3. Sự nhiễm điện do hưởng ứng 


Đưa một quả cầu A nhiễm điện dương lại gần 
đầu M của một thanh kim loại MN trung hoà về 
điện (Hình 2.3). Ta thấy đầu M nhiễm điện âm, còn 
đầu N nhiễm điện dương. Sự nhiễm điện của thanh 
kim loại MN là sự nhiềm điện do hưởng ứng (hay 
hiện tượng cảm ứng tĩnh điện). 

Nếu đưa quả cầu 4 ra xa, thanh kim loại ÄZA lại 
trở lại trạng thái trung hoà về điện. Điều đó chứng 
tỏ độ lớn của các điện tích âm và dương ở các đầu 
M và N là bằng nhau. 

Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi quả cầu A 
nhiễm điện âm. 


III- ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH 


Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số 
của các điện tích là không đổi. 


Hệ vật cô lập về điện là hệ vật không có trao đổi 
điện tích với các vật khác ngoài hệ. 


Hình 22 


Ef Hãy giải thích sự nhiễm điện 
của một quả cầu kim loại khi cho 
nó tiếp xúc với một vật nhiễm 
điện dương. 


@ 
^ M N 


Hình 23 


Hãy vận dụng thuyết êlecron 
để giải thích hiện tượng nhiễm 
điện do hưởng ứng. Biết rằng 
trong kim loại có êlectron tự do. 


1ã 


Thuyết êlectron là thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của các êlectron đề giải thích 
các hiện tượng điện và các tính chất điện của các vật. 


Điện tích của êlectron là điện tích nguyên tố âm (—e = -1,6.10'1? C). Điện tích của 
prôtôn là điện tích nguyên tố dương (+e = 1,6.10ˆ12 C). 


Có thể giải thích các hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, do tiếp xúc và do hưởng ứng... 


bằng thuyết êlectron. 


Định luật bảo toàn điện tích : Tổng đại số của các điện tích của một hệ vật cô lập về 


điện là không thay đổi. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


tứ 


1. Trình bày nội dung của thuyết êlectron. 


ra 


Giải thích hiện tượng nhiễm điện âm của một 
quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết 
êlectron. 

Trình bày hiện tượng nhiễm điện do hưởng 
ứng và giải thích hiện tượng đó bằng thuyết 
êlectron. 

Phát biểu định luật bảo toàn điện tích và vận 
dụng để giải thích hiện tượng xảy ra khi cho 
một quả cầu tích điện dương tiếp xúc với một 
quả cầu tích điện âm. 


vy 


5. 


14 


Chọn câu đúng. 


Đưa quả cầu tích điện Q lại gần quả cầu M 
nhó, nhẹ, bãng bâc, treo ớ đầu một sợi chí 
thẳng đứng. Quả cầu bấc M bị hút dính vào 
quả câu Q. Sau đó thì 


A. M tiếp tục bị hút dính vào Q. 

B. Mrời Q và vẫn bị hút lệch về phía Q. 
€. Mrời Q về vị trí thẳng đứng. 

D. M bị đẩy lệch về phía bên kia. 


6. Đưa một quả cầu O tích điện dương lại 


gần đầu M của một khối trụ kim loại MN 
(Hinh 2.4). 


@ 
9 M 1 N 
Hình 2.4 


Tại M và N sẽ xuất hiện các điện tích trái dấu. 
Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu chạm tay vào 
điểm 7, trung điểm của MN ? 

A. Điện tích ở M và N không thay đổi. 

B. Điện tích ở M và N mất hết. 

©. Điên tích ở M còn, ở N mất. 

D. Điện tích ở M mất, ở N còn. 


. Hãy giải thích hiện tượng bụi bám chặt vào 


các cánh quạt trần, mặc dù cánh quạt thường 
xuyên quay rất nhanh. 


3 ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG 


ĐƯỜờNG SỨC ĐIỆN 


Tại sao hai điện tích ở cách xa nhau trong chân không lại tác dụng được lực lên nhau ? 


I- ĐIỆN TRƯỜNG 


1. Môi trường truyền tương tác điện 


Giả sử ta đặt hai quả cầu tích điện trái dấu trong 
một bình kín rồi hút hết không khí ra (Hình 3.1). 
Theo như bài I, lực hút giữa hai quả cầu không 
những không yếu đi mà lại mạnh lên. Như vậy, phải 
có một môi trường nào đó truyền tương tác điện giữa 
hai quả cầu. Môi trường đó là điện frường. Bơm chân 
không chỉ có thể hút được các phân tử không khí ra 
khỏi bình mà không hút được điện trường. 


2. Điện trường 


Điện trường là một dụng vật chất (môi trường) 
bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. 
Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích 
khác đặt trong nó. 


Một điện tích Ở nằm tại một điểm trong không 
gian sẽ gây ra xung quanh nó một điện trường. Một 
điện tích ø nằm trong điện trường đó sẽ bị Ở tác dụng 
một lực điện. Ngược lại, g cũng gây ra một điện 
trường tác dụng lên @ một lực trực đối (Hình 3.2). 


Hình 3.1 
ki ~ 
Tọa 
M 
9 
o 
ña Hình 3.2 


Nếu điện trường do nhiều điện 
tích điểm gây ra thì định nghĩa này 
vẫn đúng. Thực vậy, lực điện do mỗi 
điện tích điểm tác dụng lên điện tích 
thử ¿ có đó lớn tỉ lệ thuận với ¿. Do 
đó, độ lớn của tổng hợp các lực điện 
cũng vẫn tỉ lệ với ¿, dù đó là tổng 
vectơ. Vĩ vậy, trong trường hợp điện 


trường phức tạp thì thương số ` 


vẫn là đô lớn của lục điện tác dụng 
lên điện tích I C và vẫn có thể lấy 
làm số đo cường đô điện trường. 


ló 


II- CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG 


1. Khái niệm cường độ điện trường 

Giả sử có một điện tích điểm Ø nằm tại điểm O. 
Điện tích này tạo ra một điện trường xung quanh 
nó. Để nghiên cứu điện trường của Ở tại điểm Ä, ta 
đặt tại đó một điện tích điểm 4, gọi là điện tích thử, 
và xét lực điện tác dụng lên ø (Hình 3.2). Theo định 
luật Cu-lông, ¿ càng nằm xa Ó thì lực điện càng 
nhỏ. Ta nói điện trường tại các điểm càng xa Ở càng 
yếu. Rõ ràng là cần phải xây dựng một khái niệm 
đặc trưng cho sự mạnh, yếu của điện trường tại một 
điểm. Khái niệm đó là cường độ điện trường. 


2. Định nghĩa 

Ta có thể lấy độ lớn của lực điện tác dụng lên 
điện tích thử ¿ = +I C để đặc trưng cho cường độ 
điện trường tại điểm mà ta xét. Tuy nhiên, theo công 
thức (1.1), độ lớn F của lực điện tỉ lệ thuận với ¿, nên 
thương số Ỹ chính là độ lớn của lực điện tác dụng lên 


điện tích I C. Do đó, ta sẽ lấy thương số này làm số 
đo của cường độ điện trường. Tà có định nghĩa sau : 

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng 
đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại 
điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ 
lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q 
(dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q. 


F 
q 


E~ (4.1) 
trong đó £ là cường độ điện trường tại điểm mà 
†a xết. 


3. Vectơ cường độ điện trường 


Vì lực Ƒ là đại lượng vectơ, còn điện tích g là đại 
lượng vô hướng. nên cường độ điện trường E cũng 
là đại lượng vectơ. 


Cường độ điện trường được biểu diễn bằng một 
vectơ gọi là wec cường độ điện trường. 


(32) 


'Vectơ cường độ điện trường Ê có: 


— phương và chiều trùng với phương và chiều của 
lực điện tác dụng lên điện tích thử ¿ dương ; 


~ chiều dài (môđun) biểu diễn độ lớn của cường độ 
điện trường theo một tỉ xích nào đó. 


4. Đơn vị đo cường độ điện trường 


Nếu trong công thức (3.1), độ lớn của lực được 
đo bằng đơn vị niutơn, độ lớn của điện tích ø được 
đo bằng đơn vị culông thì độ lớn của cường độ điện 
trường #£ phải được đo bằng đơn vị niutơn trên 
culông (N/C). Tuy nhiên, người ta dùng đơn vị đo 
cường độ điện trường là vôn trên mét (kí hiệu là 
V/m), (xem mục 4, phần II, bài 5). 


5. Cường độ điện trường của một điện tích điểm 

“Từ các công thức (1.I) và (3.1). ta suy ra công thức 
tính cường độ điện trường của một điện tích điểm @ 
trong chân không : 


@3) 


Công thức này cho thấy : Độ lớn của cường độ 
điện trường £ không phụ thuộc vào độ lớn của 
điện tích thử g. 


6. Nguyên lí chồng chất điện trường 

Giả sử có hai điện tích điểm Ớ, và Ø; gây ra tại 
điểm M hai điện trường có các vectơ cường độ điện 
trường É, và £, (Hình 3.4). 


Hãy chứng mình vectơ cường 
độ điện trường tại điểm M của một 
điện tích điểm Q có phương và 
chiều như trên Hình 3.3. 


Hình 3.3 


Q 


Hình 3.4 
17 


18 


Nếu đặt một điện tích thử ¿ tại ấ thì nó sẽ chịu 
tác dụng của lực điện như thế nào ? 


Nguyên lí chồng chất điện trường được phát biểu 
như sau : Các điện trường Ei, E, đồng thời tác dụng 
lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau 
và điện tích q chịu tác dụng của điện trường tổng 
hợp Ẽ: 


B=E.+E, @4) 


Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm 
được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành. 


III- ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN 


1. Hình ảnh các đường sức điện 


Đặt hai quả cầu kim loại trong một bể nhỏ hình 
hộp chữ nhật, có thành bằng thuỷ tỉnh trong suốt, 
trong đựng dầu cách điện. Cho một ít các hạt cách 
điện (như mạt cưa chẳng hạn) nằm lơ lửng trong dầu. 
Khuấy đều các hạt cách điện rồi tích điện trái dấu 
cho hai quả cầu. Tà sẽ thấy các hạt cách điện nằm 
dọc theo những đường nối hai quả cầu (Hình 3.5). Có 
thể chụp ảnh các đường này một cách dễ dàng. 


Người ta đã chứng minh được rằng, các hạt nhỏ 
đó đã bị nhiễm điện và nằm dọc theo những đường 
mà tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương của 
vectơ cường độ điện trường tại đó. Mỗi đường đó 
được gọi là một đường sức điện. 


2. Định nghĩa 

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi 
điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường 
tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là 
đường mà lực điện tác dụng dọc theo đó. 


3, Hình dạng đường sức của một số điện trường 


a) Ta chỉ có thể vẽ ngay được những đường sức điện 
trong những trường hợp đơn giản. Ví dụ : Đường 
sức điện trong điện trường của một điện tích điểm 
(Hình 3.6 và 3.7) 


b) Trong những trường hợp khác thì phải dùng 
phương pháp chụp ảnh và vẽ theo ảnh chụp (Hình 
3.8 và 3.0). 


4. Các đặc điểm của đường sức điện 


a) Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường 
sức điện và chỉ một mà thôi. 


b) Đường sức điện là những đường có hướng. 
Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng 
của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. 


c) Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là 
đường không khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương 
và kết thúc ở điện tích âm. Trong trường hợp chỉ có 
một điện tích thì các đường sức đi từ điện tích 
dương ra vô cực hoặc đi từ vô cực đến điện tích âm. 


d) Tuy các đường sức điện là dày đặc, nhưng người 
ta chỉ vẽ một số ít đường theo quy ước sau : Số 
đường sức đi qua một diện tích nhất định đặt vuông 
góc với đường sức điện tại điểm mà ta xét thì tỉ lệ 
với cường độ điện trường tại điểm đó. 


Như vậy, ở chỗ cường độ điện trường lớn thì các 
đường sức điện sẽ mau, còn ở chỗ cường độ điện 
trường nhỏ thì các đường sức điện sẽ thưa. 


Hình 3.6 
Hình 3.7 


Hình 3.8 


Hình 3.9 


Ở Hình 3.8 và 3.9, các điện tích 
có cùng đồ lớn. 


Dựa vào hệ thống đường sức 
(Hình 3.6 và 3.7), hãy chứng minh 
rằng, cường độ điện trường của 
một điện tích điểm càng gần điện 
tích điểm đó thì càng lớn. 


19 


5. Điện trường đều 


Điện trường đều là điện trường mà yectơ cường 
độ điện trường tại mọi điển đêu có cùng phương, 
chiêu và độ lớn ; đường sức điện là những đường 
thẳng song song cách đều. 


Điện trường trong một điện môi đồng tính nằm 
giữa hai bản kim loại phẳng rộng, đặt song song với 
nhau và tích điện có độ lớn bằng nhau, trái dấu là 
Hình 3.10 một điện trường đều (Hình 3.10). 


Điên trường là môt dạng vật chất bao quanh các điên tích và truyền tương tác điên. 
Cường độ điện trường đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường : E = Ỹ hay F = qE. 


b Mị 
Cường độ điện trường của một điện tích điểm trong chân không : E= k RỊ, 
r 
Vectơ cường độ điện trường Ể của điện trường tổng hợp : Ể= Ễ, + Ẽ. 
Tiếp tuyến tại mỗi điểm của đường sức điện là giá của vectơ Ể tại đó. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
bả 
1. Điện trường là gì ? 6.. Phát biểu nguyên lí chồng chất điện trường 
2. Cường độ điện trường là gì 2 Nó được xác định 7. Nêu định nghĩa và các đặc điểm của đường 
như thế nào ? Đơn vị cường độ điện trường sức điện. 


là gì? 8. Điện trường đều là gì 2 
3.. Vectơ cường độ điện trường là gì ? Nêu những 
đặc điểm của vectơ cường độ điện trường tại 


một điểm. vy 


4. Viết cỏng thức tính và nêu những đặc điểm của 9. Đại lượng nào dưới đây không liển quan đến 


cường độ điện trường của một điện tích điểm. cường độ điện trường của một điện tích điểm 
5. Cường độ điện trường của một hệ điện tích Q tại một điểm ? 
điểm được xác định như thế nào ? A. Điện tích Q. 


20 


B. Điện tích thử q. 12.Hai điện tích điểm q; = +3.10°C và 


C. Khoảng cách r từ Q đến q. q; = — 4.10-8 C được đặt cách nhau 10 cm 
D. Hằng số điện môi của môi trường. trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó 
cường độ điện trường bằng không. Tại các 
10. Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điểm đó có điện trường hay không ? 
điện trường ? 
A. Niutơn. B. Culông. 13. Tại hai điểm A và E cách nhau 5 cm trong 
€. Vôn nhân mét. D. Vôn trên mét. chân không œó hai điện tích q, = +16.10-8 C 


Và q= — 9.1 0rÊC. Tính cường độ điện trường 

1. Tính cường độ điện trường và vẽ vecfơ cường 

độ điện trường do một điện tích đểm +4.10-8C 

gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong 
chân không. 


tổng hợp và vẽ vectơ cường độ điện trường tại 
điểm C nằm cách A một khoảng 4 cm và cách 
B một khoảng 3 cm. 


Em có biết ? 


ĐIỆN TRƯỜNG GẦN MẶT ĐẤT 

Thực nghiệm cho thấy, trên bẻ mặt Trái Đất luôn luôn tỏn tại một điện trường hướng thắng 
đứng từ trên xuống dưới, có cường độ vào khoảng từ 100 V/m đến 200 V/m. Như vậy, con 
người luôn luôn sống trong một không gian có điện trường, từ trường và trọng trường. Không 
biết, khi đi du hành vũ trụ dài ngày, trong con tàu không còn các trường đó nữa thì cuộc sống 
của nhà du hành sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ? 


21 


4 CôNG CỦA LỰC ĐIỆN 


Tương tác tĩnh điện có nhiều điểm tương đồng với tương tác hấp dẫn. Ta sẽ thấy, công của lực 
điện cũng có những điểm tương tự như công của trọng lực. 


I- CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN 


1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện 
tích đặt trong điện trường đều 

Đặt điện tích dương (g > 0) tại một điểm M trong 
điện trường đều (Hình 4.1), nó sẽ chịu tác dụng của 
một lực điện F= 4. Lực Fià lực không đổi, có 
phương song song với các đường sức điện, chiều 
hướng từ bản dương sang bản âm, độ lớn bằng gE. 


2. Công của lực điện trong điện trường đều 


a) Điện tích g dương di chuyển theo đường thẳng 
MN, làm với các đường sức điện một góc ứ, với 
MN = s (Hình 4.2). Ta có công của lực điện : 


AMN= §= Fscosơœ 


với F =qE và scosơ = d thì : 


An = „E4 4D 


trong đó đ =MH là độ dài đại số, với M là hình 
chiếu của điểm đầu đường đi, # là hình chiếu của 
điểm cuối đường đi trên một đường sức. Ta chọn 
chiêu dương cho Ä#⁄Z cùng chiều với chiều của 
đường sức. 

Vì ạ > 0 nên cùng chiều với . Do đó, œ vừa 
là góc giữa lực điện Fvà độ dời š, vừa là góc giữa 
hướng của đường sức và hướng của độ dời #, 


— Nếu ø< 909 thì cosơ > 0, do đó đ > 0 (MH cùng 
chiều đường sức) và 4u; > 0. 

— Nếu ø > 90° thì cosœ < 0, do đó đ< 0( MH 
ngược chiều đường sức) và A,„„y < 0. 

Trong trường hợp ¿ < 0, ta có thể chứng minh 
công thức (4.1) vẫn đúng và quy ước về dấu của đ 
vẫn giữ như trên. 

b) Điện tích ¿ di chuyển theo đường gấp khúc 
MPN. Tương tự như trên, ta có : 


AMpN = ŸS,€0S 0+ fS„c0SŒ3 
Với s,eosớ + sạcosđ+ = đ, ta lại có : 


AMpn = 2EJ 


c) Kết quả trên có thể mở rộng cho các trường hợp 
đường đi từ M đến X là một đường gấp khúc hoặc 
đường cong. 

Như vậy, công của lực điện trong sự di chuyển 
của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là 
AMụn = 2Ed, không phụ thuộc vào hình dạng của 
đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu 
M và điểm cuối N của đường đi. 


3. Công của lực điện trong sự di chuyển của 
điện tích trong điện trường bất kì 


Người ta cũng đã chứng minh được rằng, công 
của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích ¿ 
từ điểm M đến điểm X trong một điện trường bất kì 
không phụ thuộc hình dạng đường đi từ M đến ý 
mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của M và (Hình 4.3). 
Đây là một tính chất chung của điện trường tĩnh 
điện. Đặc tính này cho thấy, trường tĩnh điện là một 
trường thế. 


II - THẾ NĂNG CỦA MỘT ĐIỆN TÍCH TRONG 
ĐIỆN TRƯỜNG 


1. Khái niệm về thế năng của một điện tích 
trong điện trường 


m Hãy nêu sự tương tự giữa 
công của lực điện trong trường 
hợp này với công của trọng lực. 


N 
- 
q 
Le) 
Hình 43 


Cho một điện tích điểm Q 
nằm tại tâm của một vòng tròn. 
Khi di chuyển một điện tích thử q 
dọc theo cung MN của vòng tròn 
đó thì công của lực điện sẽ bằng 
bao nhiêu ? 


23 


Ở đây, ta hiểu độ 
giảm thế năng là hiệu 
giữa giá trị của thế 
năng ở điểm đầu và 
giá trị của thế năng ở 
điểm cuối. Độ giảm 
thế năng là một đại 
lượng đại số. 


Thế năng của 
điện tích thử q 
trong điện trường 
của điện tích điểm 
Q nêu ở C2 sẽ thay 
đổi thế nào khi q di 
chuyển dọc theo 
cung MN ? 


24 


Tương tự như thế năng của một vật trong trọng trường, 
thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho 
khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm 
mà ta xét trong điện trường. 

Ta sẽ lấy số đo thế năng của điện tích trong điện trường là 
công mà điện trường có thể sinh ra khi cho điện tích di chuyển 
từ điểm mà ta xét đến điểm mốc để tính thế năng. Điểm mốc 
thường được coi là điểm mà lực điện hết khả năng sinh công. 

Đối với một điện tích g (dương) đặt tại điểm M trong điện 
trường đều thì công này là : 

A= qEd = Vy 


trong đó đ là khoảng cách từ điểm M⁄ đến bản âm ; WW là 
thế năng của điện tích ¿ tại 3ƒ. 

Trong trường hợp điện tích nằm tại điểm M trong một điện 
trường bất kì do nhiều điện tích gây ra thì có thể lấy thế năng 
bằng công của lực điện khi di chuyển ¿ từ M ra vô cực ÂM): 
Đó là vì ở vô cực, tức là ở rất xa các điện tích gây ra điện trường, 
thì điện trường bằng 0 và lực điện cũng bằng 0. Do vậy : 


tụ, = Aw» 42) 


2. Sự phụ thuộc của thế năng W„ vào điện tích q 
Vì độ lớn của lực điện luôn tỉ lệ thuận với điện tích thử g nên công 
Au„và do đó, thế năng của điện tích tại 1 cũng tỉ lệ thuận với ¿ : 
AM = YẤ = Vụ (43) 


Vặ là một hệ số tỉ lệ, không phụ thuộc ¿ mà chỉ phụ thuộc vị trí 
điểm M trong điện trường. 


3. Công của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích 
trong điện trường 
Từ định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, ta có thể suy 
ra kết quả sau đây : 

Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong 
một điện trường thì công mà lực điện tác dụng lên điện tích đó 
sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích q trong điện 
trường. 


bẻ 


1. 


ÂN = Ứm — ŸN 


44) 


Công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích không phụ thuộc hình dạng 
đường đi mà chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong điện trường. 


Thế năng của một 


Wm = ÄÂm„¿= Vụq 


Thế năng tỉ lệ thuận với q. 


Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường. 


ích điểm q tại điểm M trong điện trường: 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Viết công thức tính công của lực điện trong sự 
di chuyển của một điện tích trong một điện 
trường đều. 


.. Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng 


lên điện tích thử q khi cho g di chuyển trong 
điện trường. 

Thế năng của điện tích q trong một điện 
trường phụ thuộc vào q như thế nào ? 


vy 


4 


Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện 
trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP 
Biết rằng lực điện sinh ông dương và MN cài 
hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi 
so sánh các công Apuu và App của lực điện ? 
Á ẢNN > ẨNp 
B. ÁN € ẨNp 
Ö. An = Anp- 
D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra. 


. Một êlecton di chuyển được đoạn đường 


1 em, dọc theo một đường sức điện, dưới tác 
dụng của lực điện trong một điện trường đều 
œ cường độ điện trường 1 000 VIm. Hỏi công 
của lực điện có giá trị nào sau đây ? 

A. —1,6.10”1Ê J. B. +1,6.107®8 J. 

€. —1,6.10”T8 J. D. +1,6.10“T8 J. 


.. Cho một điện tích di chuyển trong điện trường 


dọc theo một đường cong kín, xuất phát từ 
điểm M tỏi trở lại điểm M. Công của lực điện 
bằng bao nhiêu ? 


.. Một êlectron được thả không vận tốc ban đầu 


sát hẳn âm, trong điện trường đầu gia hai 
bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường 
độ điện trường giữa hai bản là 1000 Vim. 
Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. 

Tính động năng của êlectron khi nó đến đập 
vào bản dương. 


.. Cho một điện tích dương O đặt tại điểm O. Đặt 


nột điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh 
rằng thế năng của q ở M có giá trị âm. 


25 


ĐIỆN THẾ 
5 HIỆU ĐIỆN THẾ 


Thế năng W/„ của điện tích g trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của lực điện tác 
dụng lên điện tích g. Thế năng W/„ vừa phụ thuộc điện trường tại A4, vừa phụ thuộc ợ. Có đại lượng 
nào đặc trưng riêng cho khả năng sinh công của điện trường, không phụ thuộc vào điện tích g? 


Chứng minh 
rằng, điện thế tại 
mọi điểm trong 
điện trường của 
một điện tích điểm 
âm (Q <0) đều có 
giá trị âm. 


26 


I- ĐIỆN THẾ 
1. Khái niệm điện thế 

“Trong công thức tính thế năng của một điện tích Z tại một 
điểm 4 trong điện trường ĐẶt = Âwø = VẶyđØ thì hệ số VỊ; 
không phụ thuộc ợ, mà chỉ phụ thuộc điện trường tại M. Nó đặc 
trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng của điện 
tích Z. Ta gọi nó là điện thế tại M. 


2. Định nghĩa 
Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng 
riêng cho điện trường về phương điện tạo ra thể năng khi đặt tại đó 
mội điện tích q. Nó được xác định bằng thương số của công của lực 
điện tác dụng lên q khủ q di chuyển từ M ra vô cực và độ lớn của q. 
A, 


lê (5.1) 


3. Đơn vị điện thế 
Đơn vị điện thế là wỏz (kí hiệu là V). Trong công thức (5.1), 
nếu g =lC; A „=1 Jthì Vy, = 1V, 
4. Đặc điểm của điện thế 
Điện thế là đại lượng đại số. Trong công thức (5.1), vì ø >0 
nên : nếu Á,r„ >0 thì Vụ > 0 ¡ TIỂU Ảj„„ € 0 thì Vậy <0. 
Điện thế của đất và của một điểm ở vô cực thường được chọn 
lầm mốc (bằng 0). 


II- HIỆU ĐIỆN THẾ 


1. Hiệu điện thết giữa hai điểm AM và NW là hiệu 
giữa điện thế Vụ; và Vạy (Hình 5.1) : 


Dụn = Vụ — VN 5.2) 
2. Định nghĩa 
“Từ công thức (5.2) ta suy ra : 
0c, -iÂNh _ ÂNm _ Âus— ha 
AEỢ CO HN - tổ h) 
Mặt khác, ta có thể viết : 
ø = ẢMN TÂNG 
Kết quả, ta thu được : 
A, 
jj"=— DWC) 
MN F] G3) 


Vậy, hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong 
điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công 
của điện trường trong sự di chuyển của một điện 
tích từ M đến N. Nó được xác định bằng thương 
số của công của lực điện tác dụng lên điện tích q 
trong sự di chuyển từ M đến N và độ lớn của q. 


Đơn vị hiệu điện thế cũng là vôn. Vôn là hiệu điện 
thế giữa hai điểm mà nếu di chuyển điện tích g = I C 
từ điểm nọ đến điểm kia thì lực điện sinh công là I J. 
3. Đo hiệu điện thế 

Người ta đo hiệu điện thế fĩnh điện bằng fữnh điện kế. 

Phẩu chính của tĩnh điện kế gồm một cái kim 
bằng kim loại (1) có thể quay xung quanh một trục 
gắn trên một cái cần cũng bằng kim loại (2). Hệ 
thống được đặt trong một cái vỏ kim loại (3) và 
được cách điện với vỏ (Hình 5.2). 

4. Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ 
ên trường 


Xét hai điểm Ä⁄ và N trên một đường sức điện 
của một điện trường đều (Hình 5.3). 


(1) Hiệu điện thế còn gọi là điện áp. 


Hình 5.1 


Khi di chuyển q từ M đến W thì 
điện trường sinh công Auu. 


Hình 5.2 


Muốn đo hiệu điện thế giữa bản 
dương và bản âm của một tụ điện 
phẳng, người ta nối bản âm với vỏ và 
bản dương với cẩn của tĩnh điện kế. 
Kim tích điện cùng dấu với cẩn và 
nằm trong điện trường giữa cần và vỏ 
nên chịu tác dụng của lực điện, làm 
cho nó quay cho đến khi tác dụng của 
ện bị cân bằng bởi tác dụng của 
trong lực. Góc quay của kim tỉ lệ với 
lên thế giữa cần và vỏ. 


{ 


Hình 5.3 
27 


Nếu di chuyển một điện tích ¿ trên đường thẳng MX thì công 
của lực điện sẽ là : 


ẨMN = đÉd 
với d =MN. 
Hiệu điện thế giữa hai điểm Ä, X là : 
Ái 
UwN = MỸ = E4 
Ũ) U 
hai E=-MN__— 54 
y HS] (54) 


Công thức này cho thấy tại sao ta lại dùng đơn vị của cường 
đô điên trường là vôn trên mét (V/m). 

Công thức (5.4) cũng đúng cho trường hợp điện trường không 
đều, nếu trong khoảng đ rất nhỏ dọc theo đường sức điện, cường 
độ điện trường thay đổi không đáng kể. 


Điện thế tại một điểm M đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt tại 
đó một điện tích q. We lệ x Wụ 
“...g 
Hiệu điện thế giữa hai điểm đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường trong 
sự di chuyền của điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia. 
Uyn= Vụ — Vạ= m 
Đơn vị của điện thế và hiệu điện thế là vôn (V). 


Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường : U= Ed. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1.. Điện thế tại một điểm trong điện trường là gì ? điểm với công do lực điện sinh ra khi có một 
Nó được xác định như thế nào ? điện tích q di chuyển giữa hai điểm đó. 

2. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường 4. Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ 
là gì ? điện trường, nói rõ điều kiện áp dụng hệ 

3.. Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai thức đó. 


vy 


5. Biết hiệu điện thế U,uy = 3 V. Hỏi đẳng thức 
nào dưới đây chắc chắn đúng ? 

A.Vụ=3V. B. Vụ =3V. 
C.Vy—Vạ=3V.  D.Vy—Vu=3V. 

6. Khi một điện tích q = —2 C di chuyển từ điểm 
M đến điểm N trong điện trường thì lực điện 
sinh công — 6 J. Hỏi hiệu điện thế U/ụ có giá 
trị nào sau đây ? 
A.+12 V. 

C. +3 V. 


B.— 12V. 
D.—-3V. 
7. Chọn câu đúng. 


Thả một êlectron không vận tốc ban đầu 
trong một điện trường bất kì. Êleciron đó sẽ 


A. chuyển động dọc theo một đường sức điện. 
B. chuyển động từ điểm có điện thế cao 
xuống điểm có điện thế thấp. 

C. chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên 
điểm có điện thế cao 

D. đứng yên. 


.. Có hai bản kim loại phẳng đặt song song với 


nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa 
bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế 
tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, 
cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc 
điện thế ở bản âm. 


. Tính công mà lực điện tác dụng lên một 


êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm 
M đến điểm N. Biết hiệu điện thế U, = 50 V. 


Em có biết ? 


THIẾT BỊ LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN 


Để tránh làm ô nhiễm 
không khí, trong các ống khói 
của các nhà máy điện, nhà máy 
xi măng, nhà máy gạch, nhà 
máy hoá ch người tai 
thường lắp cái lọc bụi tĩnh điện. 

Thiết bị lọc bụi tĩnh điện 
gỏm một hệ thống các thanhi 
hoặc bản kim loại bố trí dọc S% hai CỤ về MớI 
theø trục của ống khới. Ở hai 
bên thành trong ống khói có hai tấm kim loại hình mặt trụ 
(Hình 5.4). Các thanh hoặc bản kim loại được nối với cực âm 
của nguỏn điện cao thế. Hai tấm kim loại mặt trụ được nối với 
cực dương. Khi các hạt bụi, khói bay từ dưới lên qua các thanh 
hoặc bản kim loại thì chúng sẽ bị nhiễm điện âm. Do đó, 
chúng sẽ bị hút dính vào các tấm kim loại mặt trụ và bị trung 
hoà về điện. Một bộ phận cơ học lắc nhẹ hai tấm này làm cho. 
các hạt bụi, khói rơi xuống và được đưa ra ngoài. 


Thành trong 
ống khói 


Tấm kim loại 
hình mặt trụ 
tích điện dươi 


Dây nối đất 
Hình 5.4 


Hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại mặt trụ với các thanh 
hoặc bản kim loại vào khoảng vải chục nghìn vôn. 


KH. - 


Hình 5.5 
Trong ảnh (chụp ngày 7 - 12- 2006) 
là hai ống khói của Nhà máy nhiệt 
điện Phả Lại. Ống khói của dây 
chuyền sản xuất cũ (bên trái) phun 
khói bựi nhiều, còn ống khói của 
dây chuyển sản xuất mới (bên phải) 
đã được lọc bụi tốt. 


29 


l6 Tụ ĐIỆN 


Trong quạt điện, tivi, tủ lạnh, stăcte của đèn ống,... ta thường thấy có tụ điện. Vậy tụ điện là gì ? 


Hình 6.2 
Ảnh chụp một số loại tụ điên 


Hình 6.4 


Sau khi tích điện cho tụ điện, 
nếu nối hai bản bằng một dây dẫn 
thì sẽ xảy ra hiện tượng gì 2 


30 


1- TỤ ĐIỆN 
1. Tụ điện là gì ? 


Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và 
ngăn cách nhau bằng một lóp cách điện. 


Tụ điện dùng để chứa điện tích. 


Tụ điện là dụng cụ được dùng phổ biến trong 
các mạch điện xoay chiều và các mạch vô tuyến 
điện. Nó có nhiệm vụ tích và phóng điện trong 
mạch điện. 


Tụ điện được dùng phổ biến là í điện phẳng. 
Cấu tạo của tụ điện phẳng gồm hai bản kim loại 
phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau 
bằng một lớp điện môi. Hai bản kim loại này gọi là 
hai bản của tụ điện. 

"Trong thực tế, hai bản kim loại thường là hai tấm 
giấy thiếc, kẽm hoặc nhôm ; lớp điện môi là lớp 
giấy tẩm một chất cách điện như parafin. Hai bản 
và lớp cách điện được cuộn lại và đặt trong một vỏ 
bằng kim loại (Hình 6.1 và 6.2). 


Trong mạch điện, tụ điện được biểu diễn bằng 
kí hiệu vẽ trên Hình 6.3. 
2. Cách tích điện cho tụ điện 
Muốn tích điện cho tụ điện, người ta nối hai bản của 
tụ điện với hai cực của nguồn điện (Hình 6.4). Bản 
nối với cực dương sẽ tích điện dương, bản nối với 
cực âm sẽ tích điện âm. 


Vì hai bản tụ điện rất gần nhau, nên do có sự nhiễm điện do 
hưởng ứng, điện tích của hai bản bao giờ cũng có độ lớn bằng 
nhau nhưng trái dấu. Tà gọi điện tích của bản dương là điện tích 
của tụ điện. 


II- ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN 
1. Định nghĩa 
Dùng một nguồn có hiệu điện thế nhất định để tích điện cho 
một số tụ điện khác nhau. Ta sẽ thấy độ lớn của điện tích mà 
chúng tích được cũng khác nhau. Như vậy khả năng tích điện 
của các tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định là khác nhau. 
Mặt khác, người ta đã chứng minh được chặt chẽ bằng lí 
thuyết là : Điện tích Q mà một tụ điện nhất định tích được tỉ lệ 
thuận với hiệu điện thế U đặt giữa hai bản của nó. 


0= CU bay Ca Ô (6.1) 


Đại lượng € gọi là điện dưng của tụ điện. Nó đặc trưng cho 
khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. 
"Thật vậy, dưới một hiệu điện thế Ư nhất định, tụ có điện dung C` 
lớn sẽ tích được điện tích Ở lớn. Vậy : 

Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng 
tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Nó được 
xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu 
điện thể giữa hai bản của nó. 

2. Đơn vị điện dung 

Trong công thức (6.1), nếu @ đo bằng đơn vị culông (C), U 
đo bằng đơn vị vôn (V) thì C đo bằng đơn vị fara (kí hiệu là F). 

Fara là điện dung của một tụ điện mà nếu đặt giữa hai bản 
của nó hiệu điện thế I V thì nó tích được điện tích 1 C. 

Các tụ điện thường dùng chỉ có điện dung từ 10~!2 E đến 
10”5 F. Vì vậy, ta thường dùng các ước của fara : 

1 mierôfara (kí hiệu là HF) = 1.105 E 

1 nanôfara (kí hiệu là nF) = 1.10?F 

1 picôfara (kí hiệu là pE) = 1.1012 F. 


31 


) 


a) Mô hình cấu tạo 


b) Ảnh chụp một tụ xoay 
Hình 6.5 Tụ xoay 


+AG 


Hình 6.6 


32 


3. Các loại tụ điện 


a) Người ta thường lấy tên của lớp điện môi để đặt 
tên cho tụ điện : tụ không khí, tụ giấy. tụ mica, tụ 
Sứ, tụ gốm... 


"Trên vỏ của mỗi tụ điện thường có ghi cặp số 
liệu, chẳng hạn như 10 _F — 250 V. Số liệu thứ nhất 
cho biết điện dung của tụ. Số liệu thứ hai là giá trị 
giới hạn của hiệu điện thế có thể đặt vào hai cực của 
tụ. Vượt qua giới hạn đó, tụ điện có thể bị hỏng. 


b) Người ta còn chế tạo tụ điện có điện dung thay đổi 
được (còn gọi là tụ xoay). Tụ xoay có một bản cố 
định (thực ra là một hệ thống bản) hình bán nguyệt 
và một bản linh động cũng hình bán nguyệt. Bản linh 
động có thể quay quanh một trục vuông góc với bản 
cố định tại tâm (Hình 6.5). Khi xoay bản linh động, 
diện tích của phần đối diện giữa hai bản sẽ thay đổi 
lầm cho điện dung của tụ điện thay đổi. 


4, Năng lượng của điện trường trong tụ điện 


Khi tụ điện được tích điện thì giữa hai bản của tụ 
điện sẽ có một điện trường. Nếu ta tưởng tượng cho 
một lượng điện tích nhỏ + AØ di chuyển theo một 
dây dẫn từ bản dương sang bản âm (Hình 6.6) thì 
điện trường sẽ sinh công. Dây dẫn sẽ nóng lên chút 
ít. Đến bản âm thì điện tích + AQ sẽ trung hoà bớt 
một lượng điện tích âm là —AO. Điện tích của tụ 
điện bị giảm đi một lượng AO. 

Nếu cứ tiếp tục làm như trên thì sẽ đến lúc tụ điện 
hết điện. Điện trường sẽ triệt tiêu. Toàn bộ công mà 
điện trường sinh ra đã làm tăng nội năng của dây 
dẫn. Năng lượng này do điện trường cung cấp. 

Vậy, khi tụ điện tích điện thì điện trường trong tụ 
điện sẽ dự trữ một năng lượng. Đó là năng lượng 
điện trường. 

Người ta đã chứng minh được công thức tính 
năng lượng của điện trường trong tụ điện : 


W= L4 
3G 


Tụ điện là dụng cụ thường dùng để tích và phóng điện trong mạch điện. Cấu tạo của 
tụ điện phẳng gồm hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau 
bằng lớp điện môi. 
Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện 
thế nhất định. 

Jo=- 

U 

Đơn vị điện dung là fara (F). 
Khi tụ điện tích điện thì điện trường trong tụ điện se dự trữ mót năng lượng. Đó là 
năng lượng điện trường. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
Lả 


1. Tụ điện là gì ? Tụ điện phẳng có cấu tạo như A. mica. 
thế nào ? B. nhựa pôfitilen. 
2. Làm thế nào để tích điện cho tụ điện ? Người 
ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản 
nào ? 


C. giấy tẩm dung dịch muối ăn. 
D. giấy tẩm parafin. 
7. Trên vỏ một tụ điện có ghỉ 20 HF — 200 V. 


Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 
4.. Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng HÀNG bà 


năng lượng gì ? 


3. Điện dung của tụ điện là gì 2 


b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được. 


vy 8*. Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 "IF 
5. Gọi Q, C và Ulà điện tích, điện dung và hiệu qưới hiệu điện thế 60 V. Sau đó tháo tụ điện 
điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát ra khỏi nguồn. 
biểu nào dưới đây là đúng ? a) Tính điện tích q của tụ. 
A. C fÏ lệ thuận với G. b) Tính công mà điện trưởng trong tụ điện 
B. tỉ lệ nghịch với U. sinh ra khi phóng điện tích Ag = 0,001q từ bản 
C. € phụ thuộc vào Q và U. đương sang bản âm. 
D. € không phụ thuộc vào Q và U. c) Xét lúc điện tích của tụ điện dhỉ còn bằng B 
6. Trong trường hợp nào dưới đây, ta không la Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh 
một tụ điện ? ra khi phóng điện tích Aq như trên từ bản 
Giữa hai bản kim loại là một lớp dương sang bản âm lúc đó. 


33 


ĐIỆN TÍCH 


T1 g kết 
chương! ĐIỆN TRƯỜNG 


1. Có hai loại điện tích là điện tích âm và 
điện tích dương. Các điện tích cùng dấu 
thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau. Đơn 
vị điện tích là culông (C). 

2. Định luật Cu-lông về lực tương tác 
giữa các điện tích điểm đặt trong chân 
không : 


E =9.1g° I4] 


3. Thuyết êlectron là thuyết căn cứ vào 
sự cư trú và di chuyển của các êlectron 
để giải thích các hiện tượng điện và các 
tính chất điện của các vật. Dựa vào 
thuyết êlectron có thể giải thích được các 
hiện tượng nhiễm điện do cọ xát, do tiếp 
xúc và do hưởng ứng... 


4. Xung quanh mỗi điện tích có điện 
trường của điện tích đó. Nó tác dụng lực 
lên các điện tích khác đặt trong đó. 

5. Cường độ điện trường của một điện 
tích điểm trong chân không : 


F 


q 3 in tích điểm 


øị 


E= ~s.1ø°l0l 
z 


Đơn vị cường độ điện trường là vôn trên 
mét (V/m). 

6. Đường sức điện là đường mà tiếp 
tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của 
vectơ cường độ điện trường. 


34 


7. Công của lực điện không phụ thuộc 
vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc 
vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của 
đường đi trong điện trường. 

8. Thế năng của một điện tích điểm ¿ tại 
điểm M trong điện trường tỉ lệ thuận với g : 


Đi = me = Ÿw4 


9. Điện thế tại một điểm đặc trưng cho 
điện trường về khả năng sinh công khi 
tác dụng lực lên một điện tích ¿. Hệ thức 
giữa điện thế và công A,„ là 

A, 


7ý =  M= 
Vụ = 


10. Hiệu điện thế : 


Uy, = Vụ — 


Đơn vị điện thế và hiệu điện thế là 
vôn (V). 
T1. Hệ thúc giữa cường độ điện trường 
đều và hiệu điện thế : U = Ed. 
12. Điện dung của tụ điện : C= S, 
Đơn vị điện dung là fara (F). 
13. Điện trường trong tụ điện có dự trữ 
năng lượng. 


CHƯNG: lÏ 
Dòng điện không đổi 


6.§. Ôm 


(Georg Simon Ohm) 
(1789 - 1854) 


v 


Cá điện (Electrophorus) ẩn náu trong các sông ở Nam Mĩ, giết chết các con cá 
mà nó bắt được bằng các xung điện có cường độ tới 1 A. Nó thực hiện điều đó 
bằng cách tạo ra một hiệu điện thế vải trăm vôn dọc theo thân của nó và tạo ra 
dòng điện chạy qua nước ở xung quanh từ đầu đến đuôi của nó. 


Chương này đề cập đến những vấn đề sau đây về dòng điện không đổi : 
« _ Định nghĩa cường độ dòng điện 

« _ Nguyên tắc hoạt động của nguồn điện 

«_ Suất điện động của nguồn điện 

« _ Cấu tạo và hoạt động của pin và acquy 

« _ Công và công suất của nguồn điện 

«_ Định luật Ôm đối với toản mạch 

e_ Ghép các nguồn điện thành bộ 


35 


v4 DòNG ĐIỆN KHÔNG Đổi 
NGUÔỒN ĐIỆN 


Ở THCS, ta đã biết dòng điện là gì, biết nguỏn điện tạo ra dòng điện chạy trong mạch điện kín và 
có nhiều hiếu biết khác vẻ dòng điện. Trong bài này, ta sẽ biết dòng điện không đổi làgì và vì sao 
nguôn điện có thể tạo ra dòng điện chạy khá làu trong mạch điện kín. 


I- DÒNG ĐIỆN 

Nhớ lại các kiến thức đã học ở THCS và trả lời 
các câu hỏi dưới đây : 
1. Dòng điện là gì 2 
2. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có 
hướng của các hạt điện tích nào ? 


3. Chiều của dòng điện được quy ước như thế nào ? 
Chiều quy ước của dòng điện chạy qua dây dẫn kim 
loại cùng chiều hay ngược chiều với chiều dịch 
chuyển có hướng của các hạt điện tích ? 


4. Dòng điện chạy qua các vật dẫn có thể gây ra 
những tác dụng nào ? Đối với mỗi tác dụng hãy kể 
tên một dụng cụ mà hoạt động của nó dựa chủ yếu 
vào tác dụng đó của dòng điện. 

5, Trị số của đại lượng nào cho biết mức độ mạnh, 
yếu của dòng điện ? Đại lượng này được đo bằng 
dụng cụ nào và bằng đơn vị gì ? 


II- CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN. DÒNG ĐIỆN 
KHÔNG ĐỔI 

Hình 7.1 

Các điện ích dịch chuyển qua tết đện 1. Cường độ dòng điện 

cai + y¬oe nu PERg Soàng Các điện tích dương hoặc điện tích âm dịch chuyển 
có hướng đều tạo thành dòng điện. Hình 7.I mô tả 
trường hợp các điện tích dương dịch chuyển theo 
phương vuông góc với tiết diện thẳng % của vật dẫn. Rõ 
ràng là dòng điện càng mạnh, tức là có cường độ càng 
lớn, nếu càng có nhiều điện tích dịch chuyển qua tiết 
diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian. 


3ó 


Nếu có một lượng điện tích (điện lượng) A¿ dịch 
chuyển qua tiết diện thẳng S của vật dẫn trong 
khoảng thời gian A¿ thì cường độ dòng điện 7 được 
xác định là : 


Aq 
KG ÌNg, Œ.1) 


Vậy, cường độ dòng điện là đại lượng đặc 
trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó 
được xác định bằng thương số của điện lượng Aq 
dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vát dẫn trong 
khoảng thời gian At và khoảng thời gian đó. 


Cường độ dòng điện có thể thay đổi theo thời 
gian. Vì vậy, công thức (7.l) cho giá trị trung 
bình của cường độ dòng điện trong khoảng thời 
gian Ar. Nếu lấy A¿ càng nhỏ thì công thức (7.l) 
cho giá trị càng chính xác của cường độ dòng điện 
tại một thời điểm (được gọi là cường độ dòng diện 
tức thời). 


2. Dòng điện không đổi 
Đồng điện không đổi là dòng điện có chiêu và 
cường độ không thay đổi theo thời gian. 


Thay cho công thức (7.l), cường độ dòng điện 
không đổi được tính theo công thức : 


1= (12) 


¬l^ 


trong đó, ¿ là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng 
của vật dẫn trong khoảng thời gian . 


“Trong ngôn ngữ thường ngày, có khi người ta gọi 
dòng điện không đổi là dòng điện một chiều. Cần 
chú ý rằng, dòng điện không đổi là dòng điện một 
chiều, nhưng có những dòng điện một chiều lại có 
cường độ thay đổi theo thời gian (ví dụ : dòng điện 
chạy qua dây dẫn nối hai bản của một tụ điện đã 
được tích điện trước đó). 


Nêu nột ví dụ về một mạch 
điện trong đó có dòng điện 
không đổi chạy qua. 


Đo cường độ dòng điện 
bằng dụng cụ gì ? Mắc dụng cụ 
đó như thế nào vào mạch ? 


37 


Trong thời gian 2 s có một 
điện lượng 1,50 C dịch chuyển 
qua tiết diện thẳng của dây tóc 
một bóng đèn. Tính cường độ 
dòng điện chạy qua đèn. 


| c4i Dòng điện chạy qua một 
dây dẫn bằng kim loại có cường 
độ là 1 A. Tính số êlectron dịch 
chuyển qua tiết diện thẳng của 
dây dẫn này trong khoảng thời 
gian 1 s. 


Các vật cho dòng điện chạy. 
qua được gọi là các vật gì 2 Các 
hạt mang điện trong các vật loại 
này có đặc điểm gì 2 


Giữa hai đầu một đoạn 
mạch hoặc giữa hoi đầu bóng 
đèn phải có điều kiện gì để có 
dòng điện chạy qua chúng 2 


Hãy kể tên một số các 
nguồn điện thường dùng. 


38 


3. Đơn vị của cường độ dòng điện và của 
điện lượng 
a) Đơn vị của cường độ dòng điện trong hệ SĨ là 
ampe và được xác định là : 

1 

LA=— =IC/5 
1s 
Ampe là một trong bảy đơn vị cơ bản của hệ SĨ 

và được định nghĩa theo tương tác từ của dòng điện 
(xem chương IV). 


b) Đơn vị của điện lượng là culông (C), được định 
nghĩa theo đơn vị ampe : 


IC-IAs 


Culông là điện lượng dịch chuyển qua tiết diện 
thẳng của dây dẫn trong thời gian l giây khi có 
dòng điện không đổi cường độ l ampe chạy qua 
dây dẫn này. E1 


III- NGUỒN ĐIỆN 


1. Điều kiện để có dòng điện 
a) Nhớ lại các kiến thức đã học ở THCS để trả lời 
C5 và C6. 
b) Kết luận : 

Điều kiện để có dòng điện là phải có một hiệu 
điện thế đặt vào hai đầu vật dân điện. 

Hiệu điện thế này tạo ra trong vật dẫn một điện 
trường. Dưới tác dụng của lực điện, các hạt mang 
điện vẫn chuyển động hỗn loạn nhưng có thêm 
chuyển động có hướng. Chuyển động có hướng này 
tạo thành dòng điện trong vật dẫn. 

2. Nguồn điện 


a) Nhớ lại những kiến thức về nguồn điện đã học ở 
THCS để trả lời C7, C8 và C9. 


b) Sự tồn tại hiệu điện thế giữa hai cực của 
nguồn điện : 


Nguồn điện duy trì hiệu điện thế giữa hai cực 
của nguồn điện. 


Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện được 
duy trì ngay cả khi có dòng điện chạy qua các vật 
dẫn nối liền giữa hai cực của nó, có nghĩa là sự tích 
điện khác nhau ở các cực của nguồn điện tiếp tục 
được duy trì. Điều này được thực hiện trong nhiều 
nguồn điện, bằng cách tách các êlectron khỏi 
nguyên tử và chuyển các êlectron hay ion dương ra 
khỏi mỗi cực của nguồn điện. Khi đó một cực thừa 
êlectron được gọi là cực âm (có điện thế thấp hơn), 
cực kiu thừa íL hoặc thiếu lecuon được gọi là cực 
dương (có điện thế cao hơn). Việc tách các êlectron 
ra khỏi nguyên tử không thể do các lực điện (lực 
Cu-lông, như đã học ở chương ]) thực hiện, mà phải 
do các lực khác bản chất với lực điện thực biện và 
được gọi là các lực lạ. 


IV - SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIỆN 
1. Công của nguồn điện 

Trong mạch điện kín (Hình 7.4), nguồn điệ 
tạo ra hiệu điện thế (hay điện áp) giữa hai đầu 
mạch ngoài gồm các vật dẫn nối liền hai cực của 
nguồn điện và do đó tạo ra một điện trường ở 
mạch ngoài. Dưới tác dụng của lực điện, các điện 
tích dương ở mạch ngoài dịch chuyển từ cực 
dương (có điện thế cao hơn) tới cực âm của nguồn 
điện (có điện thế thấp hơn) tạo thành dòng điện. 
Để duy trì sự tích điện ở hai cực và do đó duy trì 
hiệu điện thế giữa hai cực như trước, bên trong 
nguồn điện (mạch trong) dưới tác dụng của các 
lực lạ, các điện tích dương dịch chuyển ngược 
chiều điện trường. Khi đó các lực lạ thực hiện một 
công thắng công cản của lực điện bên trong 
nguồn điện. 


Bộ phận nào của mạch điện 
Hình 7.2 tạo ra dòng điện chạy 
trong mạch điện này khi đóng 
công tắc K2 


#13 


K Bóng đèn 


Hình 7.2 


Nếu mắc mạch điện theo sơ 
đồ Hình 7.3 thì số chỉ của vôn kế 
và số vôn ghi trên nguồn điện có 
mối liên hệ gì 2 Điều đó cho biết 
có gì tồn tại giữa hai cực của 
nguồn điện ? 


Hình 7.3 
=— 
N 
Nguồn 
điện † 
Hình 7.4 


39 


40 


“Tương tự như vậy, trong trường hợp ở mạch ngoài là sự chuyển 
dịch của các điện tích âm (các êlectron) từ cực âm tới cực dương 
dưới tác dụng của lực điện thì ở mạch trong các điện tích âm dịch 
chuyển từ cực dương tới cực âm dưới tác dụng của các lực lạ. 

Công của các lực lạ thực hiện làm dịch chuyển các điện 
tích qua nguồn được gọi là công của nguồn điện. 

Như vậy, nguồn điện không có tác dụng tạo thêm các điện 
tích mà có vai trò như một ''máy bơm điện tích”. 


Nguồn điện là một nguồn năng lượng, vì nó có khả năng thực 
hiện công khi dịch chuyển các điện tích dương bên trong nguồn 
điện ngược chiêu điện trường, hoặc dịch chuyển các điện tích 
âm bên trong nguồn điện cùng chiêu điện trường. 


2. Suất điện động của nguồn điện 
a) Định nghĩa 


Suất điện động Š của một nguồn điện là đại lượng đặc 
trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được 
đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch 
chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường bên 
trong nguồn điện và độ lớn của điện tích q đó. 


b) Công thức 


A 
Tn (Œ3) 


e) Đơn vị 


“Từ định nghĩa và công thức (7.3), ta thấy suất điện động có 

cùng đơn vị với điện thế và hiệu điện thế là vôn (V) : 
li 

1V=I1J/C (lvôn=— 1h” 
1 culông 

Số vôn ghỉ trên môi nguồn điện cho biết trị số của suất điện 
động của nguồn điện đó. Như đã biết ở THCS, số vôn này cũng 
là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch 
ngoài hở. Vì vậy, suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng 
hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi mạch ngoài hỏ. 


“Trong mạch điện kín, dòng điện chạy qua mạch 
ngoài và cả mạch trong. Như vậy, nguồn điện cũng 
là một vật dẫn và cũng có điện trở. Điện trở này 
được gọi là điện trở trong của nguồn điện. Vì vậy, 
mỗi nguồn điện được đặc trưng bằng suất điện 
động ế và điện trở trong z của nó. 


V-PIN VÀ ACQUY 


1. Pin điện hoá 


Cấu tạo chung của các pin điện hoá là gồm hai 
cực có bản chất hoá học khác nhau được ngâm 
trong chất điện phân (dung dịch axit, bazơ hoặc 


muối...). 


a) Pin Vôn-ta (Volia) 


Pin Vôn-ta là nguồn điện hoá học được chế tạo 
đầu tiên gồm một cực bằng kẽm (Zn) và một cực 
bằng đồng (Cu) được ngâm trong dung dịch axit 
sunfuric (H;SO,) loãng (Hình 7.6). 


Do tác dụng hoá học, các ion kẽm Zn?* từ thanh 
kẽm đi vào dung dịch axit sunfuric. Thanh kẽm 
thừa êlcctron nên tích điện âm. 


Mặt khác, các ion H‡ có trong dung dịch tới bám 
vào cực đồng và thu lấy các êlectron có trong thanh 
đồng. Do đó, thanh đồng mất êlectron nên tích điện 
dương. Kết quả là giữa hai cực của pin Vôn-ta có 
một hiệu điện thế xác định và là giá trị của suất điện 
động của pin Vôn-ta : 


# =U,—U,=1,1V 


Hãy làm thí nghiệm với pin 
hoá tự tạo : cắm hai mảnh 
kim loại khác loại (chẳng hạn 
một mảnh đồng và một mảnh 
tôn) vào một nửa quả quất hay 
nửa quả chanh đã được bóp 
nhữn cả quả trước đó và đo hiệu 
điện thế giữa hai mảnh kim loại 
này (Hình 7.5). 


Mảnh Mảnh 
đồng tôn 


Hình 7.5 


Hình 7.6 


4 


Mũ đồng 


Thanh than 


MnO; được 
trộn với than chỉ 


NH,GI dược 
trộn với hổ đặc 


Vỏ kẽm 
Hình 7.8 


42 


Khi nối hai cực của pin Vôn-ta thành mạch kín 
(Hình 7.7), thì dòng điện ở mạch ngoài là dòng các 
êlectron tự do chạy từ cực kẽm tới cực đồng, làm 
mất bớt điện tích âm của cực kẽm và giảm điện tích 
dương của cực đồng. Tác dụng hoá học lại bứt các 
ion kẽm Zn^* khỏi thanh kẽm, kéo chúng đi vào 
dung dịch, đồng thời các ion dương H* từ bên 
trong dung dịch chạy tới cực đồng, thu lấy các 
êlectron ở cực đồng. Kết quả là có một dòng điện 
chạy liên tục ở mạch ngoài và mạch trong của pin. 
"Tác dụng hoá học đóng vai trò của lực lạ tạo ra và 
duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của pin, do 
đó duy trì hiệu điện thế giữa chúng và tạo ra suất 
điện động của pin. 


b) Pin Loơ-clan-sê (Leclanché) 


Pin Lơclan-sẽ là loại pin hiện nay còn đang được sử dụng 
khá phổ biến. Cực dương của pin là thanh than được bọc xung 
quanh bằng chất mangan điôxit (MnO,) có trộn thêm than chì 
để khử bot khí hiđrô bám vào cực than và tăng độ dẫn điện. 
Dung dịch chất điện phân là amôni clorua (NH,CI) được trộn 
với một loại hồ đặc và được đóng trong hộp kẽm dùng làm vỏ 
pin và vỏ kẽm này đồng thời là cực âm của pïn (Hình 7.8). 


Do tác dụng hoá học, thanh than và vỏ kẽm được tích 
điện khác nhau và giữa chúng có một hiệu điện thể. Hiệu 
điện thế này vào khoảng 1,5 V và đó cũng là giá trị của suất 
điện đông của pin. 

Mangan điỏxit là chất ôxi hoá mạnh, tác dụng với khí hiđrô 


xuất hiện ở cực than khi pin hoạt động, nhờ đó hạn chế sự tăng 
nhanh điện trở trong của pin. 


Trong thời gian pin phát điện, vỏ kẽm mòn dân, mangan 
điêxit và dung dịch amỏni elorua bị biến đổi thành chất khác, 
lượng nước tạo thành trong pin tăng dần. Điện trở trong của pin 
tăng lên đáng kể, nên cường độ dòng điện mà pin sinh ra trong 
mạch điện kín giảm đáng kể, tới mức pin không dùng được nữa. 


2. Acquy 
a) Acquy chỉ 


Acquy chì gồm bản cực dương bằng chì điôxit 
(PbO,) và bản cực âm bằng chì (Pb) (Hình 7.9). Chất 
điện phân là dung dịch axit sunfuric (H,SO,) loãng. 


Do tác dụng với dung dịch điện phân, hai bản 
cực của acquy được tích điện khác nhau và hoạt 
động giống như một pin điện hoá. Suất điện động 
của acquy axit vào khoảng 2 V. 


Khi cho acquy phát điện, do tác dụng hoá học, 
các bản cực của acquy bị biến đổi. Bản cực dương 
có lõi là chì điôxit nhưng được phủ một lớp chì 
sunfat. Bản cực âm có lõi là chì cũng được phủ một 
lớp chì sunfat. 


Sau một thời gian sử dụng, hai bản cực của 
acquy có lõi vẫn khác nhau nhưng có lớp vỏ ngoài 
giống nhau, đều là chì sunfat. Do đó suất điện động 
của acquy giảm dần. Khi suất điện động này giảm 
xuống tới 1,85 V thì người ta phải nạp điện chớ 
acquy để tiếp tục sử dụng. 


Khi nạp điện cho acquy, người ta dùng một 
nguồn điện khác để tạo ra dòng điện một chiều đi 
vào bản cực dương (PbO,) và đi khỏi cực âm của nó 
(Pb) (Hình 7.10). Khi đó, lớp chì sunfat ở hai bản 
cực mất dần, bản cực dương của acquy biến đổi trở 
lại thành PbO; và bản cực âm của nó trở lại thành 
Pb. Khi quá trình biến đổi này kết thúc, acquy lại 
có khả năng phát điện như trước. 


Như vậy, acquy là nguồn điện có thể nạp lại để 
sử dụng nhiều lần dựa trên phản ứng hoá học thuận 
nghịch : nó tích trữ năng lượng dưới dạng hoá năng 
khi nạp và giải phóng năng lượng ấy dưới dạng điện 
năng khi phát điện. 


b) Acquy kiểm 


Một loại acquy kiểm được dùng phổ biến là acquy cađimi — 
kên. Nó có cực dương được làm bằng kển hiđiôxit Ni(OH)„, 
còn cực âm được làm bằng cađimi hidrôxit Cd(OH), ; các cực 
nầy được ngâm trong dung dịch kim KOH hoặc NaOH. 
Aequy này có suất điện động là 1,25 V. Acquy kiểm có suất 
điện đông và hiệu suất nhỏ hơn so với acquy axit, nhưng nhẹ 
hơn, thời gian sử dụng lâu hơn và đặc biệt là chịu được dòng 
điện có cường độ lớn (ví dụnhư khi khởi động xe máy, ỏ tò...). 


Hình 7.10 


43 


Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng. Chiều quy ước 
của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương. 


Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng Áq dịch chuyển qua 
tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Af và khoảng thời gian đó. 
_ Aq 


I= 


Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian. 
Là 

t 

Các lực lạ bên trong nguồn điện có tác dụng làm cho hai cực của nguồn điện được tích 
điện khác nhau và do đó duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó. 


Cường độ của dòng điện không đổi được tính bằng công thức : ƒ = 


Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện 
và được đo bằng công của lực lạ khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược 
chiều điện trường bên trong nguồn điện. 
4 
luc ) 
Điện trở của nguồn điện được gọi là điện trở trong của nó. 


Cấu tạo chung của các pin điện hoá là gồm hai cực có bản chất hoá học khác nhau, 
được ngâm trong chất điện phân (dung dịch axit, bazơ hoặc muối...). Do tác dụng hoá 
học, các cực của pin điện hoá được tích điện khác nhau và giữa chúng có một hiệu điện 
thế bằng giá trị của suất điện động của pin. Khi đó năng lượng hoá học chuyển thành 
điện năng dự trữ trong nguồn điện. 


Acquy là nguồn điện hoá học hoạt động dựa trên phản ứng hoá học thuận nghịch : nó 
tích trữ năng lượng lúc nạp điện và giải phóng năng lượng này khi phát điện. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


= 


= 


44 


Khí có dòng điện chạy qua vật dẫn thì các hạt  3- Cường độ dòng điện được xác định bằng 


mang điện tham gia vào chuyển động có công thức nào ? 

hướng dưới tác dụng của lực nào ? 4. Bằng cách nào mà các nguồn điện duy trì sự 

Bằng những cách nào để biết có dòng điện tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn 

chạy qua một vật dẫn ? điện và q đó duy trì hiệu điện thế giữa hai 
cực của nó ? 


8. 


Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng thực 
hiện công của lực lạ bên trong nguỏn điện ? 
Đại lượng này được xác định như thế nào ? 


vy 


6. 


Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ 
nảo sau đây ? 


A. Lực kế. B. Công tơ điện. 
C. Nhiệt kế. D. Ampe lế. 
. Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào 
sau đây ? 
A.Niutơn (N). B. Ampe (A). 
€. Jun (9). D. Oát (W). 


.. Chọn câu đúng. 


Pin điện hoá có 

A. hai cực là hai vật dẫn cùng chất. 

B. hai cực là hai vật dẫn khác chất. 

C. một cực b vật dẫn và cực kia là vật cách điện. 
D. hai cực đều là các vật cách điện. 


. Hai cực của pin điện hoá được ngâm trong 


chất điện phân là dung dịch nào sau đây ? 
A. Chỉ là dung dịch muối. 

B. Chỉ là dung dịch axit. 

C. Chỉ là dung dịch bazơ. 

D. Một trong các dung dịch kể trên. 


10. 


†1. 


12. 


13. 


14. 


1ã. 


Trong các pin điện hoá có sự chuyển hoá từ 
năng lượng nào sau đây thành điện năng ? 
A. Nhiệt năng. B. Thế năng đàn hồi. 


€. Hoá năng. D. Cơ năng. 


Suất điện động được đo bằng đơn vị nào 
sau đây ? 

A. Culông (C). B. Vôn (V). 

C. Héc (Hz). D. Ampe (A). 


Tại sao có thể nói aoquy là một pin điện hoá ? 
Acquy hoạt động như thế nào để có thể sử 
dụng được nhiều lần ? 


Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết 
diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thởi 
gian 2,0 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua 
dây dẫn này. 

Trong khoảng thời gian đóng công tắc để 
chạy một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung 
bình đo được là 6 A. Khoảng thời gian đóng 
công tắc là 0,50 s. Tính điện lượng dịch 
chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối 
với động cơ của tủ lạnh 


Suất điện động của một pin là 15 V. Tính công 
của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực 
âm tới cực dương bên trong nguồn điện. 


45 


9 ĐIỆN NĂNG 
CôNG SUẤT ĐIỆN 


Ở THCS, ta đã biết về điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua và công suất 
tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó. Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu quá trình thực hiện công khí 
có dòng điện chạy qua, tìm hiểu mối liên hệ giữa công của nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong 
mạch điên kín. 


I- ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN 


1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch 


Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn 
mạch tiêu thụ điện năng, các điện tích tự do có 
trong đoạn mạch chịu tác dụng của lực điện. Sự 
chuyển dời có hướng của các điện tích này tạo 
thành dòng điện chạy qua đoạn mạch và khi đó lực 
điện thực hiện công. Nếu dòng điện có cường độ 7 
thì sau một thời gian £ sẽ có một điện lượng g = 1? 
di chuyển trong đoạn mạch (Hình 8.I) và khi đó lực 
điện thực hiện một công là : 


Hãy cho biết đơn vị của 
các đại lượng có mặt trong công 
thức (8.1). 


A= Uạ= Ul¿ ®) 


Đồng điện chạy qua đoạn mạch gây ra các tác 
dụng khác nhau và khi đó có sự chuyển hoá từ năng 
Hãy nêu các tác dụng mà lượng điện thành các dạng năng lượng khác. 
dòng điện có thể gây ra. : : 
Vì vậy, lượng điện năng mà một đoạn mạch tiêu 
thụ khi có dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành 
các dạng năng lượng khác được đo bằng công của 


C3) Ì ù ể ụ Ex ga cm P ⁄ 
TE Dụng cụ gì được dùng để đo lực điện thực hiện khi dịch chuyển có hướng các 


điện năng tiêu thụ 2 Mỗi số đo HAG5 
của dụng cụ đó có giá trị làbao điện fích. 
nhiêu jun (J) 2 


4ó 


2. Công suất điện 

Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ 
điện năng của đoạn mạch đó và có trị số bằng điện năng mà 
đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian, hoặc bằng tích 
của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng 
điện chạy qua đoạn mạch đó. 


= _ =UI (82) 


II- CÔNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA VẬT DẪN KHI CÓ DÒNG 
ĐIỆN CHẠY QUA 


1. Định luật Jun - Len-xơ 


Như đã biết ở THCS, nếu đoạn mạch (hoặc vật dân) chỉ có điện trở 
Ù) Ẻ 

® (với R= P%) thì điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ được biến 
đổi hoàn toàn thành nhiệt năng. Kết quả là đoạn mạch nóng lên và 
toả nhiệt ra môi trường xung quanh. Từ công thức (8.l), suy ra 
công thức tính nhiệt lượng Ở toả ra ở đoạn mạch chỉ có điện trở 
khi có dòng điện chạy qua và như đã biết ở THCS, mối quan hệ 
này được Jun - Len-xơ phát biểu thành định luật : 

Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của 
vát dân, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian 
dòng điện chạy qua vật dân đó. 


O=RI?t (83) 


2. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 


Công suất tod nhiệt ?? ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua 
đặc trưng cho tốc độ fod nhiệt của vật dân đó và được xác định 
bằng nhiệt lượng tod ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời gian. 


?- #=RP (84) 


Fffi Hãy cho biết 
đơn vị của các đại 
lượng có mặt trong 
công thức (8.2). 


Hãy chứng tỏ 
rằng, công suất toả 
nhiệt đ vật dẫn khi 
có dòng điện chạy 
qua được tính bằng 
công thức : 
"~.".. 
Ø= lo N^= La 
và hãy cho biết đơn 
vị đo của các đại 
lượng có mặt trong 
công thức trên. 


47 


III- CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN 


1. Công của nguồn điện 


Ở bài 7, ta đã biết các lực lạ bên trong nguồn điện thực hiện 
công làm dịch chuyển các điện tích để tạo ra sự tích điện khác 
nhau ở hai cực của nguồn điện. Kết quả là giữa hai cực có một 
hiệu điện thế và một dạng năng lượng nào đó (chẳng hạn như 
năng lượng hoá học trong các pin điện hoá) được biến đổi thành 
điện năng dự trữ bên trong nguồn điện. Khi tạo thành mạch điện 
kín, nguồn diện thực hiện công khi di chuyển các điện tích tự do 
trong toàn mạch để tạo thành dòng điện. Khi đó, điện năng được 
chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác. 


“Theo định luật bảo toàn năng lượng, điện năng tiêu th trong 
toàn mạch bắng công của các lực lạ bên trong nguôn điện. Từ 
công thức (7.3), ta có công thức tính công 4,„ của nguồn điện 
khi tạo thành dòng điện có cường độ T chạy trong toàn mạch sau 
một khoảng thời gian ứ là : 


A„y =48 =8 (83) 


2. Công suất của nguồn điện 

Công suất 2) của nguồn điện đặc trưng cho tốc độ thực hiện 
công của nguồn điện đó và được xác định bằng công của nguồn 
điện thực hiện trong một đơn vị thời gian. Công suất (2) này 
cũng chính bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch. 
Am 


Øụ, = ^® =8I (8Ð 


Điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 

mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 
A=Uït 

Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn 

mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó. 


#Ø?=UI 


Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua được xác định bằng nhiệt 
lượng toả ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian. 


Ø-Rp= UỲ 


R 


Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch. 
A,s= ŸHt 
Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch. 


2;=ốI 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


® 

1. Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo 
bằng công do lực nào thực hiện ? Viết công 
thức tính điện năng tiêu thụ và công suất điện 
của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua. 

2.. Hãy nêu tên một dụng cụ hay mộtthiết bị điện 
cho mỗi trường hợp dưới đây : 
a) Khi hoạt động, biến đổi điện năng thành 
nhiệt năng và năng lượng ánh sáng. 
b) Khi hoạt đóng, biến đổi toàn bộ điện năng 
thành nhiệt năng. 
c) Khi hoạt động, biến đổi điện năng thành cơ 
năng và nhiệt năng. 
d) Khi hoạt động, biến đổi điện năng thành 
năng lượng hoá học và nhiệt năng. 

3. Công suất toả nhiệt của một đoạn mạch là gì 
và được tính bằng công thức nào ? 


4. Công của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện 
năng tiêu thụ trong mạch điện kín ? Viết công 
thức tính công và công suất của nguồn điện. 


v 


5. Chọn câu đúng. 
Điện năng tiêu thụ được đo bằng 


A, vôn kế. B. công tơ điện. 
C. ampe kế. D. tĩnh điện kế. 
. Công suất điện được đo bằng đơn vị nào 
sau đây ? 
A dun (J). B. Oát (W). 
€. Niutơn (N). D. Culông (C). 


.. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi 


dòng điện có cường độ 1 A chạy qua dây dẫn 
trong † giờ, biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây 
dẫn này là 6 V. 


. Trên nhãn của một ấm điện có ghỉ 220 V~ 


1000 W. 

a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên đây. 

b) Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220 V để 
đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 25°C. Tính thời 
gian đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và 
nhiệt dung riêng của nước là 4 190 J/(kg.K). 


Một nguồn điện có suất điện động 12 V. Khi 


mắc nguồn điện này với một bóng đèn để 
thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng 
điện có cường độ 0,8 A. Tính công của nguồn 
điện này sản ra trong thời gian 15 phút và tính 
cóng suất của nguồn điện khi đó. 


49 


9 ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH 


Như đã biết, khi pin Lơ-clan-sẽ (pin thường dùng) được sử dụng một thời gian dài thì điện trở 
trong của pin tăng lên đáng kể và dòng điện mà pin sinh ra trong mạch điện kín trở nên khá 
nhỏ. Vậy cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín có mối quan hệ như thế nào với điện 
trở trong của nguỏn điện cũng như với các yếu tố khác của mạch điện ? Bài học này sẽ chỉ ra 
mối quan hệ đó. 


2 


O 01 02 03 04 057(A) 
Hình 9.3 


50 


"Tbần mạch là mạch điện kín đơn giản nhất có sơ 
đồ như Hình 9.1, trong đó nguồn điện có suất điện 
động ế và điện trở trong r, còn #, là điện trở tương 
đương của mạch ngoài bao gồm các vật dẫn nối liền 
hai cực của nguồn điện. Định luật Ôm đối với toàn 
mạch biểu thị mối liên hệ giữa cường độ dòng điện 
1 chạy trong mạch điện kín nói trên với suất điện 
động ý của nguồn điện và với điện trở toàn phần 
# + r của mạch điện kín này. 


I- THÍ NGHIỆM 


Mắc mạch điện như sơ đồ Hình 9.2, trong đó 
ampe kế (có điện trở rất nhỏ) đo cường độ 7 của 
dòng điện chạy trong mạch điện kín, vôn kế (có 


điện trở rất lớn) đo hiệu điện thế mạch ngoài Ủạ, và 
biến trở cho phép thay đổi điện trở mạch ngoài. Thí 
nghiệm được tiến hành với mạch điện nầy cho các 
giá trị đo 7 và Uy như Bảng 9.1 và được thể hiện 
trên đồ thị Hình 9.3. 


Bảng 9.1 


(ra[ s Jas]ss[sa[sz[ss[ss[e 


IETE-IE-IE-IE-IE- 


II- ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH 

Thí nghiệm trên đây và nhiều thí nghiệm khác 
cho kết quả tương tự. Từ đồ thị Hình 9.3, có thể viết 
hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế mạch ngoài Ứ,; 
và cường độ dòng điện chạy qua mạch điện kín là : 

ỦN = Ủạ ~ al = Ý— al @.1) 
trong đó, z là hệ số tỉ lệ dương và Ủạ là giá trị lớn nhất 
của hiệu điện thế mạch ngoài và như đã nêu ở bài 7, 
nó đúng bằng suất điện động của nguồn điện. 

Để tìm hiểu ý nghĩa của hệ số ø trong hệ thức 
(9.1), ta hãy xét mạch điện kín có sơ đồ Hình 9.2. 
Áp dụng định luật Ôm cho mạch ngoài chỉ chứa 
điện trở tương đương #„y, La CÓ : 

ỦN = ỦAy = TÊN (9.2) 

Tích của cường độ dòng điện và điện trỏ được 
gọi là độ giảm điện thế, do đó, tích IR„; còn được 
gọi là độ giảm điện thế mạch ngoài. 

“Từ các hệ thức (9.1) và (9.2), ta có : 

é =UŨN + al = IÊN + 4) 

Điều này cho thấy z cũng có đơn vị của điện trở. 
Đối với toàn mạch, #,, là điện trở tương đương của 
mạch ngoài, nên z chính là điện trở trong r của 
nguồn điện. Do đó : 


Ÿ= HN + r) = TRN + Ir (943) 
Như vậy, suất điện động của nguồn điện có giá 


trị bằng tổng các độ giảm điện thể ở mạch ngoài 
và mạch trong. 


Từ hệ thức (9.3), suy ra : 


ỦN =IRy= Ý —lr 94) 
` `... 
và —Ry N (9.5) 


Trong thí nghiệm ở trên, 
mạch điện phải như thế nào để 
cường độ dòng điện ï = 0 và 
tương ứng U = Uạ 2 

Tại sao khi đó Ủạ có giá trị lớn 
nhất và bằng suất điện động 
của nguồn điện : Uạ = ế. ? 


Từ hệ thức (9.4), hãy cho 
biết trong những trường hợp nào 
thì hiệu điện thế Uạg giữa hai cực 
của nguồn điện bằng suất điện 
động é của nó ? 


51 


Một pin có số ghi trên vỏ là 
1,5 V và có điện trở trong là 1,0 ©. 
Mắc một bóng đèn có điện trở 
R= 4,0 © vào hai cực của pin 
này để thành mạch điện kín. 
Tính cường độ dòng điện chạy 
qua đèn khi đó và hiệu điện thế 
giữa hai đầu của nó. 


Ef Hãy cho biết vì sao sẽ rất 
nguy hiểm nếu hiện tượng đoản 
mạch xảy ra đối với mạng điện ở 
gia đỉnh. Biện pháp nào được sử 
dụng để tránh không xảy ra hiện 
tượng này 2 


s2 


Tổng R„y + r là tổng điện trở tương đương Ẩ của 
mạch ngoài và điện trở trong r của nguồn điện, 
được gọi là điện trở toàn phần của mạch điện kín. 


Hệ thức (9.5) biểu thị định luật Ôm đối với toàn 
mạch và được phát biểu như sau : 


Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện 
kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn 
điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của 
mạch đó. 


III- NHẬN XÉT 


1. Hiện tượng đoản mạch 


"Từ hệ thức (9.5) ta thấy, cường độ dòng điện chạy 
trong mạch điện kín đạt giá trị lớn nhất khi điện trở 
# của mạch ngoài không đáng kể (Ñq = 0), 
nghĩa là khi nối hai cực của nguồn điện bằng dây 
dẫn có điện trở rất nhỏ. Khi đó ta nói rằng nguồn 
điện bị đoản mạch và 


j2 
tr 


(9.6) 


Pin Lơ-clan-sê có điện trở trong khá lớn (khoảng 
vài ôm) nên khi bị đoản mạch, dòng điện chạy qua 
pin không quá lớn, nhưng sẽ làm hỏng pin nếu để 
đoán mạch trong thời gian dài. 


Acdquy chì có điện trở trong khá nhỏ, vào khoảng 
vài phần trăm ôm, nên khi bị đoản mạch lâu, dòng 
điện chạy qua acquy cỡ hàng trăm ampe sẽ làm 
hỏng acquy. Chẳng hạn acquy của xe máy hay ô tô, 
bị đoản mạch khi khởi động hoặc khi bóp còi. Do 
đó, để sử dụng acquy bền lâu thì chỉ được ấn công 
tắc khởi động hoặc bóp còi mỗi lần trong khoảng 
vài giây và không quá hai, ba lần. | C4| 


2. Định luật Ôm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn 
và chuyển hoá năng lượng 

"Theo công thức (8.5), công của nguồn điện sản ra trong mạch 
điện kín khi dòng điện không đổi có cường độ 7 chạy qua trong 
thời gian / là : 


A=ứt' (9.7) 

Trong thời gian đó, theo định luật Iun — Len-xơ, nhiệt lượng 
toả ra ở mạch ngoài và mạch trong là : 

Ó =( + nIÊi (98) 

“Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng thì A = Ở, 

do đó. từ các công thức (9.7) và (9.8). suy ra các hệ thức (9.3) và 


(9.5) biểu thị định luật Ôm đối với toàn mạch đã thu được ở trên : 


Lá 


é =1q+ r) và Ï= 


fN+P 


Như vậy, định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp 
với định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. 


3. Hiệu suất của nguồn điện 

Các hệ thức (9.7) và (9.8) cho thấy rằng, công của nguồn điện 
bằng tổng điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài và ở mạch trong, trong 
đó điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài là điện năng tiêu thụ có ích. 
"Từ đó, ta có công thức tính hiệu suất #7 của nguồn điện là : 


mm. 
À “T6 Ứ 


@5) 


Từ công thức 
(9.9), hãy chứng tỏ 
rằng, trong trường 
hợp mạch ngoài 
chỉ gồm điện trở 
Rạ thì hiệu suất 
của nguồn điện có 
điện trở trong r 
được tính bằng 
công thức : 
Rụ 
= Rạ+r 


Định luật Ôm đối với toàn mạch : 


Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của 


nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó. 


Lễ 


# Rn+r 


53 


Tỉch côa cướng độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch và điện trở của nó được gọilã 
độ giảm điện thế trên đoạn mạch đó. Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng 
tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong. 


Ÿ=IRu+lr 


Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nối h: 
điện trở rất nhỏ. Khi đoản mạch, dòng 


Định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyền 


hoá năng lượng. 


tực của một nguồn điện chỉ bằng dây dẫn có 
ện chạy qua mạch có cường độ lớn và có hại. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


2 

.. Định luật Ôm đối với toàn mạch đề cập tới loại 
mạch điện kín nào ? Phát biểu định luật và 
viết hệ thức biểu thị định luật đó. 

.. Độ giảm điện thế trên một đoạn mạch là gì ? 
Phát biểu mối quan hệ giữa suất điện động của 
nguồn điện và các độ giảm điện thế của các 
đoạn mạch trong mạch điện kín. 

.. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có 
thể gây ra những tác hại gì ? Có cách nào để 
tránh được hiện tượng này ? 


vy 


4. Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch 


ngoài U_ phụ thuộc như thế nào vào điện trở 
Rìạ của mạch ngoài ? 

A. Uy tăng khi Rịy tăng. 

B. U_ tăng khi Rịy giảm. 

€. Ủy không phụ thuộc vào Rị,. 

D. Uặ lúc đầu giảm, sau đó tăng dân khi Rị, 
tăng dân từ 0 tới vô cùng. 


54 


. Mắc một điện trở 14 © vào hai cực của một 


nguồn điện œ điện trở trong là 1 €2 thì hiệu 
điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. 

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch 
và suất điện động của nguồn điện. 

b) Tính công suất mạch ngoài và công suất 
của nguồn điện khi đó. 


.. Điện trởtrong của một acduy là 0,06 © và trên 


vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của 
acquy này một bóng đèn có ghi 12V — 5 W. 
a) Hãy chứng tỏ rằng bóng đèn khi đó gần 
như sáng bình thường và tính công suất tiêu 
thụ điện thực tế của bóng đèn khi đó. 

b) Tính hiệu suất của nguồn điện trong trường 
hợp này. 


. Nguồn điện có suất điện động là 3 V và có 


điện trở trong là 2 C3. Mắc song song hai bóng 
đèn như nhau có cùng điện trở là 8 €2 vào hai 
cực của nguồn điện này. 

a) Tính công suất tiêu thụ điện của mỗi bóng đèn. 
b) Nếu tháo bỏ một bóng đèn thì bóng đèn còn 
lại sáng mạnh hơn hay yếu hơn so với trước đó ? 


1 0 GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 


Khi giải các bài tập về bộ nguồn điện, ta thường gặp các đoạn mạch chứa nguồn điện. Vì vậy, 
trước khi học vẻ bộ nguồn điện, ta hãy tìm hiểu mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng 


điện trong đoạn mạch chứa nguồn điện. 


I- ĐOẠN MẠCH CHỨA NGUỒN ĐIỆN (NGUỒN 
PHÁT ĐIỆN) 


Đoạn mạch AZr#8 chứa nguồn điện là một phần 
của mạch điện kín đơn giản (Hình 10.1) đã học ở 
bài 9. Ở bài đó, ta đã có hệ thức liên hệ giữa suất 
điện động ế với cường độ dòng điện 7 và các điện 
trở r, , &, đối với mạch điện kín này. 

C6 thể hình dung mạch điện kín này gồm hai 
đoạn mạch như Hình 10.2a,b. 

Đối với đoạn mạch Hình 10.2b chỉ chứa điện trở, 
định luật Ôm đã học ở THCS cho ta hệ thức liên hệ 
giữa hiệu điện thế Ư,p, cường độ dòng điện / và 
điện trở #¡. 


Đối với đoạn mạch có chứa nguồn điện (nguồn 
phát) dòng điện có chiêu đi ra từ cực dương và đi 
tới cực âm (Hình 10.2a). Tương tự hệ thức (9.4) ở 
bài trước, ta có hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế 
U», cường độ dòng điện 7 và các điện trở r, # : 


Ung =#~ lự +R) (10.1) 
#Ø—-U¿, _#—U 
B_ AB 
hay I=——25=——^8 (10.2) 
r+R ®# tp 


trong đó #,„= r + # là điện trở tổng cộng của đoạn 
mạch này. Các hệ thức (10.1) và (10.2) biểu thị các 
mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng 
điện đối với đoạn mạch có chứa nguồn phát. 


Hình 10.1 


Hãy viết hệ thức liên hệ giữa 
suất điện động ế với cường độ 
dòng điện 7 và các điện trở r, F, 
R, của mạch điện kín. 


j4 7 R B 
m„——-.—= 


Hình 10.2 
Hãy viết hệ thức liên hệ giữa 
hiệu điện thế U¿;, cường độ 
dòng điện ï và điện trở R, đối với 
đoạn mạch Hình 10.2b. 


55 


Hãy viết hệ thức tính Lj-„ đối 
với đoạn mạch Hình 10.2a và 
tính hiệu điện thế này khi cho 
biết £ =6V;I=0,5A;r=0,3@ 
và R= 57 Q. 


#ụn “nứa 


2a) #Ðc 2< ti“ 
£—*wqw-&l —§ 


tt đaïa — Smín 
Hình 10.3 


Số 


Cần lưu ý chiều tính hiệu điện thế U, „ là từ A tới 
8: Nếu đi theo chiều này mà gấp cực dương của 
nguồn điện trước thì suất điện động ý được lấy với 
giá trị dương, dòng điện có chiêu từ B tới A ngược 
với chiêu tính hiệu điện thế thì tổng độ giảm điện 


thế l(r + R) được lấy với giá trị ám. 


II- GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ 


Có thể ghép các nguồn điện thành bộ (bộ nguồn 
điện) theo một trong các cách dưới đây. 


1. Bộ nguồn nối tiếp 

Bộ nguồn nối tiếp là bộ nguồn gồm các nguồn 
điện ( ết, rụ), ( 2, r2),.... (ế„› r„) được ghép nối tiếp 
với nhau, trong đó cực âm của nguồn điện trước 
được nối bằng dây dẫn với cực dương của nguồn 
điện tiếp sau để thành một dãy liên tiếp như sơ đồ 
Hình 10.3a hoặc 10.3b. Như vậy, đầu A là cực 
dương và đầu Ö là cực âm của bộ nguồn. 


Vì hiệu điện thế giữa hai cực A, 8 của bộ nguồn 
khi mạch hở có trị số bằng suất điện động của nó và 
áp dụng mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường 
độ dòng điện đối với đoạn mạch chứa các nguồn 
điện, ta thu được công thức tính suất điện động ị, 
của bộ nguồn ghép nối tiếp như sau : 


Th có UAp = UAw + UụN + .. + Up, do đó : 


QB' 
Số +ổ,+.cấn (10.3) 
Suất điện động của bộ nguồn ghép nối tiếp 


bằng tổng các suất điện động của các nguồn có 
trong bộ. 


Điện trổ trong rụ của bộ nguồn điện ghép nổi 
tiếp bằng tổng các điện trở trong của các nguồn 
có trong bộ. 


TpETi+ry+.-+Tn (104) 


Trong trường hợp riêng, nếu ø nguồn điện có 
cùng suất điện động £ và điện trở trong r được 
ghép nối tiếp thì bộ nguồn này có suất điện động và 
điện trở trong là : 


ốy,=nổ và rụ=nr (10:5) 


2. Bộ nguồn song song 

Bộ nguồn song song là bộ nguồn gồm nguồn 
điện giống nhau được ghép song song với nhau, 
trong đó nối cực dương của các nguồn vào cùng 
một điểm A và nối cực âm của các nguồn vào cùng 
điểm 8 như sơ đồ Hình 10.4. Điện thế của điểm A 
lớn hơn điện thế của điểm Ö nên A là cực dương và 
là cực âm của bộ nguồn. 


Khi mạch ngoài hở, hiệu điện thế , „ bằng suất 
điện động của mỗi nguồn và bằng suất điện động 
của bộ nguồn, còn điện trở trong của bộ nguồn là 
điện trở tương đương của ø điện trở r mắc song 
song. Do đó : 


IÊN 
ñ= in =ặp (10.6) 


3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng 

Hộ nguồn hỗn hợp đối xứng là bộ nguồn gồm 7 
dãy ghép song song với nhau, mỗi dãy gồm nguồn 
điện giống nhau ghép nối tiếp như sơ đồ Hình 10.5. 
“Từ công thức (10.5) và (10.6), ta có công thức tính 
suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn ghép 
hỗn hợp đối xứng các nguồn giống nhau có cùng suất 
điện động và điện trở trong z là : 


TH 
Š, = mỸ: n =TT— (107) 


Hình 10.4 


Hình 10.5 


Ji 


Đối với đoạn mạch có chữa nguồn điện (nguồn phá, dòng điện có chiều rdi ta từ cực 
dương và đi tới cực âm. Hiệu điện thế U,„ giữa hai đầu A và B của đoạn mạch, trong đó 
đầu A nối với cực dương của nguồn điện : U„ = Ÿ — lí + R). 


Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các suất điện động của các nguồn 


điện có trong bộ : 
ð= it to ổn 
Điện trở trong r, của bộ nguồn nối tiếp bằng tổng các điện trở trong của các nguồn có 
trong bộ : 
Fg=F4 F2 +. + 


Ghép song song n nguồn điện có cùng suất điện động Ổ và điện trở trong r tạo thành 


bộ nguồn song song có suất điện động , = Z và điện trở trong r, = 5 ` 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Mắc hai nguồn điện thành mạch điện kín 
như sơ đồ Hình 10.6. Tính cường độ dòng điện 
chạy trong mạch và hiệu điện thế U, s. 


lo 


1. Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn 
điện có chiều như thế nào ? 

6. Trong mạch điện có sơ đồ như Hình 10.7, hai 
pin có cùng suất điện 
động ế = 1,5 V và điện 

3. Trình bày cách ghép các nguồn điện thành bộ trở trong r = 1©. 
nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn song song. 
Trong từng trường hợp, hãy viết công thức tính 
suất điện động của bộ nguồn và điện trở trong 


2.. Trình bày các mối quan hệ đối với đoạn mạch 
chứa nguồn điện. 


Hai bóng đèn giống 
nhau cùng có số ghi trên 
đèn là 3V— 0/75 W. 


CHIA) Cho rằng điện trở của 
vy các đèn không thay NINH 
- _ đổi theo nhiệt độ. 
4. Một acquy có suất điện động và điện trở trong sả 
là # =6 V và r= 0,6 ©. Sử dụng acquy này để 8) Gác đèn có sáng bình 
thấp sáng bóng đèn có ghi 6 V—3W.Tính — thưởng không?Visao? 
cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu b) Tính hiệu suất của bộ nguồn. 
điện thế giữa hai cực của acquy khí đó. c) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin. 
5. Hai nguồn điện có hi la d) Nếu tháo bớt một đèn thì đèn còn lại œ 
suất điện động và điện Sạn công suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu ? 
trở trong lần lượt là A lưu B 
ất=45V;n=3O; 
$=9Vr,=29. "Í" 
S Hình 10.6 


58 


11 


I- NHỮNG LƯU Ý TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢI 


1. Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện có 
suất điện động £ và điện trở trong r, hoặc gồm nhiều 
nguồn điện được ghép thành bộ nguồn có suất điện 
động ế,, điện trở trong r„ và mạch ngoài gồm các 
điện trở. Cần phải nhận dạng loại bộ nguồn và áp 
dụng công thức tương ứng để tính suất điện động và 
điện trở trong của bộ nguồn. 


2. Mạch ngoài của toàn mạch có thể là các điện trở 
hoặc các vật dẫn được coi như các điện trở (ví dụ 
như các bóng đèn với dây tóc nóng sáng) nối liền 
hai cực của nguồn điện. Cần phải nhận dạng và 
phân tích xem các điện trở này được mắc với nhau 
như thế nào (nối tiếp hay song song). Từ đó áp dụng 
định luật Ôm đối với từng loại đoạn mạch tương 
ứng cũng như tính điện trở tương đương của mỗi 
đoạn mạch và của mạch ngoài. 


3. Áp dụng định luật Ôm đối với toàn mạch để tính 
cường độ dòng điện rmrlch chính, suất điện động của 
nguồn điện hay của bộ nguồn, hiệu điện thế mạch 
ngoài, công và công suất của nguồn điện, điện nãng 
tiêu thụ của một đoạn mạch,... mà đề bài yêu cầu. 


4. Các công thức cần sử dụng : 


n 


để ¡£ =I(Rq +) ¡;U=IRN= ế =lr; 
A =ứth; 
ng 


=ớ1l;A=Ult; ”?= UI. 


PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ 
BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH 


a) Hãy cho biết cường độ 
dòng điện chạy qua đoạn mạch 
gồm các điện trở mắc nối tiếp có 
đặc điểm gì. 

b) Viết công thức tính điện trở 
tương đương của đoạn mạch 
gồm các điện trở Rị, R; và R„ 
mắc nối iếp. 

c) Hiệu điện thế U,, U; và U; 
giữa hai đầu các điện trở Rị, R„ 
và R; mắc nổi tiếp có mối quan 
hệ như thế nào 2 


a) Hãy cho biết hiệu điện 
thế giữa hai đầu các điện trở ft, 
R; và R; mắc song song có đặc 
điểm gì. 

b) Cường độ dòng điện 7 chạy 
qua mạch chính và ï¡, ï„, 7; chạy 
qua các mạch rẽ của một đoạn 
mạch gồm các điện trở R„, ft„, 
R mắc song song có mối quan 
hệ như thế nào 2 

e) Viết công thức tính điện trở 
tương đương của đoạn mạch 
gồm các điện R;, R„ và R; mắc 
Song song. 


so 


Hình 11.1 


Hãy phân tích và cho biết các 
điện trở mạch ngoài của mạch 
điện có sơ đồ như Hình 11.1 được 
mắc với nhau như thế nào. Từ đó 
nêu cách tính điện trở tương 
đương của mạch ngoài này. 


Hình 11.2 


IEE Nhận dạng các đèn Ð;, Ð; 
và biến trở R, được mắc với 
nhau như thế nào ở mạch ngoài 
của mạch điện kín đã cho. 


ó0 


II- BÀI TẬP VÍ DỤ 


Bài tập 1 

Một mạch điện có sơ đồ như Hình 11.1, trong đó 
nguồn điện có suất điện động é = 6 V và có điện 
trở trong r =2 ©, các điện trở #, = 5 @, R„ = 10 O 
và R, =3 ©. 
a) Tính điện trở #,¡ của mạch ngoài. 


b) Tính cường độ dòng điện 7 chạy qua nguồn điện 
và hiệu điện thế mạch ngoài Ù/. 


©) Tính hiệu điện thế Ư, giữa hai đầu điện trở #,. 
Hướng dẫn giải 
a) 

Điện trở mạch ngoài là &„, = I8 ©. 
b) Áp dụng định luật Ôm cho toần mạch, tính 
được dòng điện mạch chính chạy qua nguồn điện 
là7=03A. 

Từ đó tính được hiệu điện thế mạch ngoài là 
U=5A4V. 


e) Áp dụng định luật Ôm, tính được là U, =1,5V. 


Bài tập 2 

Một mạch điện có sơ đồ như Hình II.2, trong 
đó nguồn điện có suất điện động ý = 12,5 V và có 
điện trở trong r = 0,4 O ; bóng đèn Ø; có ghi số 
12VY-6W; bóng đèn Ø; loại 6 V — 4,5 W ; Ẩ. 
là một biến trở. 
a) Chứng tỏ rằng khi điều chỉnh biến trở Ñ, có trị số 
là 8 ©2 thì các đèn Ø, và Ð, sáng bình thường. 
b) Tính công suất ng và hiệu suất # của nguồn 
điện khi đó. 
Hướng dẫn giải 
a) E 


Để các đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế 
mạch ngoài phải là U = 12 V. Áp dụng định luật 
Ôm, ta tìm được dòng điện chạy qua nguồn điện có 
cường độ 7 = 1.25 A. 

Œ.Eẽ 


Từ đó suy ra dòng điện chạy qua mỗi đèn có 
cường độ đúng bằng cường độ định mức 7, = 0,5A ; 
1; = 0.75 A. Vậy các đèn sáng bình thường. 

b) 
Công suất của nguồn điện khi đó là ng =15,625W. 
Hiệu suất là # = 0,96 = 96%. 

Bài tập 3 

Có tám nguồn điện cùng loại với cùng suất điện 

động ý = 15 V và điện trở trong r = I ©. Mắc các 
nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai 
dãy song song để thắp sáng bóng đèn loại 6 V — 6W. 
Coi rằng bóng đền có điện trở như khi sáng bình thường. 
a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm bộ nguồn và bóng 
đèn mạch ngoài. 
b) Tính cường độ 7 của dòng điện thực sự chạy qua 
bóng đèn và công suất điện -Z của bóng đèn khi đó. 
e) Tính công suất.Z‡ của bộ nguồn, công suất 7; 
của mỗi nguồn trong bộ nguồn và hiệu điện thế Ư, 
giữa hai cực của mỗi nguồn đó. 


Hướng dẫn giải 
a) Vẽ sơ đồ mạch điện như đề bài yêu cầu. 


b) RE 


Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta tính 


được :J= 0,75 A ;. =3,375 W. 
cFEE 
Áp dụng các công thức phù hợp, tính được : 


2,=45W; 
2= 0,5625 W ; U,= 1,125 V. 


Tính cường độ định mức 7¡, 
Tạ của dòng điện chạy qua mỗi 
đèn khi các đèn sáng bình 
thường. 

Tính điện trở R; và R„ tương 
ứng của các đèn khi sáng bình 
thường. 


Viết công thức tính công 
suất.7-u và hiệu suất H của 
nguồn điện. 


Tính suất điện động #, và r,„ 
của bộ nguồn như đề bài đã cho. 


Viết các công thức tính ‹⁄, 
Z¡ và U, theo như đề bài đã nêu. 


ó1 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


vy 


1. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.3, trong 
đó nguồn điện có suất điện động # = 6 V và 
có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở 
R,=R, =30Q;R, =75Q. 

a) Tính điện trở tương đương R của 
mạch ngoài. 


b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện 
trở mạch ngoài 


Hình 11.3 


2. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.4, trong 
đó các acquy có suất điện động ; = 12 V ; 
ế; = 8 V và có điện trở trong không đáng kể. 
Các điện trở R, = 4 Q ; R, = 8 Q. 


ó2 


?. 


a) Tính cường độ dòng 
điện chạy trong mạch. 
b) Tính công suất tiêu thụ 
điện của mỗi điện trở. 

c) Tính công suất của 
mỗi acquy và năng 
lượng mà mỗi acquy 
cung cấp trong 5 phút. 


Hình 114 


Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 11.5, trong 
đó nguồn điện có suất điện động # = 12 V và 
điện trở trong r = 1,1 © ; điện trở R = 0,1 ©. 
a) Điện trở x phải có trị số là bao nhiêu để 
công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất ? 
b) Điện trở x phải có tị số là bao nhiêu để 
công suất tiêu thụ ở điện trở này là lớn nhất? 
Tính công suất lớn nhất đó 


%r 
DHIẾ 


Hình 11.5 


Thực hành : XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN 
{22 ĐộNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA 
MỘT PIN ĐIỆN HOÁ 


Pin điện hoá luôn có điện trở trong r khác 0. Khi có dòng điện 7 chạy qua pin thì hiệu điện thế 
U giữa hai cực của pin này bao giờ cũng nhỏ hơn suất điện động ý của pin. Hơn nữa, nếu cường 
độ dòng điện 7 lớn thì pin điện hoá sẽ bị phân cực mạnh (do chất khứ cực tác dụng không kịp) nên 
điện trở trong r của pin sẽ tăng. Khi đó, hiệu điện thế U giữa hai cực của pin điện hoá càng nhỏ so 
với suất điện động ý của pin, đỏng thời giá trị của cường độ dòng điện 7 chạy qua pin không ổn 
định. Vậy ta phái lựa chọn phương pháp và các dụng cụ đo như thế nào để có thể xác định được 
giá trị của suất điện động é và điện trở trong r của pin điện hoá ? 


I- MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 


1. Áp dụng hệ thức hiệu điện thế của đoạn mạch 
chứa nguồn điện và định luật Ôm đối với toần mạch 
để xác định suất điện động và điện trở trong của 
một pin điện hoá. 

2. Sử dụng các đồng hồ đo điện đa năng hiện số 
(Digital Multimeter) để đo hiệu điện thế và cường 
độ dòng điện trong các mạch điện. 


II- DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 


Bộ thiết bị thí nghiệm “Xác định suất điện động 
được bố trí 


và điện trở trong của một pin điện hoá 
như Hình 12.1. 


Hình 12.1 


N 
Hình 122 


Hãy nói rõ chức năng hoạt 
động của miliampe kế A, biến trở 
R, và điện trở bảo vệ Rạ mắc 
trong mạch điện trên Hình 12.2. 


Hình 123 


Tại sao khi mắc một vôn kế \V. 
có điện trở không lớn vào hai đầu 
đoạn mạch MN thì cường độ dòng 
điện 7 trong đoạn mạch lại tăng lên 
và hiệu điện thế U giữa hai đầu 
đoạn mạch này lại giảm nhỏ 2 


64 


1. Pin điện hoá (loại pin “Con thỏ”). 
2. Biến trở núm xoay # (loại 10 (2 x 10). 


3. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số (DT-§30B) 
dùng làm chức năng miliampe kế một chiều A. 


4. Đồng hồ do diện da năng hiện số (DT-830B) 
dùng làm chức năng vôn kế một chiều V. 


5. Điện trở bảo vệ Rạ. 
6. Bộ dây dẫn nối mạch điện có hai đầu phích cắm. 


7. Khoá đóng — ngất điện K. 


III- CƠ SỞ LÍ THUYẾT 


Xét mạch điện kín gồm một pin điện hoá có suất 
điện động ế và điện trở trong r mắc nối tiếp với điện 
trở bảo vệ #ạ, miliampe kế A và biến trở núm xoay 
Ñ (Hình 12.2). 


Áp dụng hệ thức (10.1) đối với hiệu điện thế của 
đoạn mạch Ä⁄N chứa nguồn điện, ta có thể viết : 


DN = U = ế — T(Rạ + r) (12.1) 


Muốn xác định giá trị của suất điện động ý và 
điện trở trong r của nguồn điện, ta phải mắc vôn kế 
V vào hai đầu đoạn mạch #⁄W để đo hiệu điện thế 
U (Hình 12.3). Nhưng nếu vôn kế V có điện trở 
không lớn, thì khi mắc nó vào hai đầu đoạn mạch 
MN, cường độ dòng điện 7 chạy trong đoạn mạch sẽ 
tăng lên và hiệu điện thế U sẽ bị giảm nhỏ so với 
giá trị cần đo. 

Để khắc phục khó khăn trên, người ta dùng vôn kế 
hiện số V có điện trở trong lớn (cỡ mêgaôm) sao cho 
khi mắc nó vào hai đầu đoạn mạch MX, thì cường độ 
dòng điện 7 trong đoạn mạch không bị thay đổi (do 
cường độ dòng điện chạy qua võn kế V có cường dộ 
rất nhỏ, có thể bỏ qua). Như vậy, ta có thể mắc vôn kế 
hiện sốV vào hai đầu của một đoạn mạch bất kì trong 
mạch kín mà không làm ảnh hưởng đến cường độ 
dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch đó. 


Hơn nữa, cần phải chọn giá trị thích hợp của 
điện trở #ạ để dòng điện chạy qua pin điện hoá có 
cường độ đủ nhỏ, sao cho chất ôxi hoá có thể khử 
kịp sự phân cực của pin. Khi đó, giá trị điện trở 
trong r hầu như không bị thay đổi. 


Nếu thay hiệu điện thế U = !# + #,) đối với 
đoạn mạch Ä⁄ chứa các điện trở # của biến trở và 
®, của miliampe kế A vào hệ thức (12.1), ta sẽ nhận 
được hệ thức của định luật Ôm đối với toàn mạch 
có dạng : 

Ế 
l1=——— 
R+R,+Rẹ+r 


IV - GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO 


1. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số 


Đồng hồ do điện đa năng hiện số DT-830B 
(Hình 12.4) là dụng cụ đo điện hiện đại, gồm 2000 
điểm đo có thể hiển thị bằng 4 chữ số từ 0000 đến 
1999 nhờ các tỉnh thể lỏng (LCD). Ở mặt sau, bên 
trong đồng hồ có một pin 9 V cấp điện cho đồng hồ 
hoạt động và một cầu chì bảo vệ 0,2 A. 


Loại đồng hồ này có nhiều thang đo ứng với các 
chức năng khác nhau như : đo điện áp một chiều 
(DCV), đo điện áp xoay chiều (ACV), đo cường độ 
dòng điện một chiều (DCA), đo điện trở (©),... 


2. Những điểm cần chú ý thực hiện 

a) Khi sử dụng đồng hồ DT-830B, ta vặn núm xoay 
của nó đến vị trí tương ứng với chức năng và thang đo 
cần chọn. Sau đó nối các cực của đồng hồ vào mạch 
điện. Gạt núm bật - tắt (ON — OFF) sang vị trí *ON” 
để các chữ số hiển thị trên màn hình của nó. 

b) Nếu chưa biết rõ giá trị giới hạn của đại lượng 
cần đo, ta phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù 
hợp với chức năng đã chọn. 


Hình 12.4 


65 


Tại sao không được phép. 
dùng nhầm thang đo cường độ 
dòng điện của đồng hồ đo điện 
đa năng hiện số để đo hiệu điện 
thế trong mạch điện 2 


| c4 Trong mạch điện Hình 12.3, 
nếu để biến trở R hở mạch, thì số 
chỉ của vôn kế V sẽ bằng bao 
nhiêu ? Số chỉ này có đúng bằng 
giá trị suất điện động £ của pin 
điện hoá mắc trong mạch điện 
không ? 


66 


c) Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế 
vượt quá giới hạn thang đo đã chọn. 


đ) Không chuyển đổi chức năng thang đo của đồng 
hồ khi đang có dòng điện chạy qua nó. 


e) Không dùng nhầm thang đo cường độ dòng điện 
để đo hiệu điện thế. 


†) Khi thực hiện xong các phép đo, phải gạt núm 
bật — tất của đồng hồ về vị trí *OFE” để tắt điện 
trong đồng hồ. 


ø) Phải thay pin 9 V bên trong đồng hồ khi ở góc 


trên bên trái màn hình của nó hiển thị kí hiệu|Ì+ -Ì|. 


h) Phải tháo pin 9 V này ra khỏi đồng hồ nếu trong 
thời gian dài (khoảng vài tháng) không sử dụng nó. 


V - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Mắc pin điện hoá # vào mạch điện Hình 12.3, 
trong đó chọn điện trở &„# 20 C2 để cường độ dòng 
điện chạy qua pin điện hoá không vượt quá 100 mÀ. 
và chú ý đặt đúng : 

— Khoá K ở vị trí ngắt điện (OFF) ; 

— Biến trở # ởyị trí 100 © ; 

— Miliampe kế hiện số A ở vị trí DCA 200m, cực 
dương (+) là lỗ cắm '*VmA”. cực âm (—) là lỗ cắm 
“COM”; 

— Vôn kế hiện số V ở vị trí DCV 20, cực (+) là lỗ 
cắm “V(ÖmA”, cực (—) là lỗ cắm '*COM”. 


2. Gạt núm bật - tắt của miliampe kế A và của vôn 
kế V sang vị trí *ON”. Đóng khoá K. Ghi giá trị ổn 
định của cường độ dòng điện 7 trên miliampe kế A 
và của hiệu điện thế trên vôn kế V vào Bảng thực 
hành 12.1. E#l 


3. Thực hiện lại động tác (2) nêu trên ứng với mỗi 
giá trị điện trở của biến trở #, bằng cách vặn núm 
xoay của nó sang vị trí tiếp sau để giảm dần điện trở 
của biến trở & từ 100 @ xuống tới 30 @, mỗi lần 
giảm 10 ©. 


4. Dùng vôn kế hiện số đặt ở vị trí thang đo DCV 
2000m, lần lượt mắc song song với điện trở #, và R,„ 
trong mạch điện Hình 12.2 để đo hiệu điện thế ” 
ở hai đầu mỗi điện trở ứng với cường độ dòng 
điện 7 chạy qua các điện trở. Từ đó suy ra giá trị của 
®g và R¿ theo công thức : @= _ Ghỉ các giá trị 


của #8, và #, vào Bảng thực hành 12.1. 


5, Xác định giá trị suất điện động ý và điện trở 
trong r của pin điện hoá theo một trong hai phương 
án sau đây ; 


« Phương án thứ nhất 


Căn cứ các giá trị tương ứng của 7 và U trong 
Bảng thực hành 12.1 : 


a) Vẽ đồ thị U = ƒ() biểu diễn sự phụ thuộc của 
hiệu điện thế Ư của đoạn mạch MM chứa nguồn 
điện vào cường độ dòng điện 7 trong đoạn mạch 
(Hình 12.5) để nghiệm lại hệ thức (12.1). Œ 
b) Xác định toạ độ Ú, và 7„ của các điểm tại đó 
đường kéo dài của đồ thị U = ƒ(7) cắt trục tung và 
trục hoành : 

1=0>U,= ế (1213) 


U=0->1,=~Ễ 
ST nề q24) 


Từ (12.3) và (12.4). suy ra giá trị suất điện động 
£ và điện trở trong z của pin điện hoá. 


ö TA: 


Hình 12.5 


Phải vẽ đường biểu diễn của 
đồ thị U = f0) như thế nào để 
phù hợp với phép tính giá trị 
trung bình (thống kê) đối với các 
giá trị ï và U ghi được trong Bảng 
thực hành 12.1 2 


67 


Hình 12.6 


68 


e Phương án thứ hai 


C6 thể viết hệ thức (12.2) dưới dạng : 


|L- J 
TÊy (R+#, +, +) 
hay y= +œ+b) (125) 
# 
VỚI y=1;x=#;b=R,+R,+r. 


Căn cứ các giá trị tương ứng của # và 7 trong 
Bảng thực hành 12.1 : 


a) Tính các giá trị tương ứng của y và x. 


b) Vẽ đồ thị y =#v) biểu diễn gián tiếp sự phụ thuộc 
của cường độ dòng điện 7 trong mạch kín vào điện 
trở của biến trở # (Hình 12.6) để nghiệm lại định 
luật Ôm đối với toàn mạch theo hệ thức (12.2). 


e) Xác định toạ độ yạ và x,„ của các điểm tại đó 
đường kéo dài của đồ thị y = ƒ(r) cắt trục tung và 
trục hoành : 
y=0>x„=-b (126) 
x=0=yy=Ù (127) 
# 
Từ (126) và (12.7), suy ra giá trị suất điện động 
£ và điện trở trong r của pin điện hoá. 


BÁO CÁO THỰC HÀNH 


« Phương án thứ nhất 


a) Vẽ đồ thị U =ƒ() trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên 
máy vi tính, trong Microsoft Excel. 


b) Nhận xét và kết luận : 
— Dạng của đồ thị U = ƒ0) có giống với Hình 12.5 không. 
—_ Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có được nghiệm đúng không. 


e) Xác định toạ độ ạ và 7„„ của các điểm tại đó đường kéo dài của đồ thị U =ƒ(J) cắt 
trục tung và trục hoành : 


"Từ đó suy ra : 
ó9 


« Phương án thứ hai 
a) Tính các giá trị tương ứng của y và x trong Bảng thực hành 12.1. 


b) Vẽ đồ thị y =/{x) trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên 
máy vi tính, trong Microsoft Excel. 
c) Nhận xét và kết luận : 
— Dạng của đồ thị y = ƒfx) có giống với Hình 12.6 không. 
— Định luật Ôm đối với toàn mạch (hệ thức (12.2)) có được nghiệm đúng không. 
đ) Xác định toạ độ x,„ và y„ của các điểm tại đó đường kéo dài của đồ thị y = ƒ(x) cắt 
trục tung và trục hoành : 

y=0->xm=—b =T—(RẠ +ạ+r)=................ (©) 


b 


x=0>ys=—=. .. (@/V) 
# 


Từ đồ suy ra; ổ =...............: (ND TSGiueeuaossse KH) 


CÂU HỎI 


3 


1. Vẽ mạch điện và mô tả phương pháp xác định 4. Tạisao có thể mắc nốitiếp vôn kế với pin điện 


suất đện động và điện trởtrong của pin điện hoá 
theo phương án thứ nhất của thí nghiệm này. 


2. Vẽ mạch điện và mô tả phương pháp xác định: 
suất đện động và điện trởtrong của pin điện hoá 
theo phương án thứ hai trong thí nghiệm này. 


3. Muốn sử dụng đỏng hồ đo điện đa năng hiện 
số làm chức năng miliampe kế hoặc vôn kế 
một chiều, ta phải làm như thế nào ? 

Nêu những điểm cần chú ý thực hiện khi sử 
dụng đồng hỏ này. 


70 


hoá thành mạch kín để đo hiệu điện thế U 
giữa hai cực của pin, nhưng không được mắc 
nối tiếp miliampe kế với pin này thành mạch 
kín để đo cường độ dòng điện chạy qua pin ? 


.. Tại sao cân phải mắc thêm điện trở bảo vệ R› 


nối tiếp với pin điện hoá trong mạch điện ? 


.. Với các dụng cụ thí nghiệm đã cho trong bài 


này, ta có thể tiến hành thí nghiệm theo những 
phương án nào khác nữa ? 


Em có biết ? 


CÁCH TÍNH SAI SỐ CÚA ĐỒNG HỎ ĐO ĐIỆN HIỆN SỐ 
Nếu 7„ạ là giá trị giới hạn của thang đo cường độ dòng 
điện thì độ phân giải của thang đo tính bằng : 


Tạ 
Z=—m (A/digi) 


2000 
Giả sứ A7,„ là sai số tuyệt đối của 7,„. Khi đó, sai số tỉ đối 
: HnG, Bảng 121 
của 7„„ bằng : Aln 
ca Các thông số kĩ thuật của đỏng 
_ hồ DT-830B 
và gọi là cấp chính xác của thang đo. Trường hợp này, sai - 
số tuyệt đối của cường. độ dòng điên 7 hiển thị trên đỏng hỏ Chúc Thang đồ 
đo điện đa năng hiện số được tính theo công thức : năng 
AI = ðI +nœ 200 mv 
trong đó, cấp chính xác ổ và số digit n được quy định bởi 200 mv 
nhà chế tạo đối với mỗi thang đo (xem Bảng 12.1). DCV | 20V 
Ví dụ : Nếu chọn thang đo DCA 200 mA của đỏng hỏ 200V 
hiện số DT-830B và đo được 7 = 26,0 mA, thì ta có : 
l HSY [8812| 
AI = 1,23%.26,0 + 2. sững “ 0,5 mÂẤ 200 LLA 
ä 2000 
nghĩa là cường độ dòng điện 7 đo được nằm trong khoảng HÀ 
các giá trị : DCA | 20mA 
(6,0 ~ 0,5) mA <1 < (26,0 + 0,5) mÀ 200 HA 
hay 1= (06,0 + 0,5) mA 10A 


71 


T1 g kết 
chương lI DòNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 


1. Dòng điện 
: Aq 
ø Cường độ dòng điện: Í=-,- 
At 
« Dòng điện không đổi là dòng điện có 
chiều và cường độ không thay đổi theo 
thời gian : 


..a 1C _¡Ă 
Lư, LA=Tz=1Chs 


2. Nguồn điện 


« Suất điện động của nguồn điện đặc 
trưng cho khả năng thực hiện công của nó 
và được đo bằng công của lực lạ khi dịch 
chuyển một đơn vị điện tích dương ngược 
chiều điện trường bên trong nguồn điện. 


„.a 
q 


e Các pin điện hoá có cấu tạo chung 
gồm hai cực có bản chất hoá học khác 
nhau, được ngâm trong chất điện phân. 
Do tác dụng hoá học, các cực của pin 
điện hoá được tích điện khác nhau và 
giữa chúng có một hiệu điện thế. 


« Acquy là nguồn điện hoá học hoạt 
động dựa trên phản ứng hoá học thuận 
nghịch. 


72 


=ẵu 


e_ Công suất của nguồn điện : 


ø = “H cði 


ng 


=ÿli. 


«_ Công của nguồn điện : Auy 


3. Định luật ôm đối với toàn mạch 
«_ Cường độ dòng điện chạy trong mạch : 


LÀ 


k Rfq+r 


«_ Suất điện động của nguồn điện bằng 
tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài 
và mạch trong : 


#= TÊN + Ir 


4. Ghép các nguồn điện thành bộ 
«_ Bộ nguồn nối tiếp : 
ð, =ốn +; + .. Tiến 


Tp =T[ + Ty + se + 


« Bộ nguồn song song : 

Nếu 0 nguồn điện có cùng suất điện 
động £ và điện trở trong z được mắc song 
song thì : 


ð, =ối n=, 


CHƯƠNNG lII 
Dòng điện 
trong các mồi trường 


Bản mạch điện tử lắp bằng 
các mạch tổ hợp 


Trong lịch sử của nhân loại, mỗi thời kì phát triển được đánh dấu bằng một loại vật liệu. Ta đã trải qua 
thời kì đồ đá, thời kì đồ đồng, thời kì đồ sắt. 

Nhưng giờ đây, rất khó nêu lên một vật liệu đặc trưng cho nền văn minh hiện đại. Để phục vụ cho nền 
công nghiệp điện tử, người ta không những đã tận dụng mọi loại vật liệu sẵn có trong tự nhiên, mà còn 
đang cố gắng thiết kế và chế tạo các loại vật liệu theo yêu cầu của mình. 

Chính vỉ thế, cần phải tìm hiểu các đặc điểm của dòng điện trong các môi trường khác nhau mới có cơ 
hội hiểu được nguyên lí cơ sở của các công nghệ hiện đại. 

Chương này đề cập đến dòng điện trong các môi trường, bắt đầu bằng việc nghiên cứu dòng điện trong 
kim loại, sau đó nghiên cứu chỉ tiết đặc điểm của dòng điện trong chất điện phân, chất khí, chân không 
và chất bán dân, đỏng thời đề cập các áp dụng tương ứng. 


73 


1 3 DòNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 


Trong các bài trước, ta đã nói dòng điện trong kim loại là dòng các êlecron chuyến động có 
hướng. Nhưng như tất cả các vật liệu khác, kìm loại cũng do các nguyên tứ liên kết với nhau tạo 


nên. Nguyên tử lại gòm hạt nhân tích điện dương và các êlectron mang. 
loại có đặc điểm gì và nó chỉ phối tính chất của dòng điện trong kim 


Vậy các êlectron trong 


ện âm quay xung quanh. 


loại ra sao ? Đó chính là nội dung của bài học này. 


Hình 13.1 

Mạng tinh thể tạo bởi các ion dương 
sắp xếp có trật tự và các êlectron tự do 
chuyển động hỗn loạn trong mạng. 


74 


I- BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 


Bản chất của dòng điện trong kim loại được nêu rõ 
trong một lí thuyết tổng quát gọi là thuyết électron về 
tính dẫn điện của kim loại. Thuyết đó có nội dung 
như Sau : 


1. Trong kim loại, các nguyên tử bị mất êlectron hoá 
trị trở thành các ion dương (Hình 13.1). Các ion 
dương liên kết với nhau một cách ứrđi f/ tạo nên mạng 
tỉnh thể kim loại. Chuyển động nhiệt của các ion 
(dao động của ion quanh vị trí cân bằng) có thể phá 
huỷ trật tự này. Nhiệt độ càng cao, dao động nhiệt 
càng mạnh, mạng tỉnh thể càng trỏ nên mất trật tự. 


2. Các êlectron hoá trị tách khỏi nguyên tử, trở 
thành các êlectron tự do với mật độ ø không đổi 
(m = hằng số). Chúng chuyển động hỗn loạn tạo 
thành khí ôleciron tự do choán toàn bộ thể tích của 
khối kim loại và không sinh ra dòng điện nào. 


3. Điện trường Ể do nguồn điện ngoài sinh ra, đẩy 
khí êlectron trôi ngược chiều điện trường, tạo ra 
dòng điện. 


4. Sự mất trật tự của mạng tinh thể cỉn /rở chuyển 
động của êlectron tự do, là nguyên nhân gây ra điện 
trở của kim loại. Các loại mất trật tự thường gặp là 
chuyển động nhiệt (dao động nhiệt) của các ion trong 
mạng tỉnh thể, sự méo mạng tinh thể do biến dạng cơ 
học và các nguyên tử lạ lẫn trong kim loại. Điện trở 
của kim loại rất nhạy cảm với các yếu tố trên. 


Thuyết êlectron về tính dẫn điện của kim loại 
cho thấy hạt tải điện trong kim loại là êlectron tự 
do. Mật độ của chúng rất cao nên kim loại dẫn điện 
rất tối (Bảng 13.1). Nhiều tính chất khác của dòng 
điện trong kim loại cũng có thể suy ra từ thuyết này. 


Vậy, dòng điện trong kừn loại là dòng chuyển 
đời có hướng của các êlectron tự do dưới tác dụng 
của điện trường. 


II - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA 
KIM LOẠI THEO NHIỆT ĐỘ 


Khi nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt của các ion 
trong mạng tỉnh thể tăng, làm cho điện trở của kim 
loại tăng. Thí nghiệm chứng tỏ điện trở suất Ø của kim 
loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất : 


Ø= p[1 + #ữ ~ )] (13.1) 


trong đó øạ là điện trở suất ở íạ°C (thường lấy là 
20°C) ; œ là hệ số nhiệt điện trở, đơn vị đo là K~!. 
Giá bị của pẹ và œ của một số kùu loại được ghỉ 


trên Bảng 13.1. 


Tuy nhiên, nếu làm thí nghiệm một cách chính 
xác, ta thấy hệ số nhiệt điện trở của mỗi kim loại 
không những phụ thuộc vào nhiệt độ, mà vào cả độ 
sạch và chế độ gia công vật liệu đó. Ngày nay, hệ số 
nhiệt điện trở của bạch kim (platin) đã được nghiên 
cứu rất cẩn thận, vì người ta thường dùng dây bạch 
kim để làm nhiệt kế dùng trong công nghiệp. 


Bảng 13.1 


Chất . pạ(3m) 


Bạc 162.10 Ê 
Platin 10,6.10-Ê 
Đồng 1/69.10-Ê 
Nhôm 2,78.108 
Sắt 9/68.10-8 
Silc 0,25.101 
Yonfam 5,25.10-Ê 


Trên bảng này có silie không phải 
kim loại. Điện trở suất của chúng 
lớn hơn điện trở suất của kim loại 


40 800 1200 TẠC 


Hình 13.2 
Sư biến thiên điện trỏ suất của 
đồng theo nhiệt độ 


Vì sao người ta chọn dây 
bạch kim để làm nhiệt kế điện trở 
dùng trong công nghiệp 2 


75 


Bảng 132 
Nhiệt độ tới hạn của một số chất siêu dân 
Tên vật liệu T,(K) 

Nhôm 1,19 
Thuỷ ngân 4,15 
Chỉ 7,19 
Thiếc 3,72 
Kẽm 0,85 
Nb;Sn 18 
Nbh;AI 18,1 
Nb,6e 23 
DyBa;Cu;O; 925 
HgBa,Ca,Cu;O, 1 


Vì sao dòng điện chạy 
trong cuộn dây siêu dẫn không 
có nguồn điện lại có thể duy trì 
lâu dài 2 Có thể dùng dòng điện 
ấy làm cho động cơ chạy mãi 
được không 2 


T Tị>ĩa Tạ 
° * 5 
+8 sec = 
° 
° 
° vs 
Hình 13.3 


Êlectron khuếch tán từ đầu nóng qua 
đầu lạnh làm đầu nóng tích điện dương. 


76 


III- ĐIỆN TRỞ CỦA KIM LOẠI Ở NHIỆT ĐỘ THẤP 
VÀ HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN 


Khi nhiệt độ càng giảm, mạng tinh thể càng bớt 
mất trật tự nên sự cản trở của nó đến chuyển động 
của êlectron càng ít, điện trở suất của kim loại 
liên tục. Đến gần 0 K, điện trở của các kim loại 
sạch đều rất bé. Đồ thị biểu diễn điện trở suất của 
đồng theo nhiệt độ được vẽ trên Hình 13.2. 


Ở một số kim loại như Hg, Pb..., hoặc một số hợp 
kim như Nb„Sn, Nb;Ge..., và cả một số gốm ôxit 
kim loại như DyBa„Cu;O;, khi nhiệt độ thấp hơn 
một nhiệt độ tới hạn 7, thì điện trở suất độ: ø gột 
giảm xuống bằng 0. Nhiệt độ tới hạn của một số 
chất được ghi trên Bảng 13.2. Nhiều tính chất 
khác như từ tính, nhiệt dụng cũng thay đổi đột 
ngột ở nhiệt độ này. Ta nói rằng các vật liệu ấy đã 
chuyển sang trạng thái siêu dân. Ngày nay các 
cuộn dây siêu dẫn được dùng để tạo ra các từ 
trường rất mạnh mà các nam châm điện thường 
không thể tạo ra được. Cho dòng điện chạy qua 
các cuộn dây kim loại siêu dẫn rồi bỏ nguồn điện 
đi, dòng điện vẫn tiếp tục chạy trong nhiều năm 
mà không yếu đi. Trong tương lai, người ta dự kiến 
có thể dùng dây siêu dẫn để tải điện, và tổn hao 
năng lượng trên đường dây không còn nữa. 


IV - HIỆN TƯỢNG NHIỆT ĐIỆN 


Thuyết êlectron về tính dẫn điện của kim loại 
còn cho thấy, nếu sợi dây kim loại có một đầu 
nóng và một đầu lạnh, thì chuyển động nhiệt của 
êlectron sẽ làm cho một phần êlectron tự do ở 
đầu nóng dồn về đầu lạnh. Đầu nóng sẽ tích 
điện dương, đầu lạnh tích điện âm (Hình 13.3). 


Giữa đầu nóng và đầu lạnh có một hiệu điện thế 
nào đấy. Nếu lấy hai dây kim loại khác loại nhau 
và hàn hai đầu với nhau, một mối hàn giữ ở nhiệt 
độ cao, một mối hàn ở nhiệt độ thấp, thì hiệu điện 
thế giữa đầu nóng và đầu lạnh của từng dây không 
giống nhau, khiến trong mạch có một suất điện 
động ế (Hình 13.4). gọi là suất điện động nhiệt 
điện, và bộ hai dây dân hàn hai đâu vào nhau gọi 
là cặp nhiệt điện. 


Thí nghiệm chứng tỏ rằng ý = đ+ (T, — T;), 
trong đó 7, — T; là hiệu nhiệt độ ở đầu nóng và đầu 
lạnh ; y là hệ số nhiệt điện động, phụ thuộc vào bản 
chất của hai loại vật liệu dùng làm cặp nhiệt điện, đơn 
vị đo là V.KT!, Suất điện động nhiệt điện tuy nhỏ 
nhưng rất ổn định theo thời gian và điều kiện thí 
nghiệm, nên cặp nhiệt điện được dàng phổ biến để đo 
nhiệt độ. Ba loại cặp nhiệt điện thường dùng là : 


Cặp platin - platin pha rôđi có #„ 6,5 MV/K 
Cặp crômen — alumen có đ„ 4l wV/K 


Cặp đồng — constantan có œ„® 40 HV/K. 


Nước đá Ngọn nến cháy 
Hình 13.4 
Cặp nhiệt điện đồng — constantan : 
— Nhiệt độ ngọn nến cháy T, ; 
~ Nhiệt độ nước đá đang tan ï„= 273 K 
(tức 0°C). 


Hạt tải điện trong kim loại là êlectron tự do. Mật độ của chúng rất cao nên kim loại dẫn 


điện tốt. 


Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do dưới tác 


dụng của điện trường. 


Chuyển động nhiệt của mạng tỉnh thể cản trở chuyển động của hạt tải điện làm cho 
điện trở của kim loại phụ thuộc nhiệt độ. Đến gần 0 K, điện trở của kim loại rất nhỏ. 


Vật liệu siêu dẫn có điện trở đột ngột giảm đến bằng 0 khi nhiệt độ T < T,. 


Cặp nhiệt điện lễ hai dãy kim loại khác bán chất, hai đều hàn vào nhau. Khi nhiệt độ 
hai mối hàn T¡, T; khác nhau, trong mạch có suất điện động nhiệt điện ổ = #r(T; - T,), 


ø, là hệ số nhiệt điện động. 


77 


| 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


.. Hạt tải điện trong kim loại là loại êclron nào ? 


Mật độ của chúng vào cỡ nào ? 


.. Vì sao điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ 


tăng ? 


.. Điện trở của kim loại thường và siêu dẫn khác 


nhau thế nào ? 


Do đâu mà trong cặp nhiệt điện có suất điện 


động ? 


vợ 


5. 


78 


Ở bài tập 5 và 6 dưới đây, phát biểu nào là 
chính xác ? 

Các kim loại đều 

A. dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi. 
B. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo 
nhiệt độ. 

€. dân điện tốt như nhau, có điện trở suất 
thay đổi theo nhiệt độ. 

D. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo 
nhiệt độ giống nhau. 

Hạt tải điện trong kim loại là 

A. các êlectron của nguyên tử. 

B. êlectron ở lớp trong củng của nguyên tử. 


€. các êlectron hoá trị đã bay tự do ra khỏi 
tính thể. 

D. các êlectron hoá trị chuyển động tự do 
trong mạng tính thể. 


. Một bóng đèn 220 V - 100 W khi sáng bình 


thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 2 0009C. 
Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi 
không thấp sáng, biết rằng nhiệt độ môi trường 
là 20°C và dây tóc đèn làm bằng vonfam. 


. Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 


64.10-3 kg/mol. Khối lượng riêng của đỏng là 
8,9.103 kg/mề. Biết rằng mỗi nguyên tử đồng 
đóng góp một êlectron dẫn. 

a) Tính mật độ êlectron tự do trong đồng. 
b) Một dây tải điện bằng đồng, tiết diện 
10 mm, mang dòng điện 10 A. Tính tốc độ 
trôi của êlectron dẫn trong dây dẫn đó. 


9. Để mắc đường dây tải điện từ địa điểm A đến 


địa điểm B, ta cần 1 000 kg dây đồng. Muốn 
thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm 
bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng 
bao nhiêu kilógam dây nhôm ? Cho biết khối 
lượng riêng của đồng là 8900 kg/mề, của 
nhôm là 2 700 kg/mổ. 


1 4 DòNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 


Những năm gần đây, nhôm ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như 
công nghiệp điện, điện tứ, công nghiệp hàng không, công nghiệp xây dựng, công nghiệp chế tạo 
đỏ gia dụng,... Đế sản xuất nhôm cần có nguồn điện năng dỏi dào. Quy trình luyện nhôm dựa 


trên hiện tượng nào mà đồi hỏi nhiều điện như vậy ? 


I- THUYẾT ĐIỆN LI 


CHu nước tin: khiết (nước cất lai lần) vào ruột 
cốc có hai điện cực bằng kim loại rồi nối với một 
bộ pin, ta thấy dòng điện chạy qua rất nhỏ (Hình 
14.1a). Điều đó chứng tỏ trong nước tỉnh khiết có 
rất ít hạt tải điện. Cho thêm vào trong nước một 
lượng nhỏ axit, hoặc bazơ, hoặc muối thì dòng điện 
tăng mạnh (Hình I4.Ib), chứng tổ mật độ hạt tải 
điện trong đó tăng lên. Sự tăng số hạt tải điện trong 
các dung dịch như thế có thể giải thích dựa trên một 
lí thuyết gọi là thuyết điện lï : 


Trong dung dịch, các họp chất hoá học như axit, 
bazơ và muối bị phản lỉ (một phần hoặc toàn bộ) 
thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích 
điện gọi là ion (Hình 14.2) ; ion có thể chuyển động 
tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện. 


ø Axit phân li thành ion âm (gốc axit)” và ion 
dương H†. 


ø_ Bazơ phân l¡ thành ion âm (OH)” và ion dương 
(kim loại). 


e Muối phân l¡ thành ion âm (gốc axit)” và ion 
dương (kim loại)*. 


ø Một số bazơ như nước amôniac (NH,)OH hoặc 
muối như phân đạm amôni clorua (NH,,)CI không 
chứa ion kim loại. Trong dung dịch, chúng cũng bị 
phân l¡ thành các ion (OH)”, CI” và (NH,)†. 


Hình 14.1 
Khi trong cốc là nước finh khiết, dòng 
điện rất nhỏ. Cho thêm ax# vào nước, 
dòng điện tăng mạnh. 


Phân tửnước  Phâniửchấttan 


Hình 14.2 
Mô hình dung dịch điện phân 


79 


Hình 143 

Khi dòng điện chạy qua bình điện phân, 
ion âm (arion) đi về phía a1, lon dương, 
(cation) đi về phía catôt. 


80 


Mỗi ion mang một số nguyên điện tích nguyên 
tố. Khi ion là một nguyên tử tích điện, số điện tích 
nguyên tố của ion là hoá trị của nguyên tố ấy. 


Các ion dương và âm vốn đã tôn tại sẵn trong 
các phân tử avit, bazơ và muối. Chúng liên kết chặt 
với nhau bằng lực hút Cu-lông. Khi tan vào nước 
hoặc một dung môi khác, lực hút Cu-lông yếu đi, 
liên kết trỏ nên lỏng lẻo. Một số phân tử bị chuyển 
độn g nhiệt tách thành các ion tự do. 

Chuyển động nhiệt mạnh trong các muối hoặc 
bazơ nóng chảy cũng làm các phân tử chất này phân 
1i thành các ion tự do như các dung dịch. 


"Tà gọi chung những dung dịch và chất nóng chảy 
như trên là chất điện phản. 


II- BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT 
ĐIỆN PHÂN 


Lấy một bình đựng chất điện phân (ví dụ dung 
dịch CuSO,) và cấm vào đó hai điện cực dẫn điện 
(ví dụ bằng kim loại đồng) như Hình 14.3. Ta được 
một bình điện phân. Nối hai điện cực với một 
nguồn điện (ví dụ pin hoặc acquy) qua một điện trở 
bảo vệ và một ampe kế. Điện cực nối với cực dương 
của nguồn điện gọi là anót, điện cực kia gọi là catôt. 
"Trong mạch có dòng điện chạy qua. 

Đòng điện trong lòng chất điện phản là dòng 
ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo 
hai chiều ngược nhau. 

Ton dương chạy về nhía catôt nên gọi là eation 
Ton âm chạy về phía anôt nên gọi là anion. 


Mật độ các ion trong chất điện phân thường nhỏ 
hơn mật độ êlectron tự do trong kim loại. Khối 
lượng và kích thước của ion lớn hơn khối lượng và 
kích thước của êlectron nên tốc độ của chuyển động 
có hướng của chúng nhỏ hơn. Môi trường dung dịch 
lại rất mất trật tự nên cản trở mạnh chuyển động của 
các ion. Vì thế, chất điện phân không dẫn điện tốt 
bằng kim loại. 


Dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện 
Tượng mà còn tải cả vật chất (theo nghĩa hẹp) đi theo. 
Tới điện cực chỉ có êlectron có thể đi tiếp, còn lượng 
vật chất đọng lại ở điện cực, gáy ra hiện tượng điện 
phân. Tuỳ bản chất hoá học của chất làm điện cực, 
mà quá trình trao đổi điện tích giữa ion và điện cực sẽ 
kèm theo những phản ứng hoá học phụ, làm cho hiện 
tượng điện phân trở nên phức tạp thêm. 


II - CÁC HIỆN TƯỢNG DIỄN RA Ở ĐIỆN CỰC. 
HIỆN TƯỢNG DƯƠNG CỰC TAN 

Tà xét chỉ tiết những gì xảy ra ở điện cực của bình 
điện phân đã vẽ trên Hình 14.4. Bình điện phân này 
thuộc loại đơn giản nhất, vì chất túi là muối của kim 
loại dùng làm điện cực (trường hợp này là đồng). 

Khi có dòng điện chạy qua, cation Cu”* chạy về 
catôt, và nhận êlectron từ nguồn điện đi tới. Tà có : 


Cu®* + 2ø~—> Cu 
Đồng hình thành ở catôt sẽ bám vào cực này. 


Ở anôt, êlectron bị kéo về cực dương của nguồn 
điện, tạo điều kiện hình thành ion Cu” trên bề mặt 
tiếp xúc với dung dịch : 


Cu —> CuŸ* + 2e~ 


Khi anion (SO,)Ÿ- chạy về anôt, nó kéo ion Cu2* 
vào dung dịch. Như vậy, đồng ở anôt sẽ tan dần vào 
trong dung dịch. Đó là hiện rượn g dương cực tan. 

Các hiện tượng diễn ra ở anôt và catôt trong bình 
điện phân này là cùng một phản tng cân bằng 
nhưng xảy ra theo hai chiều ngược nhau : 


2 kề 
CH”" +9 £+EU 


Nếu phản ứng diễn ra theo chiều này thu năng 
lượng, thì phản ứng diễn ra theo chiều ngược lại toả 
năng lượng, nên tổng cộng lại điện năng không bị 
tiêu hao trong các quá trình phân tích các chất mà chỉ 
bị tiêu hao vì toả nhiệt. Bình điện phân không khác 
gì một điện trở. 


Để nhận biết môi trường 
dẫn điện có phải là chất điện 
phân hay không, ta có thể làm 
cách nào ? 


Hình 14.4 
Bình điện phân dung dịch CuSO, với 
điện cực bằng đồng. Khi có dòng điện 
chạy qua, nguyên tử đồng ở anôt biến 
thanh ion Cu?* và tan vào dung dịch. 
lon CuZ* ở gần catôt nhận êlectron của 
calôt, biến thành nguyên tử đồng và 
bám vảo cực nây.. 


81 


Hình 145 


Bình điện phân dung dịch H;SO¿ với 
điện cực bằng graphit. Lúc đầu, trong 
hai ống nghiệm úp ngược chứa đẩy 
dung dịch H,SO,. Khi có dòng điện 
chạy qua, ở anôt có Oz bay lên, còn ở 
catôt có H„ bay lên, đẩy cột dung dịch 
tụt xuống. 


92 


"Tình hình sẽ khác hẳn khi ta xét dòng điện qua 
một bình điện phân được vẽ trên Hình 14.5. Chất 
điện phân là dung dịch H,SO, và các điện cực làm 
bằng graphit (hoặc inôc). Phân tử H;SO, bị phân 
1i thành ion H* và ion (SO,)?”. Graphit (cacbon) 
dẫn điện nhưng không tạo thành ion có thể tan 
vào dung dịch khi điện phân, nên các phản ứng ở 
điện cực phức tạp hơn. 

Khi có điện trường trong bình điện phân, ion H* 
bị đẩy về phía catôt, còn ion (SO,)”- bị đẩy về phía 
anôt, gây ra mất cân bằng về nồng độ các ion ở gần 
điện cực. 

Quanh catôt, các ion HỶ sẽ nhận êlectron ở catôt theo phản ứng : 

A4H†+4z— ->2H„ ? 
và hiđrô bay ra ở catôt. 

Quanh anôt, nước phân li thành H* và (OH).. Các ion 
(OH) sẽ nhường êlectron cho anôt theo phản ứng : 

4(OH) ->2HạO+O¿ Ì+ 4e- 
và ôxi bay ra ở anôt. Các ion (SO, là không trao đổi điện tích 
với điện cực. 


Kết quả là chỉ có nước bị phân tách thành hiđrô 
và ôxi. Hiđrô bay ra ở catôt, còn ôxi bay ra ở anôt. 


Năng lượng W dùng để thực hiện việc phân tách 
lấy từ năng lượng của dòng điện, nên nó tỉ lệ với 
điện lượng chạy qua bình điện phân. Tà có thể viết : 
W =éh, trong đó é gọi là suất phản điện của bình 
điện phân. Giá trị của nó phụ thuộc vào bản chất 
của điện cực và chất điện phân, và được đo bằng 
vôn. Trong bình điện phân dương cực tan thì suất 
phần điện bằng 0. 


IV - CÁC ĐỊNH LUẬT FA-RA-ĐÂY 


Vì dòng điện trong chất điện phân tải điện lượng 
cùng với vật chất (theo nghĩa hẹp) nên khối lượng 
chất đi đến điện cực : 


«_ tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình điện phân ; 


«_ tỉ lệ thuận với khối lượng của ion (hay khối lượng mol nguyên 
tử A của nguyên tố tạo nên ion ấy) ; 


ø_ tỉ lệ nghịch với điện tích của ion (hay hoá trị của nguyên tố 
tạo ra ion ấy). 


Fa-ra-đây đã tổng quát hoá các nhận xét trên, và mở rộng cho 
cả trường hợp các chất được giải phóng ở điện cực là do các phần 
ứng phụ sinh ra, thành hai định luật Fa-ra-đây. 

e- Định luật Fa-ra-đây thứ nhất 

Khối lượng vát chất được giải phóng ở điện cực của bình 
điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó. 

mm = kụ (14.1) 
trong đó k gọi là đươn g lượng điện hoá của chất được giải phóng 
ở điện cực. 

ø_ Định luật Fa-ra-đây thứ hai 

Đương lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ lê với đương 
lượng gam 4 của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ là T trong đó 
F gọi là số Fa-ra-đáy. 


=1. 
By 


mị> 


(142) 


"Thí nghiệm cho thấy, nếu 7 tính bằng ampe, / tính bằng giây thì : 
F =96 494 C/mol 
(tính toán ta thường lấy chắn là 96 500 C/mol). 
Kết hợp hai định luật Fa-ra-đây, ta được công thức Fa-ra-đây : 


LUÀ 


xị> 


1 
=+.Sn 
Ra (143) 


mm là khối lượng của chất được giải phóng ở điện cực, tính bằng gam. 


V~-ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG ĐIỆN PHÂN 

Hiện tượng điện phân có nhiều ứng dụng trong thực tế sản 
xuất và đời sống như luyện nhôm, tỉnh luyện đồng, điều chế clo, 
xút, mạ điện, đúc điện,... Dưới đây, ta chỉ nói qua về công nghệ 
luyện nhôm và mạ đi 


Vì sao các 
định luật Fa-ra-đây 
có thể áp dụng cả 
với các chất được 
giải phóng ở điện 
cực nhờ phản ứng 
phụ ? 


Có thể tính số 
nguyên tử trong 
một mol kim loại từ 
số Fa-rađây được 
khỏng ? 


83 


1. Luyện nhôm 


Công nghệ luyện nhôm chủ yếu dựa vào hiện tượng điện phân 
quặng nhôm nóng chảy. 


Quặng nhôm phổ biến là bôxit giàu nhôm ôxitAl,O;. Nhiệt độ 
nóng chảy của Al,O; rất cao. í. = 2 0509%C. Người ta pha thêm vào 
quặng nhôm một lượng quặng cryôlit Na;AlF, để hạ nhiệt độ 
nóng chảy xuống còn khoảng 950°C. Bể điện phân có điện cực 
bằng than, dòng điện chạy qua khoảng 10 A. Năng lượng điện 
toả ra trong bể điện phân giữ cho hỗn hợp quặng luôn luôn nóng 
chảy. Công nghệ luyện nhôm tiêu thụ một điện năng lớn nên giá 
thành của nhôm cao, vào khoảng 2 đôla một kilôgam. 


2. Mạ điện 


F] Tại sao khi mạ Để tăng vẻ đẹp và chống gỉ cho các đồ dùng thường ngày 
điện, muốn lớp mạ bằng kim loại, người ta thường mạ lên chúng một lớp kim loại 
đều, ta phải quay. trơ. Đối với các vật dụng lớn bằng thép thì thường mạ niken, còn 
vật cần mạ trong với đồ mĩ nghệ thì mạ bạc, vàng. Công nghệ mạ thường dùng là 
lúc điện phân 2 4 " n MA TH uảm +1 2# ễ 

công nghệ điện phân. Bể điện phân lúc này gọi là bể mạ có anôt 
là một tấm kim loại để mạ, catôt là vật cần mạ. Chất điện phân 
thường là dung dịch muối kim loại để mạ (nếu mạ niken ta dùng 
NiSO, tan trong nước, còn nếu mạ bạc thì dùng muối AgNO,) 
trong đó có thêm một số chất phụ gia để làm cho lớp mạ bám 
vào bề mặt được chắc, bền và bóng đẹp. Dòng điện qua bể mạ 
được chọn một cách thích hợp để đảm bảo chất lượng của lớp 
mạ. Khi mạ các vật dụng phức tạp, người ta còn phải quay vật 
trong lúc mạ để lớp mạ được đều. 


Trong dung dịch, các axit, bazơ và muối bị phân li thành ion (thuyết điện li) : Anion 
mang điện âm là gốc axit hoặc nhóm (OH), còn cation mang điện dương là ion kim loại, 
ion H† hoặc một số nhóm nguyên tử khác. 


Dòng điện trong chất điện phânlà dòng chuyển dời có hướng của các ion trong điện trường. 


Hiện tượng dương cực tan xảy ra khi các anion đi tới anôt kéo các ion kim loại của điện 
cực vào trong dung dịch. 
Khối lượng của chất được giải phóng ra ở điện cực khi điện phân cho bởi công thức : 


= 1 .Ar 
96500 n 


94 


) 


trong đó m tính bằng gam, A là khối lượng mol nguyên tử của chất, ï tính bằng ampe, 
£ tính bằng giây, n là hoá trị của nguyên tố tạo ra ion. 


Hiện tượng điện phân được áp dụng trong các công nghệ luyện kim, hoá chất, mạ điện... 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


. Nội dung của thuyết điện li là gì ? Anion 


thưởng là phần nào của phân tử ? 


. Dòng điện trong chất điện phân khác dòng 


điện trong kim loại như thế nào ? 


. Hãy nói rõ hạt tải điện nào mang dòng điện 


trên các phần khác nhau của mạch điện có 
chứa bình điện phân : 

a) Dây dẫn và điện cực kim loại. 

b) Ở sát bề mặt hai điện cực. 

c) Ở trong lòng chất điện phân. 


.. Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay 


kém hơn kim loại ? Tại sao ? 


.. Hai bể điện phân : bể A để luyện nhôm, bể B 


để mạ niken. Hỏi bể nào có dương cực tan ? 
Bể nào có suất phản điện ? 


.. Phát biểu định luật Fa-ra-đây, viết công thức 


Fa-ra-đây và đơn vị dùng trong công thức này. 
Khi điện phân dung dịch H;SO; với điện cực 
bằng graphit, ta thu được khí ôxi bay ra ở 
anôt. Có thể dùng công thức Fa-ra-đây để 
tính khối lượng ôxi bay ra được không ? 


vy 


Ở bài tập 8 và 9 sau đây, phát biểu nào là 
chính xác ? 


Dòng điện trong chất điện phân là dòng 
chuyển dời có hướng của 

A. các chất tan trong dung dịch 

B. các ion dương trong dung dịch. 

€. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của 
điện trường trong dung dịch. 

D. các ion dương và ion âm theo chiều điện 
trường trong dung dịch. 


. Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân 


dung dịch CuSO, với điện cực bằng đồng là 
A. không có thay đổi gì ở bình điện phân. 

B. anôt bị ăn mòn. 

€C. đồng bám vào catôt. 

D. đồng chạy từ anôt sang catôt. 


10*. Tốc độ chuyển động có hướng của ion Na* 


1. 


và CI trong nước có thể tính theo công thức : 
v= HE, trong đó E là cường độ điện trường, 
uu œ giá trị lần lượt là 4,5.10-8 m2/(V.s] và 
6,8.10-8m2/(V s). Tính điện trở suất của dung 
dịch NaCl nồng độ 0,1 moll/, cho rằng toàn 
bộ các phân tử NaCl đều phân li thành ion. 
Người†a muốn bóc một lớp đồng dày đ = 10 tun 
trên một bản đồng diện tích S = 1 cmÊ bằng 
phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện 
là 0,010 A. Tính thờ gian cần thiết để bóc 
được lớp đồng. Cho biết đồng có khối lượng 
riêng là  = 8 900 kglmề. 


85 


1 5b DòNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 


Ngày nay, để tiết kiệm năng lượng điện dùng để thắp sáng, người ta khuyên không nên dùng đèn 
có dây tóc nóng đỏ. Trong gia đình nên dùng đèn ống, ngoài đường phố thì dùng đèn thuỷ ngân 
và đèn natri (đèn vàng). Các loại đèn này hoạt động theo nguyên lí nào mà lại tiết kiệm điện ? 


Nếu không khí dẫn điện thì : 
a) Mạng điện trong gia đình có 
an toàn không 2 

b) Ô tô, xe máy có chạy được 
không ? 

c) Các nhà máy điện sẽ ra sao 2 


Hình 15.1 

Góc giữa hai lá kim loại của điện nghiệm 
giảm dần theo thời gian, chứng tỏ điện tích 
trữ trong điện nghiệm mất dần. 


8ó 


I- CHẤT KHÍ LÀ MÔI TRƯỜNG CÁCH ĐIỆN 

Thực tế đời sống cho thấy không khí nói riêng 
(hay chất khí nói chung) không dân điện. Vì thế, trên 
các đường dây tải điện, người ta chỉ dùng các cọc sứ 
để ngăn không cho điện truyền từ dây dẫn điện vào 
cột điện, mà không cần làm gì để ngăn điện truyền 
từ dây này sang dây khác qua không khí. Các công 
tắc điện trong gia đình, khi cắt điện người ta cũng 
chỉ cần tạo ra một khe không khí rộng khoảng vài 
milimét giữa hai tiếp điểm là đủ. 

Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều 
ở trạng thái trung hoà điện, do đó trong chất khí 
không có hạt tải điện. 


II- SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT KHÍ TRONG 
ĐIỀU KIỆN THƯỜNG 


"Thực ra, chất khí không phải tuyệt đối không dẫn 
điện. Tích điện vào một cái điện nghiệm, ta thấy hai 
lá kim loại của cái điện nghiệm xoè ra. Theo dõi 
góc của hai lá kim loại theo thời gian, ta thấy nó 
giảm dần, chứng tỏ điện tích trữ trong điện nghiệm 
mất dần (Hình I5.I). Một trong các nguyên nhân 
làm suy giảm điện tích của điện nghiệm là điện đã 
truyền qua không khí ở điều kiện thường đến các 
vật khác. Để có thể kết luận một cách chính xác 
hơn, người ta có thể dùng một điện kế rất nhạy để 
đo trực tiếp dòng điện qua chất khí. 


Hình 15.2 vẽ sơ đồ thí nghiệm để phát hiện và đo 
dòng điện qua chất khí. A, 8 là hai bản cực kim loại, 
# là nguồn điện có suất điện động khoảng vài chục 
vôn, Œ là một điện kế nhạy, V là vôn kế, Ð là ngọn 
đèn ga (đặt giữa hai bản cực). Chỉnh con chạy của 
biến trở # để cho vôn kế V chỉ một giá trị nào đấy 
và quan sát điện kế Œ, ta thấy : 


— Khi không đốt đèn ga, kim điện kế hầu như chỉ số 0. 
Vậy bình thường chất khí hầu như không dẫn điện, 
trong chất khí có sẵn rất ít hạt tải điện. 
— Đết đèn ga, kim điện kế lệch đáng kể khỏi vị trí 
số 0, 
~ Kéo đền ga ra xa, dùng quạt thổi khí nóng đi qua 
giữa hai bản cực, kim điện kế vẫn lệch. 
~— Tắt đèn, chất khí lại hầu như không dẫn điện. 
— Thay đèn ga bằng đèn thuỷ ngân (tia tử ngoại) và 
làm thí nghiệm tương tự như trước, ta cũng thấy 
những kết quả tương tự. 

"Từ đó, ta rút ra kết luận là ngọn lửa ga và bức xạ 
của đèn thuỷ ngân đã làm tăng mật độ hạt tải điện 
trong chất khí. 


III- BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 


1. Sự ion hoá chất khí và tác nhân ion hoá 


Ngọn lửa ga (nhiệt độ rất cao), tia tử ngoại của 
đền thuỷ ngân trong thí nghiệm trên được gọi là các 
tác nhân ion hoá. Nhờ có năng lượng cao, chúng 
ion hoá chất khí, tách nhân tử khí trung hoà thành 
lon dương và êlectron tự do. Êlectron tự do lại có 
thể kết hợp với phân tử khí trung hoà thành ion âm 
(Hình 15.3). Các hạt tích điện này là hạt tải điện 
trong chất khí. 


Hình 15.3 


Quá trình ion hoá do tác nhân ion hoá : 


a) Ban đầu chất khí gồm các phân tử trung hoà. 
b) Tia tử ngoại làm phân tử biến thành ion" và e”. 
©) e kết hợp với phân tử trung hoà thành ion. 


Hình 15.2 
Mạch do trực tiếp dòng điện qua 
chất khí bằng điện kế nhạy 


Vì sao ngay từ lúc chưa đốt 
đèn ga hoặc chiếu đèn thuỷ 
ngân, chất khí cũng dẫn điện ít 
nhiều ? 


87 


ö U 
Unhãä tU/đủlớn quá lớn 


Hình 154 

Sư phụ thuộc của I theo U trong 
quá trình dẫn điện không tư lưc của 
chất khí 


Trong quá trình dẫn điện 
không tự lực của khí, khi nào 
dòng điện đạt giá trị bão hoà 2 


88 


Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển đời có 
hướng của các ion dương theo chiêu điện trường và 
các ion âm, các êlecfron ngược chiều điện trường. 
Các hạt tải điện này do chất khí bị ion hoá sinh ra. 

Khi mất tác nhân ion hoá, các ion dương, ion âm 
và êlectron trao đổi điện tích với nhau hoặc với điện 
cực để trở lại thành các phân tử khí trung hoà, nên 
chất khí trở thành không dẫn điện. 


2. Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí 


Quá trình dẫn điện của chất khí mà ta vừa mô tả 
gọi là quá trình dân điện (phóng điện) không tự lực. 
Nó chỉ tôn tại khi ta tạo ra hạt tải điện trong khối 
khí ở giữa hai bản cực và biến mất khi ta ngừn g việc 
tạo ra hạt tải điện. 

“Thay đổi hiệu điện thế L/ giữa hai bản cực và ghi lại 
dòng điện 7 chạy qua chất khí, ta thấy guá trình dân 
điện không tự lực không tuân theo định luật ôm. 

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng 
điện 7 qua chất khí khi phóng điện không tự lực, 
theo hiệu điện thế giữa hai điện cực, được vẽ trên 
Hình 15.4. Nó có ba đoạn rõ rệt : 

— Đoạn Øz : Ư nhỏ, dòng điện tăng theo Ù, 

— Đoạn ab : U đủ lớn, dòng điện 7 đạt giá trị bão 
hoà. 

— Đoạn bc : U quá lớn, 7 tăng nhanh khi tăng. 
Điều đó chứng tỏ, khi hiệu điện thế đã quá lớn, sự 
tăng hiệu điện thế làm cho điện trở của chất khí 
giảm, mật độ hạt tải điện tăng. 

3. Hiện tượng nhân số hạt tải điện trong chất 
khí trong quá trình dẫn điện không tự lực 

Hiện tượng tăng mặt độ hạt tải điện trong chất 
khí do dòng điện chạy qua gây ra gọi là hiện 
tượng nhân số hạt tải điện. 

Nó diễn ra như sau : 

Những hạt tải điện đầu tiên có trong chất khí là các 
êlectron và ion dương do tác nhân ion hoá sinh ra. 


Êlectron kích thước nhỏ hơn ion dương, nên đi được 
quãng đường dài hơn ion dương trước khi va chạm 
với một phân tử khí. Năng lượng mà êlectron nhận 
được từ điện trường ngoài Ểu rong quãng đường bay 
tự do lớn hơn năng lượng mà ion nhận được khoảng 
5 + 6 lần. Khi điện trường đủ lớn, động năng của 
êlectron cũng đủ lớn để khi va chạm với phân tử 
trung hoà thì ion hoá nó, biến nó thành êlectron tự 
do và ion dương. Quá trình diễn ra theo kiểu thác lũ 
(“tuyết lở”) như đã vẽ trên Hình 15.5 làm mật độ 
hạt tải điện tăng mạnh cho tới khi êlectron đến anôt. 
Chất khí trở nên dẫn điện tốt hơn, và dòng điện 
chạy qua chất khí tăng. Vì một êlectron ban đầu chỉ 
sinh ra được một số hữu hạn hạt tải điện trên đường 
đi đến điện cực, nên tuy döng điện có tăng nhưng 
nó vẫn phụ thuộc vào số hạt tải điện mà tác nhân 
ion hoá từ bên ngoài đã sinh ra trong chất khí. | cải 


IV - QUÁ TRÌNH DẪN ĐIỆN TỰ LỰC TRONG 
CHẤT KHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẠO RA QUÁ 
TRÌNH DẪN ĐIỆN TỰ LỰC 


Quá trình dẫn điện của chất khí có thể tự duy 
trì, không cần ta chủ động tạo ra hạt tải điện, gọi 
là quá trình dẫn điện (phóng điện) tự lực. 


Muốn có quá trình dẫn điện tự lực thì trong hệ 
gồm chất khí và các điện cực phải tự tạo ra các hạt 
tải điện mới để bù lại số hạt tải điện đã đi đến điện 
cực và biến mất. Số hạt tải điện sinh ra ban đầu có 
thể không nhiều nhưng nhờ quá trình nhân số hạt tải 
điện đã nói ở trên mà độ hạt tải điện tăng mạnh, 
khiến môi trường trở nên dẫn điện tốt. 


Có bốn cách chính để dòng điện có thể tạo ra hạt 
tải điện mới trong chất khí : 
1. Dòng điện chạy qua chất khí làm nhiệt độ khí 
tăng rất cao, khiến phân tử khí bị ion hoá. 
2. Điện trường trong chất khí rất lớn, khiến phân tử 
khí bị ion hoá ngay khi nhiệt độ thấp. 


Hình 15.5 
Quá trình nhân số hat tải điên theo 
kiểu thác lũ (tuyết lỏ) 


FEfl khi có quá trình nhân số hạt 
tải điện thì cường độ điện trường 
tại các điểm khác nhau ở giữa hai 
bản cực có giống nhau không ? 
Vì sao ? 


89 


3. Catôt bị dòng điện nung nóng đỏ, làm cho nó có 
khả năng phát ra êlectron. Hiện tượng này gọi là 
Sự hình thành tia lửa điện diễn ra ˆ hiện tượng phát xạ nhiệt êlectron. 


nÏlW SâU : 
PM iAph 4. Catôt không nóng đỏ nhưng bị các ion dương có 


Giả sử giữa hai điện cực 4 và năng lượng lớn đập vào, làm bật êlectron ra khỏi 


có hiệu điện thế đủ lớn, và điện Bạn Tân Tư 
(RE: ễ catôt và trở thành hạt tải điện. 
cực A có một mũi nhọn (Hình 15.6). : 


Điện trường mạnh nhất ở gần các Tuỳ cơ chế sinh hạt tải điện mới trong chất khí 
mũi nhọn, Mỹ thế chất khí ở đấy dễ bị mà ta có các kiểu phóng điện tự lực khác nhau. 

lon hoá nhất (Hình 15.6a). Nơi chất . 5 

khí bị ion hoá trở thành mỏi trường Hai kiểu phóng điện tự lực thường gặp nhất là / 
dẫn điện tốt. Mũi nhọn tựa như được _ /œ điện và hồ quang điện. 

kéo dài đến hết miền này. Nơi chất 

khí chưa bị ion hoá vẫn còn là môi 

trường cách điện, nên hiệu điện thế _ V - TỊA LỬA ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN TẠO RA TIA 
Ở tập trung ở miền ấy (Hình 15:6). LỬA ĐIỆN x % 5 

Điện trường ở nơi xung yếu nhất : 


trong miền này sẽ tăng vượt giá trị 1, Định nghĩa 

ngưỡng và quá trình phóng điện xảy , 

ra, tạo nên tia lửa điện (Hình 15.6c). Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực 
Nếu tia lửa điện hình thành trong trong chất khí Xãi tin hai điện cực khi điện 

không khí, các nguyên tử ðxi có thẻ #ường đủ mạnh để biến phản tử khí trung hoà 

kết hợp với nhau thành ôzôn (O,). _ fbành ion dương và ¿leíron íự do. 

nguyên tử nitơ và ôxi kết hợp với AT TH. 

nhau thành nitơ ðxit. Các hợp chất 2. Điều kiện tạo ra tỉa lửa điện 

K=lirên Si Ket Sư, Ệ Tia lửa điện có thể hình thành trong không khí 
CO háo ' "` ở điển kiện thường, khi điện trường đạt đến giá trị 

ngưỡng vào khoảng 3.105 V/m. Hiệu điện thế đủ để 

phát sinh tỉa lửa điện trong không khí giữa hai điện 

cực dạng khác nhau, ở các khoảng cách khác nhau 

được ghi trên Bảng I5.L. 


Bảng 15.1 


là 


Khoảng cach danh tia dien 
Hiệu điện thế U (V) - 
Cực phẳng (mm). Mũi nhọn (mm) 
PB | | 1 


Hình 156 _ ‹m,. | Mỹ | 488 | 
ki koy^h vien he Z4 100000 
a) Thoạt đầu khí ởgắn mũi nhọn bịon hoá. Tin _ _ 

ĐVừgkWibibnimảimớgna | 00 | mạ [| âp —- | 


90 


3. Ứng dụng 

TTia lửa điện được dùng phổ biến trong động cơ nổ 
để đốt hỗn hợp nổ (là hơi xăng lẫn không khí) 
trong xilanh. Bộ phận để tạo ra tia lửa điện là bugi 
(Hình 15.7), thực chất đó chỉ là hai điện cực đặt cách 
nhau vào cỡ vài phần mười milimét trên một khối sứ 
cách điện. 


Khi có cơn giông, các đám mây gần mặt đất 
thường tích điện âm và mặt đất tích điện dương. Giữa 
đám mây và mặt đất có hiệu điện thế lớn. Những chỗ 
nhô cao trên mặt đất giống như những mũi nhọn là 
nơi có điện trường mạnh nhất. Sét là tia lửa điện hình 
thành giữa đám mây mưa và mặt đất nên thường 
đánh vào các mô đất cao, ngọn cây... 


VI - HỒ QUANG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN TẠO RA 
HỒ QUANG ĐIỆN 


1. Định nghĩa 

Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực 
xẩy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp 
suất thấp đặt giữa hai điện cực có hiệu điện thể 
không lớn. 

Hồ quang điện có thể kèm theo toả nhiệt và toả 
sáng rất mạnh. 


2. Điều kiện tạo ra hồ quang điện 


Để mồi hồ quang điện, thoạt đầu người ta phải 
làm cho hai điện cực nóng đỏ đến mức có thể phát 
ra được một lượng lớn êlectron bằng sự phát xạ 
nhiệt êlectron. Sau đó, ta tạo ra một điện trường đủ 
mạnh giữa hai điện cực để ion hoá chất khí, tạo ra 
tia lửa điện giữa hai điện cực. Khi đã có tia lửa điện, 
quá trình phóng điện tự lực sẽ vẫn tiếp tục duy trì, 
mặc dù ta giảm hiệu điện thế giữa hai điện cực đến 
giá trị không lớn. Nó tạo ra một cung sáng chói như 
ngọn lửa nối hai điện cực, mà ta gọi là hồ quang 
điện (Hình 15.8). 


Hình 15.7 


Cấu tạo của bugi dùng trong 
đông cơ nổ (ô tô, xe máy) 


FE§vi sao khi đi đường gặp mưa 
giông, sấm sét dữ dội ta không 
nên đứng trên những gò đất cao 
hoặc trú dưới gốc cây mà nên 
nằm dán người xuống đất ? 


Hình 15.8 
Hồ quang điện 


91 


Bến thế Ai 


Hình 159 


Đèn ống dùng trong gia đình, 
đền thuỷ ngân, đèn natri (đền 
vàng) dùng trong chiếu sáng công 
cộng cũng là hồ quang điện sinh ra 
trong một khối hơi thuỷ ngân hoặc 
natri ở áp suất thấp chứa trong một 
bóng kín. 


Hồ quang điện cũng có thể ngẫu 
nhiên xảy ra trên các mạng điện cũ 
nát hoặc lắp đặt không đúng kĩ thuật : 
Nếu hai dây điện không may chạm 
nhau, khi chúng rời nhau sẽ tạo ra 
hổ quang điện và đấy chính là 
nguyên nhân gây ra nhiều vụ hoả 
hoạn tại các đỏ thị. 


“Trong hồ quang điện, dòng điện chạy qua chất khí 
chủ yếu là dòng êlectron đi từ catôt đến anôt, nhưng 
cũng có một phần là dòng ion dương đi từ anôt đến 
catôt. Khi các ion dương đập vào catôt, chúng truyền 
cho cực này năng lượng mà chúng đã nhận từ nguồn 
điện, làm cho catôt duy trì được trạng thái nóng đỏ 
và có khả năng phát ra các êlectron (hiện tượng phát 
xạ nhiệt êlectron). 


Các êlectron phát ra với số lượng lớn, đi ngược 
chiều điện trường đến anôt, truyền cho anôt năng 
lượng đã nhận từ nguồn điện làm nó nóng lên, nhiệt 
độ có thể tới trên 3 500°C. Nhiệt độ này cũng làm cho 
hầu hết các vật liệu bị nóng, chảy, và thậm chí bay hơi, 
niên anôt thường bị lõm xuống. Chất khí trong vùng 
hồ quang điện ở nhiệt độ rất cao, do đó cũng bị ion 
hoá và dẫn điện tốt, khiến điện trở của chất khí trong 
hồ quang điện rất nhỏ. 


3. Ứng dụng 


Hồ quang điện có nhiều ứng dụng như hàn điện, 
làm đèn chiếu sáng, đun chảy vật liệu,... 

Máy hàn điện là một nguồn điện có điện áp khoảng 
vài chục vôn, điện trở trong rất nhỏ để có thể sinh được 
dòng điện rất lớn, hàng trăm ampe. Một cực của nguồn 
điện nối vào vật cần hàn, cực kia nối với que hàn (Hình 
15.9). Khi hàn, thoạt đầu người thợ chạm que hàn vào 
vật cần hàn. Mạch điện bị nối tắt, điểm tiếp xúc bị đốt 
nóng đỏ. Sau đó, người ta nhấc que hàn lên một chút. 
Khi que hàn vừa rời khỏi vật cần hàn, dòng điện bị ngất 
đột ngột, suất điện động tự cảm (sẽ học trong phần 
Điện từ học) rất lớn, tạo ra tia lửa điện mồi hồ quang, 
điện và hồ quang điện phát sinh. 


Chất khí vốn không dẫn điện. Chất khí chỉ dẫn điện khi có hạt tải điện (êlectron, ion) 
do tác nhân ion hoá sinh ra. Dòng điện trong chấtkhí là dòng chuyển dời có hướng của 
êlectron và các ion trong điện trường. 

Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí xảy ra khi ta phải dùng tác nhân ion hoá 
từ bên ngoài để tạo ra hạt tải điện trong chất khí. 


92 


Khi dùng nguồn điện áp lớn để tạo ra sự phóng điện qua chất khí, ta thấy có hiện 


tượng nhân số hạt tải điện. 


Quá trình phóng điện tự lực trong chất khí là quá trình phóng điện vẫn tiếp tục giữ 
được khi không còn tác nhân ion hoá tác động từ bên ngoài. 


Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực hình thành trong chất khí khi có điện trường 


đủ mạnh để làm ion hoá chất khí. 


Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực hình thành khi dòng điện qua chất khí 
có thể giữ được nhiệt độ cao của catôt để nó phát được êlectron bằng hiện tượng phát 
xạ nhiệt êlectron. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Mô tả thí nghiệm phát hiện, đo dòng điện 
qua chất khí và cách tạo ra hạt tải điện 
trong chất khí. 

2. Trình bày hiện tượng nhân số hạt tải điện 
trong quá trình phóng điện qua chất khí. 

3. Trình bày nguyên nhân gây ra hồ quang điện 
và tia lửa điện. 

4.. Vĩ sao dòng điện trong hồ quang điện lại chủ 
yếu là dòng êlectron chạy từ catôt đến anôt ? 

5. Trình bày thao tác hàn điện và giải thích vì 
sao phải làm thế. 


Ở bài tập 6 và 7 dưới đây, phát biểu nào là 
chính xác ? 

6. Dòng điện trong chất khí chí có thể là dòng 
chuyển dời có hướng của 
A. các êlectron mà ta đưa vào trong chất khí. 
B. các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong 
chất khí. 
C. các êlectron và ion mà ta đưa từ bên ngoài 
vào trong chất khí. 


D. các êlectron và ion được tạo ra trong chất 
khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí. 


7.. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực 


của chất khí, hình thành do 

A. phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hoá 
B. catôt bị nung nóng phát ra êlectron. 

C. quá trình nhân số hạt tải điện kiểu thác lũ 
trong chất khí. 

D. chất khí bị tác dụng của các tác nhân ion hoá. 


.. Từ Bảng 15.1, các em hãy ước tính : 


a) Hiệu điện thế đã sinh ra tia sét giữa đám 
mây cao 200 m và một ngọn cây cao 10 m. 
bị Hiệu điện thế tối thiểu giữa hai cực của 
bugi xe máy khi xe chạy bình thường. 

c) Đứng cách xa đường dây điện 120 kV bao 
nhiêu thì bắt đầu có nguy cơ bị điện giật, mặc 
dù ta không chạm vào dây điện. 


. Cho phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp, 


giữa hai điện cực cách nhau 20 cm. Quãng 
đường bay tự do của êlectron là 4 cm. Cho rằng 
năng lượng mà êlectron nhận được trên quãng 
đường bay tự do đủ để ion hoá chất khí, hãy tính 
xem một êlectron đưa vào trong chất khí có thể 
sinh ra tối đa bao nhiêu hạt tái điện. 


93 


Em có biết ? 


NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CÚA ĐÈN ỐNG 

Đèn ống (còn gọi là đèn huỳnh quang) là loại đèn thường dùng để thắp sáng trong nhà. Nó 
được cấu tạo bởi một ống thuỷ tinh dài khoảng 0,6 m + 1,2 m, bên trong chứa hơi thuỷ ngân 
và một loại khí trơ ở áp suất thấp. Thành trong của ống thuỷ tỉnh phủ một lớp bột huỳnh quang 
có màu trắng, khi bị tia tứ ngoại rọi vào thì phát ra ánh sáng trắng. Hai đâu đèn là hai sợi dây 
tóc bằng vonfam, có phủ một loại ôxit đặc biệt để tăng khả năng phát xạ nhiệt êlectron. Vì dây 
tóc rất mảnh, nên chỉ cẩn cung cấp cho nó một năng lượng khóng lớn cũng đủ làm nó nóng 
đỏ. Mạch mắc đèn ống được vẽ trên Hình 15.10. Chấn lưu là một cuộn dây có độ tự cảm lớn, 
nó tạo ra một hiệu điện thế cao để mời đèn và để hạn chế dòng điện. Để mời đèn người ta 
dùng một đèn khởi động, thường gọi là “stắcte”. Stăcte hoạt động như một công tắc điện tự 
động Kịy : Khi có điện, thoạt đầu công tắc Kị+ nối tất. Khoảng vài giây sau, công tắc Kịr sẽ hở 
mạch. Khi bật đèn, công tắc Kr đóng, dòng điện chạy qua hai dây tóc mắc nối tiếp, làm chúng 
nóng đỏ và phát êlectron. Khi công tắc K;; trong stăcte ngất điện, thì một dây tóc trở thành 
anôt, dây tóc kia thành catôt. Suất điện động tự cảm xuất hiện khi mạch điện bị ngắt, tạo ra 
tia lửa điện giữa anôt và catôt, môi cho hỏ quang điện 
phát sinh. Dòng điện của quá trình phóng điện hỏ 


quang giữ cho hai dây tóc tiếp tục nóng đỏ. Chấn lưu Giểnn 
trong mạch điện giữ cho dòng điện không tăng quá | L1 
cao. Trong đèn ống, hơi thuỷ ngân bị ion hoá phát ra 


tia tử ngoại rất mạnh. Lớp bột huỳnh quang (màu 
trắng) tráng bên trong ống, hấp thụ các tia này và phát 
ra ánh sáng trắng. Đèn ống rất sáng nhưng không 
nóng. Nó là loại đèn tiết kiệm năng lượng. Km _ 

Khi sử dụng, đèn ống thường bị hỏng do một trong 
hai nguyên nhân sau : 


a) Một trong hai dây tóc bị đứt : Khi đó, trong mạch Chấn lưu 
không có dòng điện nung nóng dây tóc nên không thế | —_] 

tạo ra hỏ quang điện. Ta có thế nối tắt hai chân dây 

tóc bị đứt, chỉ sử dụng một dây tóc còn tốt, đèn vẫn 

hoạt động được bình thường. 

b) Đèn dùng lâu ngày bị “già”, hai đâu ống xám đen : ly 

Dớ là do lớp ôxit phủ ngoài dây tóc đã bay hết, nên b) 
dù nóng đỏ nó cũng không phát ra đủ êlectron để tạo in 
thành hồ quang điện. 


Hình 15.10 
Khi đèn bị già hoặc đứt cả hai dây tóc, ta có thể. sơ đỏ mạch mắc đèn ống : 

dùng một nguồn điện thế cao cho sự phóng điện q04 a) hi lữ#t tắc điện K. trong slăcte đóng, 

đèn và đèn vẫn phát sáng. Quá trình phóng điện bây - ˆ” `VNg Mog§n 

giờ không phải là hỗ quang điện và không thế duy trì g9 ¬ 6g: : : 

khi ta hạ hiệu điện thế của nguồn điện xuống cỡ hiệu _ b) Vải giây sau, K;; mở, đèn bừng sáng. Hỏ 

điện thế của mạng điện thông thường. quang đện làm dây tóc tiếp tục nóng đỏ. 


94 


1 ö DòNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG 


I- CÁCH TẠO RA DÒNG ĐIỆN TRONG 
CHÂN KHÔNG 


1. Bản chất dòng điện trong chân không 


Chân không là môi trường đã được lấy đi tất cả 
các phân tử khí. Nó không chứa hạt tải điện nên 
không dẫn điện. Muốn tạo ra dòng điện chạy giữa 
hai điện cực đặt trong chân không, ta phải đưa hạt 
tải điện là các êlectron vào trong đó. 

Đồng điện trong chân không là dòng chuyển 
đời có hướng của cúc éleetron được đưa vào 


khoảng chân không đó. 


2. Thí nghiệm 


Lấy một đèn điôt chân không Ð, cấu tạo bởi một 
bóng thuỷ tỉnh đã hút chân không, bên trong có một 
catôt K (là dây tóc vonfam ##') và một anôt là bản 
cực kim loại A. Catôt được đốt nóng bằng dòng điện 
(mạch điện gồm một bộ pin ế; và một biến trở Ẩ). 
Vôn kếV dùng để đo hiệu điện thế ,„ giữa anôt và 
catôt. Anôt được nối với nguồn điện áp biến đổi và 
một điện kế Œ (Hình 16.1). Đốt nóng catôt ở các mức 
độ khác nhau, cho hiệu điện thế Ư,„ giữa anôt và 
catôt thay đổi từ giá trị âm đến giá trị dương và vẽ các 
đồ thị biểu diễn dòng điện 7, (chạy từ A đến FF") theo 
UẠy. Các đổ thị thu được, gọi là đặc tuyến 
vôn — ampe của điôt Ð, được vẽ trên Hình I6 2. 


Hình 16.1 
Sơ đồ thí nghiệm nghiên cứu 
dòng điện trong chân không. 


10 -5 O 5 10 15 y(V) 


Hình 16.2 
Đồ thị biểu diễn 7, theo U, : 
a) Khi dây tóc không được đốt nóng. 
b)_ Khi dây tóc được đốt nóng đỏ. 
©) Khi dây tóc được đốt nóng ở nhiệt 
độ cao hơn. 


95 


Trên đồ thị c) Hình 16.2, 
dòng bão hoà vào khoảng bao 
nhiêu ? 


Ta giải thích đồ thị ở Hình 16.2 
như sau : 


Khi đốt nóng catôt, chuyển động 

nhiệt của nguyên rử trong catôr làm 
một số êlectron có thể bút ra khỏi bể 
mặt catót và bay vào chân khỏng với 
một tốc đô ban đầu nào đó. Tốc đô 
này khóng đều nhau, một số ít 
lectron có thể có tốc độ lớn. 
a) Khi U,„ âm và nhỏ, các êlectron 
có tốc độ ban đầu lớn vẫn thắng được 
lục đẩy của anôt và tới anỏt, gây ra 
một dòng anót nhỏ chạy về catôt. 


b) Khi U¿¿ dương, anôt hút các 
êlectron và gây ra dòng anôt lớn. 


e) Khi số êlectron phát ra từ catôt 
trong một giây bằng số êlectron đến 
anỏt trong một giáy thì dòng điện 
đạt đến giá trị bão hoà. Vì thế, nhiệt 
đó catót càng cao, dòng bão hoà 
càng lớn. 

Dặc tuyển vòn — ampv về trên 
Hình 16.2 chúng tỏ điêt chân không 
có tính chỉnh lưu. Trước khi có điỏt 
bán dẫn, người ta vẫn dùng nó để lắp 
bộ chỉnh lưu dòng điện xoay chiều. 


9ó 


a) Khi dây tóc FƑ' không được đốt nóng, dòng 
TẠ = 0, chân không không dẫn điện (đường a)). 


b) Khi dây tóc nóng đỏ nhưng hiệu điện thế Ứ, „ < 0, 
ta thấy 7 không đáng kể ; khi Uàw > 0, dòng 1. 
tăng nhanh theo Ư,„. rồi đạt đến giá trị bão hoà 
(đường b)). 


c) Khi dây tóc nóng hơn, ta được đường cong c) có 
dạng giống như đường b), nhưng giá trị của dòng 
bão hoà lớn hơn. 


II- TA CATÔT 


Để tạo ra dòng điện trong chân không, trước đây, 
người ta dùng một hiệu điện thế lớn giữa anôt và catôt 
đặt trong một ống thuỷ tinh nối với bơm chân không, 
rồi rút khí cho đến khi trong ống là chân không. 


1. Thí nghiệm 

Hình 16.3 minh hoạ một thí nghiệm tạo ra dòng 
điện trong chân không bằng cách rút dần khí trong 
ống. Ống thuỷ tỉnh dài chừng 30 em, nguồn điện có 
hiệu điện thế khoảng vài ngàn vón. 


Hình 16.3 
Tạo tia catôt bằng quá trình phóng điện tự lực qua khí : 
a) Ở áp suất thấp, ta quan sát thấy cột sáng anôt và khoảng tối catôt. 
b) Ở áp suất rất thấp (khoảng 10-2 mmHạ), trong ống có tia catôt 
làm huỳnh quang ống thuỷ tỉnh. 


Rút khíÌ 


a) Khi áp suất của khí trong ống bằng áp suất khí 
quyển, ta không thấy quá trình phóng điện. 


b) Khi áp suất đã đủ nhỏ, trong ống có quá trình 
phóng điện tự lực (Hình 16.3a), ta thấy một cột khí 
phát sáng kéo dài từ anôt đến gần catôt (cột sáng 
anôt), còn ở gần catôt có một khoảng tối (khoảng 
tối catôt). 


e) Tiếp tục giảm áp suất, khoảng tối catôt mở rộng. 
Đến khi áp suất vào khoảng 103 mmHg, khoảng 
tối catôt chiếm toàn bộ ống nên không còn thấy ống 
phát sáng. Quá trình phóng điện vẫn duy trì và ở 
phía đối diện với catôt, thành ống thuỷ tỉnh phát ra 
ánh sáng màu vàng lục (Hình 16.3b). 

Ta gọi tia phát ra từ catôt làm huỳnh quang 
thuỷ tỉnh là #a cafôi hay fia âm cực. 


d) Tiếp tục rút khí để đạt chân không tốt hơn nữa thì 
quá trình phóng điện biến mất. 


2. Tính chất của tỉa catôt 


Để tìm hiểu bản chất của tia catôt, trước hết 
người ta làm thí nghiệm trên các ống phóng điện 
hình dạng khác nhau, trong ống có đặt các vật và 
các điện cực khác nhau để tìm hiểu các tính chất 
của nó. Người ta thấy tỉa catôt có các tính chất sau : 


a) Nó phát ra từ catôt, theo phương vuông góc với 
bề mặt catôt. Gặp một vật cản, nó bị chặn lại và làm 
vật đó tích điện âm. 


b) Nó mang năng lượng lớn : nó có thể làm đen 
phim ảnh, làm huỳnh quang một số tinh thể, làm 
kim loại phát ra tia X. làm nóng các vật mà nó rọi 
vào và tác dụng lực lên các vật đó. 


c) Từ trường làm tia catôt lệch theo hướng vuông 
góc với phương lan truyền và phương của từ trường 
(Hình 16.4), còn điện trường làm tỉa catôt lệch theo 
chiều ngược với chiều của điện trường. 


Vì sao khi áp suất còn lớn ta 
không thấy quá trình phóng điện 
qua khí, và khi áp suất đã đủ nhỏ lại 
có quá trình phóng điện tự lực 2 


Vì sao khi rút khí để được 
chân không tốt hơn thì tia catôt 
lại biến mất 2 


Hình 16.4 


Tù trưởng làm lệch tia catôt theo 
phương vuông góc với phương lan 
truyền và phương từ trưởng. 


97 


Hình 16.5 Súng ôlootron 


98 


3. Bản chất của tỉa catôt 


Những tính chất trên chứng tỏ tỉa catôt là một 
dòng các êlectron phát ra từ catôt ; do áp suất 
của khí thấp, chỉ một tỉ lệ rất nhỏ của các 
êlectron này va chạm với phân tử khí và làm ion 
hoá chúng. Các ion dương nhận năng lượng của 
điện trường, đập vào catôt, sinh ra các êlectron 
mới để duy trì quá trình phóng điện. Đại bộ phận 
các êlectron còn lại, không bị va chạm với các 
phân tử khí. Chúng chuyển động như các êlectron 
tự do trong chân không. Như vậy, fi cafôf thực 
chất là dòng électron phát ra từ catôt và bay 
gần như tự do trong ống thí nghiệm. Tuy trong 
ống vẫn cöõn khí, nhưng tia catöt Không khác g1 
một dòng êlectron trong chân không. 


4. Ứng dụng 


Tia catôt có nhiều tính chất có thể áp dụng vào 
thực tế. Ứng dụng phổ biến nhất là để làm ống 
phóng điện tử và đèn hình. Để tạo được tia catôt 
mạnh và đáp ứng được các yêu cầu của kĩ thuật, 
người ta không dùng phóng điện qua chất khí ở áp 
suất thấp như đã mô tả ở trên, mà dùng một điôt 
chân không với catôt được nung nóng và anôt có 
lỗ thủng để cho dòng êlectron bay ra (gọi là súng 
êlectron). Súng êlectron được sử dụng trong ống 
phóng điện tử và đèn hình. 


Súng €lectron (Finh 16.5) có cục catör Ấ là dây tóc ƒƑ”, cục 
lưới Œ là một lưới kim loại bao quanh catôt, và anỏt là một bộ 
gồm ba ống kim loại. Hai ống ngoài nối với cực 4;. còn ống ở 
giữa nối với cực 4›. Catôt được đốt nóng, phát ra êlectron. Anôt 
A, ở điện thế dương so với catỏt, làm nhiệm vụ gia tốc chùm 
êlectron. Anôt A, ở điện thế có thể điều chỉnh được, dùng để hội 
tụ chùm êlectron tại điểm mong muốn. Lưới Œ ở điện thế âm so 


với catôt sẽ chặn một phẩn dòng êlectron, cho phép ta điều 
chỉnh cường độ dòng này. Súng êlectron được dùng để tạo ra 
chùm tia êletron trong ống phóng điện tử và đèn hình. 


Tà 


Chân không chỉ dẫn điện nếu ta đưa êlectron vào trong đó. 


Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron. 


Điôt chân không với catôt nóng đỏ có tính chỉnh lưu. 


Tia catôt là một dòng các êlectron phát ra từ catôt, có năng lượng lớn và bay tự do 


trong không gian, được sinh ra khi phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp. Nó cũng có 


thể được tạo ra bằng một súng êlectron. 


Tia catôt có khả năng làm huỳnh quang các chất và bị làm lệch bằng điện trường và từ 
trường. Nó được dùng trong đèn hình và ống phóng điện tử. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


. Vì sao chân không không dẫn điện ? Bằng 


cách nào ta tạo được dòng điện trong chân 
không ? 


.. Điôt chân không cấu tạo như thế nào và có 


tính chất gì ? 


. Tia catôt là gì ? Có thể tạo ra nó bằng cách 


nào ? 


.. Tại sao khi phóng điện qua khí ở áp suất thấp 


lại sinh ra tia catôt 2 


.. Kể vài tính chất của tia catôt chứng tỏ nó là 


dòng các êlectron bay tự do. 


.. Súng êlectron tạo ra tia catôt theo nguyên tắc 


nào 2 


Hãy kể hai ứng dụng của tia catôt mà em biết. 


vy 


Ở bài tập 8 và 9 dưới đây, phát biểu nào là 
chính xác ? 

Dòng điện trong chân không sinh ra do 
chuyển động của 


A. các êlectron phát ra từ catôt. 
B. các êlecron mà ta đưa từ bên ngoài vào 
giữa các điện cực đặt trong chân không. 
C. các êlectron phát ra từ anôt bị đốt nóng đỏ. 
D. các ion khí còn dư trong chân không. 

. Người ta kết luận tia catôt là dòng hạt tích 
điện âm vì 
A. nó có mang năng lượng. 
B. khi rọi vào vật nào, nó làm cho vật ấy tích 
điện âm. 
€. nó bị điện trường làm lệch hướng. 
D. nó làm huỳnh quang thuỷ tinh. 


10. Catôt của một điôt chân không có diện tích 


mặt ngoài S$ = 10 mm2. Dòng bão hoà 
Tạp = 10 mA. Tính số êlectron phát xạ từ một 
đơn vị diện tích của catôt trong một giây. 

. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một súng 
êlectron là 2 500 V, tính tốc đó của êledron 
mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của 
êlectron là 9,11.10-3f kg. 


= 


ọọ 


Em có biết ? 
ỐNG PHÓNG ĐIỆN TỬ VÀ ĐÈN HÌNH 


1. Ống phóng điện tử 

Ống phóng điện tử được minh hoạ trên Hình 16.6 
Chùm tia êlectron do súng êlectron phát ra, được 
điều chỉnh cho đi qua khoảng không giữa hai bộ 
bản cực Yị, Y; và Xị, X; rồi đập vào màn huỳnh 
quang giữ ở điện áp cao, để lại ở đó một chấm sáng 
AM. Dùng điện trường giữa hai bản cực Y4, Y„, ta 
làm lệch được chùm êlectron theo phương thẳng 
đứng. Tương tự, dùng điện trường giữa hai bản cực 
Xị, X;, ta có thể làm nó dịch chuyển theo phương 
ngang. Điểm AI di chuyến vẽ một đường sáng trên 
màn huỳnh quang. Ông phóng điện tứ được dùng 
trong dao động kí điện tử. 


2. Đèn hình 


Đèn hình được minh hoạ trên Hình16.7a. 
Chùm tia êlectron do súng êlectron phát ra được 
điều chỉnh cho đi qua khoảng không giữa hai cuộn 
dây Yvà X (được cuốn theo dạng đặc biệt và gọi là 
cuộn lái tia), rồi hội tụ trên màn huỳnh quang giữ ở 
điện áp cao, để lại ở đó một chấm sáng Ai. Dùng 
từ trường tạo bởi hai dòng điện biến đổi theo thời 
gian theo quy luậtthích hợp chạy qua hai cuộn dây 
Y và X, ta làm lệch chùm êlectron theo phương 
thẳng đứng và phương nằm ngang, cho A vẽ nên 
những đường ngang, làm sáng toàn bộ màn huỳnh 
quang. Cường độ của tín hiệu ảnh có chỗ yếu, chỗ 
mạnh, làm màn huỳnh quang có các điểm tối, sáng 
khác nhau tạo ra hình ảnh (Hình 16.7b). Đèn hình 
được dùng trong tivi và máy vi tính. 


100 


ôlectron X%;Y; 


Hình 16.6 Ống phóng điện tử 


Hình 16.7 Đèn hình 


1 gị DòNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN 


Ngày nay, ta hay nói đến sự bùng nổ của công nghệ thông tin. Vậy sự bùng nổ ấy bắt nguỏn từ đâu ? 


I- CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT 


Khi nghiên cứu các vật liệu. người ta thấy nhiều chất không 
thể xem là kim loại hoặc điện môi. Trong số này có một nhóm 
vật liệu mà tiêu biểu là gemani và silic, được gọi là chất bán dẫn 
hoặc gọi tắt là bán dẫn. 


Những biển hiện quan trọng đần tiên của chất bán dẫn là : 


1. Điện trở suất của chất bán dẫn có giá trị nằm trong khoảng 
trung gian giữa điện trở suất của kim loại và điện trở suất của 
điện môi. Ở nhiệt độ thấp, điện trỏ suất của chất bán dẫn siêu 
tỉnh khiết rất lớn. Khi nhiệt độ tăng, điện trổ suất giảm nhanh, 
hệ số nhiệt điện trỏ có giá trị âm. Tà gọi đó là sự dẫn điện riêng 
của chất bán dẫn. Điều này ngược với sự phụ thuộc của điện trở 
suất của các kim loại vào nhiệt độ. 


2. Điện trẻ suất của chất bán dẫn phụ thuộc mạnh vào tạp 
chất. Chỉ cần một lượng tạp chất nhỏ (khoảng 107% đến 
10734) cũng đủ làm điện trở suất của nó ở lân cận nhiệt độ 
phòng giảm rất nhiều lần. Lúc này, ta nói sự dẫn điện của chất 
bán dẫn là đẩn điện tạp chất. 

3. Điện trỏ suất của chất bán dẫn cũng giảm đáng kể khi nó bị 
chiếu sáng hoặc bị tác dụng của các tác nhân ion hoá khác. 


II- HẠT TẢI ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN. BÁN DẪN 
LOẠI n VÀ BÁN DẪN LOẠI p 
1. Bán dẫn loại n và bán dẫn loại p 

Để hiểu được tính chất điện của chất bán dẫn, trước hết cần 
xác định hạt tải điện trong chất bán dẫn mang điện tích gì. Điều 
này có thể thực hiện bằng cách lấy một thỏi bán dẫn và giữ một 
đầu ở nhiệt độ cao, một đầu ở nhiệt độ thấp. Chuyển động nhiệt 
có xu hướng đẩy hạt tải điện về phía đầu lạnh, nên đầu lạnh sẽ 
tích điện cùng dấu với hạt tải điện. 


101 


@ 
@ 
® 


đà 


):@: 
):@ 
):@ 


s: 
Liên kết của một 
nguyên tử Si với một 
nguyên tử Si ở bên 
cạnh được thực hiện 
bằng một cặp lectron 
chạy quanh hạt nhân 
của hai nguyên tử nảy. 


° se 
@:@:@ 
Hình 17.2 

Chuyển động nhiệt làm 
đứt một mối liên kết 
giữa hai nguyên tử silc, 
tạo ra một êlectron tự 
do vả một lỗ trống. 


Hình 17.3 


Nguyên tử tạp chất hoá 
trị năm (P) chỉ cần bốn 
êlectron hoá trị để liên 
kết với bốn nguyên tử 
silc lân cận. Elecron 
thứ năm trở thảnh êlec- 
tron tự do, còn nguyên 
tử P trở thành ion P°. 


102 


Thí nghiệm với mẫu silic pha tạp phôtpho (P), asen (As), 
hoặc antiinon (Sb), chứng tỏ hạ fđï điện trong đó mạng điện âm. 
"Ta gọi mẫu silic này là /oạï m. Với mẫu silic pha tạp bo (B), nhôm 
(AI), hoặc gali (Ga), thí nghiệm chứng tỏ hại tải điện man g điện 
dương. Tà gọi mẫu silic này là loại p. 


2. Êlectron và lỗ trống 


Trong cả hai loại bán dẫn p và ø, thực ra dòng điện đều do 
chuyển động của êlectron sinh ra. Khi tạo thành tỉnh thể silic, 
mỗi nguyên tử silie có bốn êlectron hoá trị nên vừa đủ để tạo ra 
bốn liên kết với bốn nguyên tử lân cận. Các êlectron hoá trị đều 
bị liên kết (Hình 17.1), nên không tham gia vào việc dẫn điện. 


Khi một êlectron bị rứt khỏi mối liên kết, nó trở nên tự do và 
thành hạt tải điện gọi là éfecfron dân, hay gọi tắt là êlectron. 
Chỗ liên kết đứt sẽ thiếu một êlectron nên mang điện dương. Khi 
một êlectron từ mối liên kết của nguyên tử silic lân cận chuyển 
tới đấy thì mối liên kết đứt sẽ di chuyển ngược lại. Chuyển động 
của các êlectron liên kết bây giờ có thể xem như chuyển động 
của một điện tích dương theo chiều ngược. Nó cũng được xem 
là hạt tải điện mang điện dương, và gọi là /ä trống (Hình 17.2). 


Vậy, dòng điện trong chất bán dân là dòng các êlecfron dẫn 
chuyển động ngược chiêu điện trường và dòng các lỗ trống 
chuyển động cùng chiều điện trường. 


3. Tạp chất cho (đôno) và tạp chất nhận (axepto) 


Khi pha tạp P, As,... là những nguyên tố có năm êlectron hoá 
trị vào trong tỉnh thể silic, chúng chỉ cần dùng bốn êlectron hoá 
trị đế liên kết với bốn nguyên tử silic lân cận. Électron thứ năm 
rất dễ trở thành êlectron tự do, nên mỗi nguyên tử tạp chất này 
cho tỉnh thể một êleetron dẫn. Tà gọi chúng là Zqp chất cho hay 
đôno (Hình 17.3). Đôno sinh ra êlectron dẫn nhưng không sinh 
ra lỗ trống. Mặt khác, chuyển động nhiệt cũng tạo ra một số êlec- 
tron và lỗ trống nhưng số lượng nhỏ hơn. Vì thế, hại đi điện trong 
bán dân loại n chủ yếu là êlectron. 


Tương tự, khi pha tạp B, AI,... là các nguyên tử có ba 
êlectron hoá trị vào tỉnh thể silic, chúng phải lấy một êlectron 


của nguyên tử silie lân cận để có đủ bốn mối liên 
kết (Hình 17.4). Chúng øhận một êlectron liên kết 
và sinh ra một lỗ trống, nên được gọi là f#p chất 
nhận hay axepfo. Axepto sinh ra lỗ trống mà 
không sinh ra êlectron tự do. #gí dân điện trong 
bán dần loại p chủ yếu là lỗ trống. 

Điện trở suất o, mật độ êlectron và lỗ trống trong 
gemani siêu tỉnh khiết, gemani pha tạp gali với tỉ lệ 
nồng độ nguyên tử 105% và 103% ở nhiệt độ 
phòng được cho trên Bảng 17.1. 

Bảng 17.1 


Tỉ lệ tạp chất 


III- LỚP CHUYỂN TIẾP p— n 


Láp chuyển tiếp p¬n là chỗ tiếp xúc của miền 
mang tính dân p và miên mang tính dẫn n được tạo 
ra trên một tỉnh thể bán dân. 

1. Lớp nghèo 

Vì trong miền bán dẫn loại p hạt tải điện chủ yếu 
là lễ trống, trong miền bán dẫn loại z hạt tải điện chủ 
yếu là êlectron tự do, nên tại lốp chuyển tiếp p—n, 
chúng trà trộn vào nhau. Khi êlectron gặp lỗ trống 
(là chỗ liên kết bị thiếu êlectron), nó sẽ nối lại mối 
liên kết ấy, và một cặp êlectron — lỗ trống sẽ biến 
mất. Ở lớp chuyển tiếp p—n, sẽ hình thành một lớp 
không có hạt tải điện gọi là lớp nghèo. lo) lớp nghèo, 
về phía bán dẫn ø có các ion đôno tích điện dương 
và về phía bán dẫn p có các ion axepfo tích điện âm 
(Hình 17.5). Điện trở của lớp nghèo rất lớn. 


Hình 17.4 


Nguyên tử tạp chất hoá trị ba (B) cần 
bốn êlectron hoá trị để liên kết với bốn 
nguyên tử silic lân cận. Nó lấy một 
&lectron của nguyên tử silic lân cận, trở 
thành ion Bˆ và sinh ra một lỗ trống. 


So sánh điện trở suất của 
gemani tỉnh khiết, gemani pha 
tạp gali với fỉ lệ 10-8 % và 10-3 % 
ở nhiệt độ phòng với điện trở 
suất của các kim loại. 


Hình 17.5 
Lớp chuyển tiếp p—n 


Vì sao ở hai bên lớp nghèo 
lại có các ion dương và ion âm 2 


103 


1(mA) 


Zã0 -20 -10 OÌ 1 UW) 


Hình 17.6 
Đặc tuyến võn - ampe của 
điôt bán dẫn 


Mạch chính lưu thường được 
mắc bằng bốn đit, thành cầu chỉnh 
lưu như Hình 17.7. Nguồn điện xoay 
chiều được nối vào các điểm I và 3 ; 
tải tiêu thụ điện một chiều được nối 
vào các điểm 2 và 4. Dòng điện luôn 
đi qua tải theo một chiều từ 2 đến 4, 
nên điểm 2 là cực dương, điểm 4 là 
cực âm của bộ chỉnh lưu. Bộ chỉnh 
lưu được dùng phỏ biến trong các 
thiết bị điện tử dân dụng như rađiô,, 
tivi, máy nạp acquy. 


z 
+ 
L 'Tải 
` = 
Hình 17.7 


Cầu chỉnh lưu : Dù điểm 1 ở điện thế 
dương hay âm so với điểm 3, dòng điện 
luôn đi qua tải theo một chiều từ 2 đến 4. 


104 


2. Dòng điện chạy qua lớp nghèo 

Nếu đặt một điện trường có chiều hướng từ bán 
dẫn p sang bán dẫn ø thì lỗ trống trong bán dẫn p sẽ 
chạy theo điện trường vào lớp nghèo ; êlectron trong 
bán dẫn ø sẽ chạy ngược chiều điện trường vào lớp 
đó. Lúc này, lớp nghèo có hạt tải điện và trở nên dân 
điện. Vì vậy sẽ có dòng điện chạy qua lớp nghèo từ 
miền p sang miền 0. Khi đảo chiều điện trường ngoài, 
dòng điện không thể chạy từ miền z sang miền p, vì 
khi ấy không có hạt tải điện nào đến lớp nghèo, điện 
trở của nó trở nên rất lớn. Tà gọi chiều dòng điện qua 
được lớp nghèo (từ p sang øz) là chiểu thuận, chiều kia 
(từ m sang p) là chiều ngược. 


3. Hiện tượng phun hạt tải điện 

Khi dòng điện chạy qua lớp chuyển tiếp p—n theo 
chiều thuận, các hạt tải điện đi vào lớp nghèo có thể 
đi tiếp sang miền đối diện. Ta nói rằng có hiện tượng 
phun hạt tải điện từ miền này sang miền khác. Tuy 
nhiên, chúng không thể đi xa quá khoảng 0, mm, vì 
cả hai miền p và 0 lúc này đều có êlectron và lỗ trống 
niên chúng dễ gặp nhau và biến mất từng cặp. 


IV - ĐIÔT BÁN DẪN VÀ MẠCH CHỈNH LƯU 
DÙNG ĐIÔT BÁN DẪN 


Điôt bán dẫn thực chất là một lớp chuyển tiếp 
p—n. Kí hiệu của điôt và đạc tuyến vôn — ampe của 
điôt được vẽ trên Hình 17.6. Vì dòng điện chủ yếu 
chỉ chạy qua điôt theo chiều từ p đến m, nên khi nối 
nó vào mạch điện xoay chiều, dòng điện cũng chỉ 
chạy theo một chiều. Tà nói điệt bán dẫn có tính 
chỉnh lưu. Nó được dùng để lấp mạch chỉnh lưu, 
biến điện xoay chiều thành một chiều. 


V- TRANZITO LƯỠNG CỰC n-p-n. CẤU TẠO VÀ 
NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG 
1. Hiệu ứng tranzito 


Xét một tinh thể bán dẫn trên đó có tạo ra một 
miền p, và hai miễn ø, và n„. Mật độ êlectron trong 


miễn ø„ rất lớn so với mật độ lỗ trống trong miền p. 
Trên các miền này có hàn các điện cực C, 8, £. 
Điện thế ở các cực Z, 8, C giữ ở các giá trị V_ = 0, 
Vy vừa đủ để lớp chuyển tiếp p~n; phân cực thuận, 
Vệ có giá trị tương đối lớn (cỡ 10 V). 

a) Giả sử miền p rất dày, n ¡3â cách xa nhan 

Lớp chuyển tiếp ”„—p phân cực ngược, chỉ có 
dòng điện rất nhỏ do êlectron chạy từ p sang ”¡, và 
lỗ trống chạy từ n, sang p sinh ra. Điện trở R¿p; giữa 
€ và 8 rất lớn (Hình 17.8a). 

Lớp chuyển tiếp p~n; phân cực thuận, dòng điện 
chạy qua chủ yếu là dòng êlectron phun từ ñ„ sang 
miền p. Các êlectron này không tới được lớp 
chuyển tiếp p—n,, do đó không ảnh hưởng tới Rạ„. 
b) Giả sử miễn p rất mỏng, nị rất gân n; 

Đại bộ phận dòng êlectron từ ”; phun sang p có 
thể đi tới lốp chuyển tiếp m0¡—p, rồi tiếp tục chạy 
sang "¡ đến cực € (Hình 17.8b) làm cho điện trở 
#cp giảm đáng kể. 

Hiệu ứng dòng điện chạy từ B sang E làm thay 
đổi điện trở Rụp gọi là hiệu ứng tranzito. 

Vì đại bộ phận êlectron từ ø„ phun vào p không 
chạy về Ö mà chạy tới cực C, nên ta có Íp << lạ và 
Te® 1z. Dòng I„ nhỏ (do nguồn điện đặt vào 8 cung 
cấp) sinh ra dòng /- lớn (do nguồn điện đặt vào C` 
cung cấp), chứng tỏ có sự khuếch đại dòng điện. 


2. Tranzito lưỡng cực n-p—n 

Tình thể bán dẫn được pha tạp để tạo ra một 
miền p rất mỏng kẹp giữa hai miễn mị và ny đã 
mô tả ở trên gọi là tranzilo lưỡng cực n-p—n 
(Hình I7.9). Ba 

“Tranzito có ba cực : 
—_ Cực góp hay colectơ, kí hiệu là C. 
— Cực đáy hay cực gốc, hoặc bazơ, kí hiệu là B. 
—_ Cực phát hay êmito, kí hiệu là E. 


€ 
Miền nghào 
B 
Êlectron từ n„ 
a) phun vào p 
Elov 
e lE 
h 
=ư Êlactron từ n„ 
phun vào p 
B8 và lan sang rn, 
EloVir. 
Hình 17.8 
Minh hoạ hiệu ứng tranzito : 


a) Khi miền p dày : không œ hiệu ứng 
trarzio. 
b) Khi miền p mỏng : có hiệu ứng trarzito. 


IEfTnnh thể bán dẫn được pha 
tạp để tạo ra một miền n mỏng 
kẹp giữa hai miền p có thể gọi là 
tranzito được không ? 


Trarzito lưỡng cực : 

a) Mô hình. 

b) Cấu trúc thực. 

e) Kí hiệu của tranzito n—p—r: 


105 


<2] Chất bán dẫn là một nhóm vậ 


<2 Điện trở suất của các chất bán dẫn có giá trị nằm trong khoảng trung gian giữa kim 


“2ˆ Điện trở suất của chất bán dẫn phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ và tạp chất. 
=2 Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là êlectron và lỗ trống. 


=2 Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do và 


S2 Bán dẫn chứa đôno (tap chất cho) là loại n, có mật đô êlectron rất lớn so với mật đô lỗ 


“Tranzito có khả nãng khuếch đại tín hiệu điện, và là linh kiện 
chủ lực đã dẫn đến sự bùng nổ của công nghệ điện tử và thông 
tin ngày nay. Ứng dụng phổ biến nhất của tranzito là để lắp mạch 
khuếch đại và khoá điện tử. 


iệu mà tiêu biểu là gemani và silic. 


loại và điện môi. 


lỗ trống dưới tác dụng của điện trường. 


trống. Bán dẫn chứa axepto (tạp chất nhận) là loại p, có mật độ lỗ trống rất lớn so với mật 
độ êlectron. 

Lớp chuyền tiếp p—n là chỗ tiếp xúc giữa hai miền mang tính dẫn điện p và n trên mộttinh 
thể bán dẫn. Dòng điện chỉ chạy qua được lớp chuyển tiếp p—n theo chiều từp sang n, nên 
lớp chuyển tiếp p—n được dùng làm điôt bán dẫn đề chỉnh lưu dòng điện xoay chiều. 


Mộtlớp bán dẫn loại p rất mỏng kẹp giữa hai lớp bán dẫn loại n thực hiện trên một tỉnh 
thể bán dẫn (Ge, Sị,...) là một tranzito n—p- n. Tranzito có khả năng khuếch đại tín hiệu 
điện, và dùng để lắp bộ khuếch đại và các khoá điện tử. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


(@ vy 


+ 


.. Điểm khác nhau chính giưa nguyen tử dono 


.. Khi nào thì một lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp 


Tính chất điện của bán dẫn và kim loại khác 6. Phátbiểu nào dưới đây là chính xác ? 
HHA]MS”BObi Người ta gọi siic là chất bán dẫn vì 


và atepto đổi với silc là gì? A. nó không phải là kim loại, cũng không phải 


là điện môi. 
.. Mô tả cách sinh ra êlectron và lỗ trống trong Sun X2 Xok : 
bán dẫn tính khiết, bán dẫn n và p. Khấu, điện trong đó có thể là êlectron và 


Dòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p~n 


thao Tim? C. điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt 


độ, tạp chất, và các tác nhân ion hoá khác. 


bán dẫn n trên một ĩnh thể được xem là một _ D- V4ðafđø tên, 
tranolo n-p-n 7.. Phát biểu nào dưới đây về trarzilo là chính xác 2 


106 


A. Một lớp bán dẫn loại p kẹp giữa hai lớp bán 
dẫn loại n là tranzito n-p—n. 


B. Một lớp bán dẫn loại n mỏng kẹp giữa hai 
lớp bán dẫn loại p không thể xem là tranzito. 


Em có biết ? 


MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANZITO 

Sơ đồ nguyên lí của mạch khuếch đại dùng tranzito n-p-rn 
(còn gọi là tầng khuếch đại kiếu êmitơ chung hay êmitơ nối 
đất) được vẽ trên Hình 17.10. Suất điện động của nguồn ế, 
thường vào khoảng từ 6 V đến 12 V. Các điện trở R, và R, 
được chọn đế cho hiệu điện thế của U„¿ vào khoảng 0,7 V, 
đủ để phân cực thuận lớp chuyển tiếp 8— É, với R;y vàu Mioảng 
5 + 10 kQ. Điện trở tải Rị được chọn sao cho hiệu điện thế 
giữa colectơ và émitơ vào cỡ ho . Tín hiệu điện cản khuếch 
đại đưa vào chân bazơ và êmitơ (lối vào) và lấy ra trên điện 
trớ tái hoặc giữa chân colectơ và êmitơ (lối ra). Các tụ điện C¡ 
và ; được dùng khi chỉ muốn khuếch đại tín hiệu điện xoay 
chiêu. Để khuếch đại những tín hiệu rất yếu, ta có thế mắc nối 
tiếp nhiều tảng khuếch đại với nhau, lối vào của tẳng sau nối 
với lối ra của tẳng trước. 

Ngày nay, người ta đã chế tạo những ví mạch khuếch đại 
hoàn chỉnh bằng tranzito trên một mảnh silic diện tích khoảng 
1/4 mn và gọi là bộ khuếch đại thuật toán (viết tắt là bộ KĐTT). 
Bộ KĐTT phổ biến là vi mạch ;uA 741. Hình 17.11 vẽ hình dạng 
bên ngoài của vì mạch KĐTT, kí hiệu thường dùng của nó, và 
mạch đo nhiệt độ dùng cặp nhiệt điện lắp bằng bộ KĐTT. Mạch 
này dùng hai nguồn điện 9 V mắc nối tiếp, điểm giữa nối đất. 
Chân 7 ở điện thế + 9 V, chân 4 ở điện thế - 9 V. Tín hiệu cẩn 
khuếch đại đưa vào các chân 2 và 3, tín hiệu lấy ra được đưa 
vào milivôn kế V mắc giữa chân 6 và đất. Hệ số khuếch đại 
(tỉ số của hiệu điện thế ở lối ra và hiệu điện thế ở lối vào) là 
k= A và không phụ thuộc loại bộ KĐTT. Nếu dùng cặp 

2 


nhiệt điện đồng — constantan, (œr = 40 IIV/K), ta có thể chọn 
R¡ = 250 kQ, R; = 10 kO thì mỗi độ chia trên milivôn kế sẽ 
tương ứng với 15C. 


©.Một lớp bán dẫn loại p mỏng kẹp giữa hai lớp 
bán dẫn loại n luôn có khả năng khuếch đại. 

D. Trong tranzito n-p—n, bao giờ mật độ hạt 
tái điện miền êmitơ cũng cao hơn miền bazơ. 


Hình 17.10 
Sơ đổ nguyên lí của mạch khuếch 
đại dùng tranzfo n=p—n 


8785 


) 
Hình 17.11 
Bộ KĐTT và ứng dụng : 
a) Hình dạng bên ngoài của bộ 
KĐTT. 


b) Kí hiệu thường dùng của bộ KĐTT. 
c) Sơ đỏ máy đo nhiệt độ dùng cặp 
nhiệt điện đồng — constantan lắp 
bằng bộ KĐTT. 


107 


Thực hành : KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH 
†1 LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH 
KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO 


Các loại linh kiện bán dẫn có đặc tính rất khác nhau, tuỳ thuộc số lượng và cấu tạo của các lớp 
chuyển tiếp p—n được hình thành trong mỏi loại linh kiên. Thực vậy, điôt có đặc tính chỉnh lưu 
dòng điện chỉ do tác dụng của một lớp chuyến tiếp p-n, tranzito có đặc tính khuếch đại dòng 


điện (hoặc điện áp) do tác dụng của hai lóp chuyển tiếp p~n được 


lh thành bởi một miễn p rất 


mỏng kẹp giữa hai miền n, hoặc bởi một miền n rất mỏng kẹp giữa hai miền p. Những đặc tính 
này sẽ được lần lượt khảo sát trong thí nghiệm dưới đây. 


Hình 18.1 


108 


A -KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIÔT BÁN DẪN 


I- MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 
1. Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt. 


2. Vẽ đạc tuyến vôn — ampe của điôt. 


II- DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 


Bộ thiết bị thí nghiệm ““Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điêt 
bán dẫn” được bố trí như Hình 18.1. 


1. Điôt chỉnh lưu (loại D 4007). 

2. Nguồn điện 17 (AC - DC: 0-3-6-9—12V/3A). 

3. Điện trở bảo vệ 8a = 820 ©. 

4. Biến trở núm xoay # (loại 10 © x 10 ).LIL 

5, Đồng hồ đo điện đa năng hiện số (DT-830B) dùng làm chức 
năng miliampe kế một chiều A. 


6. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số (DT-830B) 
dùng làm chức năng vôn kế một chiều V. 

7. Bảng lắp ráp mạch điện. 

8. Bộ dây dẫn nối mạch điện có hai đầu phích cắm. 
9. Khoá đóng — ngắt mạch điện K. 


III- CƠ SỞ LÍ THUYẾT 


Điôt chỉnh lưu là linh kiện bán dẫn được cấu tạo 
bởi một lớp chuyển tiếp p—n hình thành tại chỗ tiếp 
xúc giữa hai miền mang tính dẫn p và tính dẫn m0 
trên một tinh thể bán dẫn. 

Điện cực nối với miền p gọi là anôt A, điện cực 
nối với miền ø gọi là catôt K. Điôt chỉnh lưu được 
kí hiệu như Hình I§.2a. 

Do tác dụng của lớp chuyển tiếp p¬n nên điôt 
bán dẫn có đặc tính chỉnh lưu dòng điện, tức là nó 
chỉ cho dòng điện chạy qua theo chiều thuận từ 
miền p sang miền (xem mục IV, bài I7). 

"Trong thí nghiệm này, ta sử dụng các đồng hồ đo 
điện đa năng hiện số DT-830B để khảo sát đặc tính 
chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫn. 


IV - GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO 

Đồng hồ đo điện đa năng hiện số kiểu DT-830B 
là dụng cụ đo điện hiện đại, có nhiều thang đo với 
các chức năng khác nhau (xem mục IV, bài I2). 


V - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Khảo sát dòng điện thuận chạy qua điôt 

a) Mắc điôt AK và điện trở bảo vệ #ạ theo sơ đồ 
mạch điện Hình 18.3, trong đó chú ý đặt đúng : 

— Khoá K ở vị trí ngắt điện (OEF) ; 

— Nguồn điện U ở vị trí6 V một chiều ; 

—_ Biến trở # nối với hai cực của nguồn điện theo 
kiểu phân áp ; 


b) Ảnh chụp điôt 


Hình 18.2 


Chiều thuận của điôt bán 
dẫn vẽ trên Hình 18.2 hướng 
theo chiều từ anôt A sang catôt < 
hay theo chiều ngược lại ? 


Hãy cho biết chức năng và 
thang đo của đồng hồ đo điện đa 
năng hiện số DT-830B khi núm 
xoay của nó được đặt ở các vị trí 
sau : DCV 20, DCV 2000m, DCA 
200m, DCA 200A. 


Hình 18.3 


109 


Hãy nói rõ 
chức năng hoạt 
động của biến trở 
R, miliampe kế A, 
vôn kế V và điện 
trở bảo vệ Rạ mắc 
trong mạch điện 
Hình 18.3. 


Hình 18.4 


110 


— Điôt AK phân cực /huận : anôt A nối với cực dương, catôt K 
nối với cực âm của nguồn điện Ù ; 
—_ Vôn kế V ở vị trí DCV 20, mắc song song với điôt AK ; 


— Miliampe kế A ở vị trí DCA 20m, mắc nối tiếp với đoạn mạch 
chứa điôt AK và vôn kế. 


b) Cấm phích lấy điện của nguồn điện U vào ổ điện ~ 220 V. 
Gạt công tắc của nguồn điện U về bên phải : đèn tín hiệu LED 
phát sáng, báo hiệu nguồn điện đã hoạt động. 


€) Gạt núm bật — tắt của miliampe kế 4 và vôn kế V sang vị trí 
*ON” để các chữ số hiển thị trên màn hình. 


d) Đóng khoá K và vặn núm xoay của biến trở # đến vị trí sao 
cho hiệu điện thế giữa hai cực của đit AK hiển thị trên vôn kế 
có giá trị Ư = 0. Sau đó, thay đổi vị trí núm xoay của biến trở £ 
để tăng dần hiệu điện thế Ù (tới giá trị khoảng 0,70 V). 


Ghi các giá trị cường độ dòng điện J„_ hiển thị trên miliampe kế 
A tương ứng với các giá trị hiệu điện thế Ư vào Bảng thực hành 18.1. 


2. Khảo sát dòng điện ngược chạy qua điôt 

a) Gạt công tắc của nguồn điện U về bên trái để ngắt điện. Mắc 
điôt AK, miliampe kế A và vôn kế V theo Hình 18.4, trong đó 
chú ý đặt đúng : 

— Khoá K ởvị trí ngắt điện (OEF) ; 

— Nguồn điện U ở vị trí 6 V một chiều ; 

— Biến trở # nối với hai cực của nguồn điện Ư 
theo kiểu phân áp ; 

— Điôt AK phân cực zgược : anôt A nối với cực âm, 
catôt K nối với cực dương của nguồn điện Ù ; 

— Miliampe kế A ở vị trí DCA 200/1, mắc nối tiếp 
với điôt AK ; 

—_ Vôn kế V ở vị trí DCV 20, mắc song song với đoạn mạch chứa 
điôt AK và miliampe kế A. 

b) Gạt công tắc của nguồn điện về bên phải để đóng điện. Đóng 
khoá K và vặn núm xoay của biến trở # đến vị trí sao cho hiệu điện 
thế giữa hai cực của điôt AK hiển thị trên vôn kế V có giá trị U = 0. 
e) Thay đổi vị trí núm xoay của biến trở # để tăng dần hiệu 
điện thế Ú. 


Ghi các giá trị cường độ dòng điện ngược /„ hiển thị trên 
mnilianpe kế A tương ứng với các giá trị hiệu điện thế Ứ vào 
Bảng thực hành 18.1. 


d) Gạt công tắc của nguồn điện U về bên trái để ngắt điện. E# 


B - KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO 


I- MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 

1. Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzito bằng một mạch 
điện đơn giản. 

2. Xác định hệ số khuếch đại dòng của mạch tranzito. 


II- DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 
Bộ thiết bị thí nghiệm “Khảo sát đặc tính khuếch đại của 
tranzito” được bố trí như Hình 18.5. 
1. Tranzito lưỡng cực n—=p—n (loại C 828). 
2. Nguồn điện U (AC-DC : 0-3—6-9—12V/3A). 
3. Biến trở núm xoay # (loại 10 Q x 10). 
4. Điện trở : #g = 300 kQ. 
5. Điện trở #,. = 820 ©. 
6. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số (DT-830B) dùng làm chức 
năng micrôampe kế một chiều Ái. 
7. Đồng hồ đo điện đa năng hiện số (DT-830B) dùng làm chức 
năng miliampe kế một chiều 4¿. 
8. Bảng lắp ráp mạch điện. 
9. Bộ dây dẫn nối mạch điện có hai đầu phích cắm. 
10. Khoá đóng — ngắt mạch điện K. 


Hình 18.5 


[Ef so sánh cách 
mắc miliampe kế A 
và vôn kế V trong 
hai sơ đồ : 

— Điôêt phân cực 
thuận (Hình 18.3) ; 


— Điôti phân cực 
ngược (Hình 18.4). 


Giải thích tại sao. 


c) Ảnh chụp tranzito 
Hình 18.6 


Hình 18.7 


Hình 18.8 
112 


III- CƠ SỞ LÍ THUYẾT 


"Tranzito (lưỡng cực) m—=p—n là dụng cụ bán dẫn, 
được cấu tạo từ một tinh thể bán dẫn có một miền 
mang tính dẫn p rất mỏng kẹp giữa hai miền mang 
tính dẫn (Hình 18.6a). 


Điện cực nối với miền có mật độ êlectron rất 
lớn gọi là cực êmitơ E, điện cực nối với miền còn 
lại gọi là cực colectơ C, điện cực nối với miền p ở 
giữa gọi là cực bazơ Ö8. Tranzito ø—p—n được kí hiệu 
như Hình I8.6b. 


Để tranzito hoạt động, ta phải đặt nguồn điện có 
hiệu điện thế , vào giữa hai cực 8—E và phải đặt 
nguồn điện có hiệu điện thế U„ (với U„ > ,) vào 
giữa hai cực C—E, sao cho lớp chuyển tiếp 8—E 
phân cực thuận và lớp chuyển tiếp C—8 phân cực 
ngược (Hình 18.7). Tranzito có tác dụng khuếch đại 
cường độ dòng điện hoặc hiệu điện thế — gọi chung 
là khuếch đại tín hiệu điện (xem mục V, bài I7). 

“Trong thí nghiệm này, ta sử dụng các đồng hồ đo 
điện đa năng hiện số DT-830B để khảo sát đặc tính 
khuếch đại dòng điện của tranzito ø—p—n bằng một 
mạch điện đơn giản (Hình 18.8). 


IV - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Mắc tranzito n=p—n và các đông hồ đo điện đa 
năng hiện số DT-830B theo Hình 18.8, trong đó chú 
ý đạt đúng : 

— Khoá K ở vị trí ngất điện (OEF) ; 

— Nguồn điện U ở vị trí 6 V một chiều ; 

— Biến trở # nối với hai cực dương và âm của nguồn 
điện một chiều U theo kiểu phân áp ; 

— Micrôampe kế A, ở vị trí DCA 200Iu, mắc nối tiếp 
với điện trở #, = 300 k© và cực bazơ Ö của tranzito ; 
~ Miliampe kế A, ở vị trí DCA 20m, mắc nối tiếp với 
điện trở #,„ 820 €2 và cực colectơ C của tranzito. 


2. Gạt công tắc của nguồn điện về bên phải. Đóng khoá K và 
vận núm xoay của biến trở # đến vị trí sao cho micrôampe kế 4, 
chỉ cường độ dòng điện 1; lớn nhất. Ghi giá trị tương ứng của 
cường độ dòng điện ï; trên micrôampe kế A, và cường độ dòng 
điện /„ trên miliampe kế Az vào Bảng thực hành 18.2. 

3. Thực hiện năm lần động tác trên, mỗi lần lại thay đổi vị trí núm 
xoay của biến trở # từ 100 © đến 50 © (mỗi lần giảm 10 ©) để 
giảm dân cường độ dòng điện /;. Ghỉ giá trị tương ứng của cường 
độ dòng điện 7; và cường độ dòng điện /ạ. vào Bảng thực hành 18.2. 
4. Tát điện của các đồng hồ hiện số A,, A„ và nguồn điện một 
chiều khi thực hiện xong các phép đo. 


BÁO CÁO THỰC HÀNH 


Trong thí nghiệm 
này, tại sao phải 
dùng micrôampe 
kế đặt ở vị trí DCA 
2004 để đo cường 
độ dòng bazơ ï; và 
dùng miliampe kế 
đặt ở vị trí DCA 
20m để đo dòng 
colectơ 7c ? 


a) Vẽ đồ thị  =ƒ(U) biểu diễn cường độ dòng điện 7 chạy qua điót bán dẫn phụ thuộc 


hiệu điện thế U giữa hai cực của nó. 
b) Nhận xét và kết luận : 


— Cường độ dòng điện chạy qua điôt phân cực thuận có giá trị . 


trong khoảng hiệu điện thế U từ 0 đến. 


mạnh khi hiệu điện thế U tiếp tục tăng đến giá trị lớn hơn...... 


và nó chỉ bất đầu 


113 


— Cường độ dòng điện chạy qua điôt phân cực ngược có giá trị bằng 
với mọi giá trị của hiệu điện thế U từ 0 đến khoảng ....... 


— Các kết quả nêu trên chứng tỏ điôt bán dẫn có đặc tính . 
tức là chỉ cho dòng điện chạy qua nó theo chiều từ cực... 


3. Bảng thực hành 18.2 : Khảo sát đặc tính khuếch đại của tranzifo 


a) Tính hệ số khuếch đại dòng Ø của mạch tranzito ứng với mỗi lần đo. 


max * 


b) Tính giá trị trung bình của Ø và sai số lớn nhất (AØ), 


c) Ghi kết quả của phép đo : 
IS. /BÌCEXT,... 2hangisubsebiddsgiee go. AnyyfcbaoasfddgtbBorisiorodtridieddboulxl : 
d) Vẽ đồ thị 1. = ƒ(1„) biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng colectơ ƒ„. vào cường 
độ dòng 7; trong mạch tranzito. 


CÂU HỎI 
1. Mô tả nguyên tắc cấu tạo của điôt chỉnh lưu. 4. Mô tả nguyên tắc cấu tạo của tranzito (lưỡng 
Vẽ kí hiệu của điôt này kèm theo tên gọi các cực) n-p-n. Vẽ kí hiệu của tranzito này kèm 
điện cực của nó. theo tên gọi các điện cực của nó. 


2. Điôt chỉnh lưu có đặc tính gì ? Hãy nói rõ 5. Tranzito có đặc tính gì ? Muốn dùng tranzito 
chiều của dòng điện chạy qua điôt này. Giải n~p-n đề khuếch đại dòng điện, ta phải nối 
thíchtai sao. các điện cực của nó với các nguồn điện như 

3. Vẽ sơ đồ mạch điện dùng khảo sát đặc tính thế nào ? 

chỉnh lưu của điôt bán dẫn trong hai 6. Vẽ sơ đổ mạch điện dùng khảo sát đặc tính 

trường hợp : khuếch đại của mạch tranzito n-p-n. Nói rõ 

a) Điệt phân cực thuận. chiều của các dòng điện chạy trong mạch điện 

' : của tranzito đó. 


b) Điôt phân cực ngược. 


114 


Tem, ngkết  DÒNG ĐIỆN TRONG 
Ki) III CÁC MÔI TRƯỜNG 


1. Kim loại 


ø Hạt tải điện là êlectron tự do với mật 
độ ø = hằng số. 

øe Dòng điện trong kim loại là dòng 
chuyển dời có hướng của các êlectron tự 
do dưới tác dụng của điện trường. 

e Điện trở suất của kim loại tăng khi 
nhiệt độ tăng : 


Ø= Bạ[l + Ø(f — fạ)] 


2. Chất điện phân 


ø Chất điện phân là các dung dịch axit, 
bazơ, muối hoặc các hợp chất này nóng chảy, 
ø _ Hạt tải điện là các ion dương và ion 
âm bị phân l¡ từ phân tử chất điện phân. 
« Dòng điện trong chất điện phân là 
dòng chuyển dời có hướng của các ion 
trong điện trường. 

ø Hiện tượng điện phân là hiện tượng 
dòng điện tách các hợp chất thành các 
thành phần hoá học và đưa chúng đến 
các điện cực. 

«_ Khối lượng của chất được giải phóng ở 
điện cực tuân theo định luật Fa-ra-đây : 


^„ụ 


m= về 
96500 ø 


° Ứng dụng : Điều chế clo, xút, luyện 
kim (nhôm), mạ điện.... 


3. Chất khí 


«_ Chất khí vốn không có hạt tải điện. 
Các hạt tải điện (êlectron, ion) được 
tạo ra nhờ tác nhân ion hoá. 
ø Dòng điện trong chất khí là dòng 
chuyển dời có hướng của các êlectron 
và các ion trong điện trường. 


ø_ Dẫn điện không tự lực : Biến mất khi 
không còn tác nhân ion hoá. 


ø_ Dãn điện tự lực : Duy trì được nhờ tự 
tạo ra hạt tải điện ban đầu và nhân số hạt 
tải điện ấy lên nhiều lần nhờ dòng điện 
chạy qua. 


— Hồ quang điện : Tự tạo ra êlectron 
nhờ phát xạ nhiệt êlectron từ catôt nóng. 
Nhiệt độ catôt được duy trì nhờ dòng 
điện. Ứng dụng : làm đèn ống, hàn điện. 


—_ Tia lửa điện : Tự tạo ra êlectron và ion 
dương nhờ ion hoá chất khí bằng điện 
trường mạnh. Xảy ra trong tia sết. Ứng 
dụng : làm bugi ô tô, xe máy. 


115 


4. Chân không 

«_ Chân không vốn không có hạt tải điện. 
Dẫn điện được khi đưa êlectron vào. 

«_ Dòng điện trong chân không là dòng 
chuyển dời có hướng của các êlectron. 


ø_ Điôtchân không có tính chỉnh lưu. 


« Tia catôt (tia âm cực) là chùm 
êlectron bay tự do. Tia catôt mang năng 
lượng cao. 


ø Tia catôt có thể được tạo ra bằng 
phóng điện qua chất khí ở áp suất thấp 
hoặc bằng súng êlectron. 

« Ứng dụng : làm điôt chân không, ống 
phóng điện tử và đèn hình. 


11ó 


5, Chất bán dẫn 


« Giá trị của điện trở suất nằm trung 
gian giữa điện trở suất của kim loại và 
điện trở suất của điện môi. 

«_ Hạt tải điện trong chất bán dẫn : 


— là êlectron nhưng thể hiện dưới hai 
dạng : êlectron tự do (tích điện âm) và lỗ 
trống (tích điện dương). 


— là do chuyển động nhiệt hoặc các tác 
nhân ion hoá khác sinh ra. 


øe Dòng điện trong chất bán dẫn là 
dòng chuyển dời có hướng của các 
êlectron tự do và lỗ trống dưới tác dụng 
của điện trường. 

«_ Bán dẫn loại ø : chứa tạp chất đôno, 
mật độ êlectron rất lớn so với mật độ lỗ 
trống. 

ø_ Bán dẫn loại p : chứa tạp chất axepto, 
mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ 
êlectron. 

« Lớp chuyển tiếp p—n có tính chỉnh 
lưu, dùng làm điôt bán dẫn. 

«_ Cấu trúc -p—n với miền p rất mỏng 
có hiệu ứng tranzito và khả năng khuếch 
đại dòng điện, được dùng làm tranzito. 


CHƯƠNG IV 
Từ trường 


Tàu điện chạy trên đệm từ trường 


Trong phần Điện học, ta đã nghiên cứu điện trường do các điện tích đứng yên gây ra. Bắt đầu từ chương 
này, ta nghiên cứu từ trường do các hạt điện tích chuyển động và các nam châm gây ra, cụ thể là : 


Từ trường của nam châm 

Từ trường của dòng điện 

Từ trường của Trái Đất 

Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện 
Tác dụng của từ trường lên hạt điện tích chuyển động 


117 


19 TỪ TRƯỜNG 


Trong chương I, chúng ta đã nghiên cứu lực điện — lực tương tác giữa các điện tích đứng yên. 
Nguồn gốc của lực điện là điện trường. 


Một vấn đẻ tự nhiên được đặt ra là khi các điện tích chuyến động thì lực tương tác giữa chúng 


ra sao ? Chúng gây ra loại trường gì ? 


Vật liệu nào sau đây không 
thể làm nam châm ? 


A. Sắt non. 

B. Đồng ôxit. 

€. Sắt ôxit. 

D. Mangan ôxit. 


Hình 19.1 Kim nam châm 


118 


I- NAM CHÂM 


1. Từ rất lâu trong lịch sử, loài người đã nhận thấy 
một vài loại quặng sắt có khả năng hút được sắt 
vụn. Loại quặng sắt đó được gọi là mm chảm. Về 
sau người ta nhận thấy vật liệu dùng để làm nam 
châm thường là các chất (hoặc là các hợp chất của 
chúng) : sắt, niken, côban, mangan, gađôlinium, 
disprôsium. 


2. Trên một nam châm, có những miền hút sắt vụn 
mạnh nhất : đó là các cực của nam châm. ÄZổï z„zm 
châm bao giờ cũng có hai loại cực phân biệt. Một 
kim nam châm nhỏ được đặt tự do và có thể quay 
xung quanh một trục thẳng đứng đi qua trọng tâm 
của kim (Hình 19.1), nếu không có một nam châm 
nào khác (hoặc một dòng điện nào) đặt gần kim 
nam châm ấy, thì ta thấy nó luôn nằm theo hướng 
Nam — Bắc. Do vậy, hai cực của nam châm cũng 
được đặt tên là cực Nam và cực Bắc, kí hiệu là S 
(South) và N (North). 


3. Thực nghiệm chứng tỏ rằng, giữa các nam châm 
có tương tác với nhau thông qua các lực đặt vào các 
cực. Cụ thể là hai cực của hai nam châm đặt gần 
nhau sẽ đẩy nhau khi chúng cùng tên và hút nhau 
khi chúng khác tên. Lực tương tác đó được gọi là 
lực từ và các nam châm được gọi là có tử tính. 


II- TỪ TÍNH CỦA DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN 

1. Thực nghiệm chứng tỏ rằng, dây dẫn có dòng 
điện (gọi tắt là dòng điện) cũng có từ tính nể nam 
châm. Cụ thể là : 

a) Dòng điện có thể tác dụng lực lên Iram châm ; 

b) Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện ; 

e) Hai dòng điện có thể tương tác với nhau. 


Trên Hình 19.3, dòng điện có cường độ 7 chạy 
trong dây dẫn cố định đặt song song với một nam 
châm. Dưới tác dụng của lực từ do dòng điện gây 
ra, cực Bắc của nam châm dịch chuyển về phía 
trước hình vẽ, cực Nam của nam châm dịch chuyển 
về phía sau. 


Trên Hình 19.4, nam châm cố định tác dụng lực 
từ lên đoạn dây dẫn có dòng điện 7. Ỗ đây, đoạn 
dây dẫn có một đầu nhúng vào một dung dịch dẫn 
điện để khép kín dòng điện, đồng thời đoạn dây dẫn 
ấy cũng có thể xê dịch tuỳ theo tác dụng của lực từ 
do nam châm gây ra. 


Hình 19.4 
Lực từ do nam châm tác dung lên 
dòng đện 


Hình 19.2 


Một thanh nam châm M được 
giữ thăng bằng nằm ngang bằng 
một sợi dây thẳng đứng đi qua 
trọng tâm của nó (Hình 19.2). 
Người quan sát cầm một thanh 
nam châm thứ hai sao cho không 
được chạm vào thanh nam châm 
M. Hỏi phải đặt thanh nam châm 
thứ hai như thế nào để cho cực 
Bắc của thanh nam châm M : 


a) đi lên 2 


c) chuyển động theo đường tròn 
trong mặt phẳng nằm ngang ? 


b) đi xuống 2 


Ễ Ễ 
@s 
Dòng điện 1 
Hình 19.3 
Lực từ do dòng điên tác dung lên 
nam châm 


Trên Hình 19.3, kí hiệu 9 có 
nghĩa là lực hướng về phía sau mặt 
phẳng hình vẽ ; kí hiệu Œ) có nghĩa 
là lực Z, hướng vẻ phía trước mặt 
phẳng hình vẽ. 


119 


hp 
Hút 
1 
Đẩy 
1+ 
Hình 19.5 


Lực tương tác giữa 
hai dòng điện 
thẳng song song 


120 


Trên Hình 19.5, hai dây dẫn song song có các dòng điện J¡, 
1; tác dụng lên nhau lực hút khi 7¡ và 7; cùng chiều, lực đẩy 
khi 7, và 7; ngược chiều. 


2. Kết luận 


Giữa hai dây dẫn có dòng điện (gọi tất là hai dòng điện), giữa 
hai nam châm, giữa một dòng điện và một nam châm đều có lực 
tương tác ; những lực tương tác ấy gọi là /c i. Tà cũng nói dòng 
điện và nam châm có ứ fính. 


- TỪ TRƯỜNG 


1. Trong chương I, để giải thích sự xuất hiện của lực điện, người 
ta đưa ra khái niệm điện trường. 


“Trong chương này, chúng ta dùng phương pháp so sánh tương 
tự để giải thích sự xuất hiện của lực từ. 


Xung quanh một dòng điện hay một nam châm tồn tại một từ 
trường. Chính từ trường này đã gây ra lực từ tác dụng lên một 
đòng điện khác hay một nam châm khác đặt trong đó. 


2. Định nghĩa 


Từ trường là một dạng vật chát tôn tại trong không gian mà 
biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một 
dòng điện hay một nam chám đặt trong đó. 


3. Để phát hiện sự tồn tại của từ trường trong một khoảng không 
gian nào đó, người ta sử dụng kim nam châm nhỏ, đặt tại những vị 
trí bất kì trong khoảng không gian ấy. Nếu không có tác dụng của 
từ trường của một dòng điện hay một nam châm thì kim nam châm 
nói trên luôn nằm theo hướng Nam — Bắc. Khi có tác dụng của từ 
trường của một dòng điện hay một nam châm, kim nam châm nói 
trên sẽ quay đến một vị trí cân bằng xác định ; vị trí này tuỳ thuộc 
vào chỗ đặt kim nam châm trong từ trường. 

Người ta quy ước : Hướng của từ trường tại một điểm là 
hướng Nam — Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại 
điểm đó. 


IV- ĐƯỜNG SỨC TỪ 


Để biểu diễn về mặt hình học sự tồn tại của từ 
trường trong không gian, người ta đưa ra khái niệm 
đường sức từ. 


1. Định nghĩa 

Đường sức từ là những đường vẽ ở trong 
không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại môi 
điểm có phương trùng với phương của từ trường 
tại điểm đó. 

Đồng thời, người ta cũng quy ước chiều của đường 
sức từ tại một điểm là chiều của từ trường tại điểm đó. 


° xả 0A NGau.. ` 
FAN Owsyaa..” 


Hình 19.6 
Đường sức từ 


Có thể quan sát hình dạng của những đường sức 
từ bằng thí nghiệm rử phổ : rắc mạt sắt lên một tấm 
kính (hay nhựa trong) nhãn và đưa vào trong từ 1 
trường cần quan sát. Do tác dụng của từ trường đó, 
các mạt sắt trở thành những nam châm nhỏ (bị fừ 
hoá). Các nam châm nhỏ đó sẽ sắp xếp theo những 
đường sức từ. 


2. Các ví dụ về đường sức từ 
: a) Đường sức từ của dòng điện thẳng 
Ví dụ I : Từ trường của dòng điện thẳng rất dài 
"Thí nghiệm từ phổ cho kết quả về các đường sức từ 
gây bởi một dòng điện thẳng rất dài có cường độ 7 Í 
(Hinh 19.7a) : 
a) Là những đường tròn nằm trong những mặt 
phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên 
dòng điện ; 


b) Có chiều được xác định bởi quy tắc nắm tay phải b) Quy tắc nắm tay phải 
sau đây (Hình 19.7b) : Hình 19.7 


121 


1® 


a) Dòng điện thẳng có chiều hướng 
về phía sau mặt phẳng hình vẽ. 


b) Dòng điện thẳng có chiều hướng 
về phía trước mặt phẳng hình vẽ. 


Hình 19.8 
Đường sức từ của dòng điện thẳng 


Hình 19.9 
T 


Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo 
dây dân và chỉ theo chiêu dòng điện, khi đó các ngón 
kia khumn lại cho fa chiều của các đường sức từ. 


Hình 19.8 biểu diễn đường sức từ của dòng 
điện thẳng. 


Ví dụ 2: Từ trường của dòng điện tròn 

Thí nghiệm từ phổ cho ta hình dạng các đường 
sức từ của dòng điện tròn như Hình 19.9a. 

Các dường sức từ của dòng điện tròn đều có chiều 
cùng đi vào một mặt và đi ra mặt kia của dòng điện 
tròn ấy. Để có thể phát biểu quy tắc về chiều của 
các đường sức từ đó, ta định nghĩa mặt Nam của 
dòng điện tròn là mặt khi nhìn vào ta thấy dòng 
điện chạy theo chiều kim đồng hồ. còn mặt Bắc thì 
ngược lại (Hình 19.9b). Khi đó có thể phát biểu : 

Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiểu đï vào 
mặt Nam và đï ra từ mặt Bắc của dòng điện tròn ấy. 


Mặt Nam Mặt Bắc 


a) Đường sức từ của dòng điện tròn b) 


Hình 19.9b cho một phương 
phäp xác định nhanh chiểu dong 
điện của một dòng điện tròn tại mặt 
Nam hay mặt Bắc. 


—_ Tại mặt Nam (South): viết chữ š rồi 
đánh dấu mũi tên vào hai đầu chữ Š. 
— Tại mặt Bắc (Noith) : viết chữ AY rồi 
đánh dấu mũi tên vào hai đầu chữ AV. 

Chiều của mũi tên ở hai đầu chữ 


# và chữ Ñ chỉ chiều của dòng điện 
tròn tương ứng. 


122 


3. Các tính chất của đường sức từ 

Các đường sức từ có những tính chất sau : 
a) Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một 
đường sức từ. 
b) Các đường sức từ là những đường cong khép kín 
hoặc vô hạn ở hai đầu. 
c) Chiểu của các đường sức từ tuân theo những 
quy tắc xác định (quy tắc nắm tay phải, quy tắc vào 
Nam ra Bắc). 


d) Người ta quy ước vẽ các đường sức từ sao cho chỗ 
nào từ trường mạnh thì các đường sức từ rmmau và chỗ 
nào từ trường yếu thì các đường sức từ thưa. 


V - TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT 


Từ thời cổ, loài người đã biết sử dụng la bàn để 
xác định phương hướng. 


Bộ phận chính của la bàn là một kim nam 
châm có thể quay tự do xung quanh một trục cố 
định đi qua trọng tâm của nó. Đặt la bần tại một 
vị trí xác định, xa các nam châm khác và các dòng 
điện, kim nam châm của la bàn luôn luôn nằm 
theo một hướng xác định không đổi, gần trùng với 
hướng Nam — Bắc. Xê dịch la bàn sang những vị 
trí khác (không quá xa vị trí cũ), ta thấy hướng 
của kim nam châm vẫn không đổi. Đó là do kim 
nam châm luôn luôn chịu tác dụng của í frường 
Trái Đất (địa từ trường). 


Phân tích sự biến thiên của từ trường Trái Đất 
tại một vị trí xác định trong một khoảng thời gian 
dài, người ta nhận thấy, từ trường Trái Đất thay 
đổi và có thể viết dưới dạng tổng hợp của hai 
thành phần. Thành phần thứ nhất được coi là 
không đổi gọi là địa từ trường trung bình. Năm 
1839, Gao-xơ đã chứng minh rằng địa từ trường 
trung bình có thể coi là từ trường gây bởi một 
thanh nam châm khổng lồ nằm trong lòng Trái 
Đất, hai đầu nam châm này hướng về hai địđ cực 
từ. Góc tạo bởi trục quay của Trái Đất và nam 
châm khổng lồ đó bằng II° (Hình 19.11). Thành 
phần thứ hai biến thiên phức tạp và cũng nhỏ hơn 
thành phần thứ nhất nhiều, nên không xét ở đây. 


Xác định chiều dòng điện 
chạy trong vòng tròn (C) ở Hình 
19.10. Cho biết đường sức từ có 
chiều hướng về phía trước mặt 
phẳng chứa vòng tròn (C). 


Hình 19.10 


Những liến thức đã biết : Trục 
quay của Trái Đất nối liền hai đị/ 
cực : Bắc cực và Nam cực. Xét một 
điểm trên mặt đất thì : 

a) Đường thẳng đứng là đường nối 
điểm đó đến tâm của Trái Đất. 

b) Mặt phẩng kính tuyến là mặt 
phẳng chứa điểm đó và trục quay 
của Trái Đất. 


Mặt phẳng 
kinh tuyến 


Hình 19.11 Từ trường Trái Đất 


123 


Xung quanh một nam châm hay một dòng điện tồn tại một từ trường. 


Từ trường là một dạng vật chất, mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện lực từ tác dụng lên 
một nam châm hay một dòng điện đặt trong khoảng không gian có từ trường. 


Tại một điểm trong khoảng không gian có từ trường, hướng của từ trường là hướng 
Nam — Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


° 
1. Phát biểu định nghĩa từ trường. 
2. Phát biểu định nghĩa đường sức từ. 


3. So sánh những tính chất của đường sức điện 


và đường sức tỪ. 


4.. So sánh bản chất của điện trường và từ trường. 


vy 


5. Phát biểu nào dưới đây là sai 
Lực từ là lực tương tác 
A. giữa hai nam châm. 
B. giữa hai điện tích đứng yên. 
C. giữa hai dòng điện. 


D. giữa một nam châm và một dòng điện. 


124 


6. Phát biểu nào dưới đây là đúng ? 


Từ trường không tương tác với 
A. các điện tích chuyển động. 
B. các điện tích đứng yên. 

C. nam châm đứng yên. 

D. nam châm chuyển động. 


7.. Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng 


vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi 
cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo 
hướng nào ? 


.. Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện 


và các nam châm khác ; đường nối hai trọng 
tâm của chúng nằm theo hướng Nam - Bắc. 
Khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm 
đó sẽ như thế nào ? 


Lực Từ 
20 CÂM ứỨNG TỪ 


Như đã biết trong chương 1, đại lượng đặc trưng cho tác dụng của điện trường là cường độ điện 
trường. Vậy đại lượng đặc trưng cho tác dụng của từ trường là gì ? 


I- LỰC TỪ 


Để dễ dàng khảo sát và đo đạc lực từ, trước hết 
ta hãy tạo ra một từ trường đều. 


1. Từ trường đều 


Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó 
giống nhau tại mọi điển ; các đường sức từ là 
những đường thẳng song song, cùng chiều và cách 
đều nhau. 


Từ trường đều có thể được tạo thành giữa hai cực 
của một nam châm hình chữ U (Hình 20.1). 


2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng 
lên một đoạn dây dẫn có dòng điện 

Trong một từ trường đều có các đường sức từ 
thẳng đứng (tạo bởi một nam châm hình chữ , 
Hình 20.2a), ta đặt một đoạn dây dẫn M,M; =/ vuông 
góc với các đường sức từ. Giả sử M, Mỹ được treo 
nằm ngang nhờ hai dây dẫn mảnh cùng độ dài 
O,jMI = O¿M;, có hai đầu Ø, và O¿; được giữ cố 
định. Dòng điện đi vào Ø, và đi ra ÓØ„ qua dây dẫn 
M,M, theo chiều từ M, đến M,. 

Khi chưa có dòng điện qua M,M, thì Ø,Ä, và 
O„M„ có phương thẳng đứng, do tác dDg là 
trọng. lực „ở của M,M; cân bằng với tác dụng của 
các lực căng. 


hj 
Hình 20.1 Từ trường đều 


Hình 20.2a 
Dòng điện 7 đi vào 0 và đi ra O; qua 
đoạn dây dẫn IM;M, = ¡ đặt vuông góc 
với các đường sức từ thẳng đứng của 
nam châm hình chữ U 


125 


Hình 20.2b 
Xác định lực từ F tác dụng lên dòng 
điện 7 (hướng vào phía trong). 


Hãy thiết lập hệ thức (20.1). 


Nghiệm lại nhận xét : Hướng 
của dòng điện, từ trường và lực 
từ tạo thành một tam diện thuận. 


Tam diện thuận : Ba vectơ MỊN”, 
tù Ể không đồng phẳng tạo nên 
một tam diện thuận khi chúng thoả 
mãn gwy fắc bàn tay frái (Hình 20.3) : 
Để bàn tay trái sao cho hướng vào 
lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón 
giữa là chiếu Ä/HỶ,, khi đó chiểu 
ngón cái choãi racchỉ chiếu của Ê. 


Hình 20.3 
Quy tắc bàn tay trái 


126 


Khi cho dòng điện có cường độ 7 chạy qua M,M„ 
thì xuất hiện lực từ Ể dụng lên M⁄,Äí;. Thực 
nghiệm chứng tỏ rằng : EFL M,M, và Ể vuông góc 
với đường sức từ. 


Kết quả là có phương nằm ngang và có chiều 
như Hinh 20.2b. 


Dưới tác dụng của trọng lực mể và lực từ #, khi 
cân bằng, tổng zÿ + Fưực đối với lực căng Ÿcủa 
hai dây treo. Hai dây Ø,M, và O„M; lệch góc Ø so 
với phương thẳng đứng. Lực Fcó cường độ được 
xác định bởi công thức : 


F = mgtan8 (20.1) 


Dễ dàng nhận thấy, hướng dòng điện 4,M,, hướng 
của từ trường (kí hiệu là) và hướng của lực # tạo 
thành một tam diện thuận. 


II- CẢM ỨNG TỪ 


1. Thí nghiệm mô tả ở mục trên cho phép xác định 
lực từ # do từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn 
M,M, = Ï có dòng điện cường độ / chạy qua. 

"Tiếp tục tiến hành thí nghiệm trong đó cho 7 và/ 
thay đổi, kết quả cho thấy thương số T không thay 
đối. Thương số đó chỉ phụ thuộc vào tác dụng của 
từ trường tại vị trí đặt đoạn dây dẫn M,„. Nói cách 
khác, có thể coi thương số đó đặc trưng cho tác 
dụng của từ trường tại vị trí khảo sát. Người ta định 
nghĩa thương số đó là cẩm ứng từ tại vị trí đang xét, 
kí hiệu là 8 : 


(20.2) 


“Trong công thức (20.2), ta đã chọn đơn vị đo các 
đại lượng sao cho hệ số tỈ lệ bằng 1. 


2. Đơn vị cảm ứng từ 

Trong hệ SI, đơn vị cảm ứng từ là tesla (T). 
“Trong công thức (20.2), đo bằng niutơn (N), 7 đo 
bằng ampe (A) và / đo bằng mét (m). 


3. Vectơ cảm ứng từ 
Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ 
gọi là wecØ cảm ứng từ, kí hiệu là #0) 
Vectơ cảm ứng từ tại một điểm : 
— Có hướng trùng với hướng của từ trường tại 
điểm đó ; 
F 


— Có độ lồn là: B=T~. 
H 


4. Biểu thức tổng quát của lực từ F theo ổ 


"Trước hết, ta định nghĩa vectơ phần tử dòng điện 
Tlà vectơ 1MM., cùng hướng với dòng điện và có 
độ lớn bằng 11. Dựa vào những kết quả thực nghiệm 
đã nêu ở trên, có thể xác định lực từ Ế tác dụng 
lên một phần tử dòng điện 1MM. Ễ 1 khi đặt trong 
một từ trường đều, cảm ứng từ là: 


Lực từ Ê có điểm đặt tại trung d điểm của M đ#!;› 
cá phương vuông gác vái Ï và E, cá chiêu TẾT 
theo quy tắc bàn tay trái và có độ lớn : 


FP=lIBsinœ (20.3) 
trong đó Œ là góc tạo bỏi B và Ï. 


Väi ví dụ về cỡ độ lớn của cảm ứng từ ” 


— Nam châm điện siêu dẫn 
~ Trên bề mặt của Mặt Trời 
— Nam châm điện lớn 


— Nam châm thông thường 
—Kim nam châm 
~ Trái Đất 


Hình 20.4 


(1) Sau này, người ta thường nói tắt : hướng của từ trường và độ lớn của từ trường. Ta hiểu đó chính là 


hướng của # và độ lớn của 8. 


127 


lõi điểm trong không gian có từ trường xác định một vectơ cảm ứng từ Ể : 

— Có hưởng trùng với hướng của từ trường ; 

— Có độ lớn bằng. mm với F là độ lớn của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ dài /, 
cường độ ï, đặt vuông góc với hướng của từ trường tại điểm đó. 

Lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện !Ï đặt trong từ trường đều, tại đó cảm ứng từ 
làB: 

— Có điểm đặt tại trung điểm của ¡; 

— Có phương vuông góc với Ïvà Ể; 

— Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái ; 

— Có độ lớn : 

F= IIBsinœ 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
? 


1. Phát biểu các định nghĩa : 5. Phát biểu nào dưới đây là đúng ? 


a) Từ trường đều ; 

b) Lực từ ; 

c) Cảm ứng từ. 
2. Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla. 
3. So sánh lực điện và lực từ. 


vy 

4. Phát biểu nào dưới đây là sai ? 
Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện 
A. vuông góc với phần tử dỏng điện. 
B. cùng hướng với từ trường. 
C. fỉ lệ với cường độ dòng điện. 
D. tỉ lệ với cảm ứng từ. 


128 


Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường 
A. vuông góc với đường sức từ. 

B. nằm theo hướng của đường sức từ. 
©€. nằm theo hướng của lực từ. 

D. không có hướng xác định. 


.. Phần tử dòng điện z7 nằm trong từ trường đều 


có các đường sức từ thẳng đứng. Phải đặt /7' 
như thế nào để cho lực từ 

a) nằm ngang ? 

b) bằng 0? 


.. Phần tử dòng điện z7 được treo nằm ngang trong 


một từ trường đều. Hướng và độ lớn của cảm 
ứng từ Õ phải như thế nào để lực từ cân bằng 
với trọng lực mở của phần tử dòng điện ? 


CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN 


21 Từ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN 


CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT 


Xung quanh một dây dẫn có dòng điện tỏn tại một từ trường. Tại một điểm trong khóng gian đó, 
vectơ cảm ứng từ ổ xác định từ trường phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 


Thực nghiệm và lí thuyết đã xác định được cảm 
ứng từ 8 tại một điểm cho trước trong từ trường 
của một dòng điện chạy trong một dây dẫn có hình 
dạng nhất định. Kết quả cho thấy rằng, cảm ứng từ 
tại một điểm M : 

—_ Tỉ lệ với cường độ dòng điện 7 gây ra từ trường ; 
—_ Phụ thuộc vào dạng hình học của dây dẫn ; 

—_ Phụ thuộc vào vị trí của điểm M : 

—_ Phụ thuộc vào môi trường xung quanh. 


Dưới đây, ta giả thiết môi trường xung quanh là 
chân không ; một cách gần đúng, những kết quả thu 
được cũng áp dụng được cho môi trường xung 
quanh là không khí. 


I- TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG 
DÂY DẪN THẲNG DÀI 


"Ta hãy xác định cảm ứng từ tại một điểm ẤM gây 
bởi dòng điện có cường độ 7 chạy trong dây dẫn thẳng 
dài PQ. Trước hết, ta xác định dường sức từ đi qua M. 
Theo bài 19, đường sức từ đi qua Ä⁄ là đường tròn 
nằm trong mặt phẳng đi qua M vuông góc với dây 
dẫn, có tâm Ø nằm trên dây dẫn. Vectơ cảm ứng từ 8 
tiếp xúc với đường tròn đó tại M (Hình 2I.1). 


Hình 21.1 
Cảm ứng từ của dòng điện thẳng 


129 


Hà 
Ể L] 
 . $ 

1 
2) 

@ä 
Dòng điện 

b) @ã 
Hình 21.2 


Hãy xác định chiều dòng 
điện trên Hình 21.2b. 


Hệ quả : Khi có hai dòng điện Ƒ, và 
1; chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, 
song song, cách nhau một đoạn r thì 
từ trường của dòng 1, sẽ tác dụng lên 
mỗi đoạn/ của dòng 7, một lực từ là : 


LAI 
Ƒ=BJ1,J sìn 909 2.1077-TẦ- 


/đƒ! 


1† |I 
Hình 21.3 
Từ trường của dòng điện tròn 


130 


Dễ dàng thấy rằng 8 8 LOM (tiếp tuyến vuông góc 
với bán kính tại tiếp điểm) và 8 vuông góc dây dẫn 
(vìẩ nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn). 
Kết quả là 8 vuông góc mặt phẳng tạo bởi Ä⁄ và dây dẫn. 


Mặt khác, B có chiều xác định bởi quy tắc nắm 
tay phải. Nếu lấy mặt phẳng hình vẽ là mặt phẳng 
xác định bởi # và dây dẫn thì chiều của 8 được xác 
định trên Hình 21.2a. 


Về độ lớn của cảm ứng từ, thực nghiệm và lí 
thuyết đã chứng minh được rằng : cảm ứng từ 8 của 
dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài (có thể coi 
là dài vô hạn) tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện 7 
và tỉ lệ nghịch với khoảng cách r = OM từ Ä⁄ đến 
dây dẫn : 

B=k— 
„ 
“Trong hệ SĨ, hệ số tỉ lệ & có giá trị bằng 2.107. 


lê 


Vậy : B=2.10 @1.1) 


trong đó, 7 tính ra ampe (A), r tính ra mét (m), 8 
tính ra tesla ŒT). 


Ví dụ : T=10AÁ;r=0,Im 
10 
=2.107 =2.1I05T 
B=2.10 Ø1 2.10 


II- TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG 
DÂY DẪN UỐN THÀNH VÒNG TRÒN 


"Theo bài 19, các đường sức từ của dòng điện tròn 
là những đường cong có chiều đi vào mặt Nam, đi 
ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy (Hình 21.3). 
"Trong số đó, có đường sức từ đi qua tâm Ø là đường 
thẳng vô hạn ở hai đầu. Cảm ứng từ Ø tại tâm Ø có 
phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện 
và có chiều đi vào mặt Nam, đi ra mặt Bắc của dòng 
điện tròn đó. Theo kết quả tính toán, độ lớn cảm 
ứng từ tại Ø được xác định bởi công thức : 


B= 2m10 T2. (21.2a) 


với # là bán kính của khung dây tròn. Nếu khung 
dây tròn tạo bởi vòng dây sít nhau thì : 


I 


B =2.10 7N 7. (212b) 


II - TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG DIỆN CHẠY 
TRONG ỐNG DÂY DẪN HÌNH TRỤ 


Trong vật lí và kĩ thuật, người ta thường sử 
dụng ống dây dẫn hình trụ tạo thành bởi một dây 
dẫn quấn đều quanh một lõi hình trụ (thường có 
chiều dài lớn hơn nhiều so với đường kính tiết 
diện). Khi cho dòng điện cường độ 7 đi vào dây 
dẫn, thực nghiệm chứng tỏ rằng, trong ống dây 
các đường sức từ là những đường thẳng song song 
cùng chiều và cách đều nhau. Nói cách khác, từ 
trường trong lòng ống dây là đều. Theo kết quả 
tính toán, cảm ứng từ trong lòng ống dây được 
cho bởi công thức : 


B=4z.10“7 TỊ (13a) 


trong đó là tổng số vòng dây, / là độ dài hình trụ. 
Chú ý rằng T =ñ là số vòng dây quấn trên một đơn 


vị dài của lõi, vậy cũng có thể viết : 
B=4z.10 7n (21.3b) 


Chiều các đường sức từ của ống dây dẫn hình trụ 
cũng có thể được xác định bằng quy tắc mắm ray 
phải : Tưởng tượng dùng bàn tay phải nắm lấy ống 
dây sao cho các ngón trỏ, ngón giữa... hướng theo 
chiều dòng điện ; khi đó ngón cái choãi ra cho ta 
chiều của đường sức từ. 


Hình 21.4 
Từ trường của ống dây hình trụ 


Dựa vào quy tắc ào Nam 
ra Bắc”, nghiệm lại rằng, chiều 
các đường sức từ của ống dây 
điện hình trụ cũng được xác định 
bằng quy tắc nắm tay phải. 


131 


hợp bằng Ö. 


IV - TỪ TRƯỜNG CỦA NHIỀU DÒNG ĐIỆN 


Phương pháp tính toán tương tự như đối với cường 
độ điện trường gây bởi nhiều điện tích điểm. Nghĩa 
là từ trường do nhiều dòng điện gây ra tuân theo 
nguyên lí chồng chất : Vectø cẩm ứng từ tại một điểm 
do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các vectơ cẩm 
ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy. 


Bài tập ví dụ 

Cho hai dòng điện 7, =7; = 6 A chạy trong hai dây dẫn dài, 
song song, cách nhau 30 em theo cùng một chiều. Xác 
vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại điểm A⁄ nằm trong mặt phẳng. 
chứa hai dây dẫn, cách hai dây lần lượt là Ø, =z, = 0,1m; 
MO. = r„= 0.2m. 


Giải 

Tại Ä có hai vectơ cảm ứng. từổ, và8, lần lượt do 1ị vài, 
gây ra. Vì I nằm trong mặt phững chứa hai dòng điện nên 
#, và ổ, cùng phương (vì Yuông góc với mặt phẳng chứa # và 
lãi dây dẫn). Ấp dụng quy tắc năm tay phải, dễ dàng thấy tại 
M hai vectơ ổ, và ngược hướng (Hình 2l .5). Vậy vectơ cảm 
ứng từ tổng Hợp tại M cho bởi : 


Hình 21.5 
#=B.+E, 
có độ lớn : 8 =|#, — B›| 
trong đó : 
Bị, =2.107.“L=2 I2 —= 18/1851 
ñ : 
Tìm một điểm trên đoạn T.. đã 
O;O; trong đó cảm ứng từ tổng 8 = 2.10 sạ. tị SuïIc ï- a2 NêG 


= (12- 6).10”5 = 6.105 T; cùng hướng với Ể,. 


ÿ 
Cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài : B= 2.10-77 : 
NI 


Cảm ứng từ tại tâm của khung dây điện tròn : B = 27.10” 


Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ dài: B = 4Z.10-7nI. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
tà 


1.. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của A. luôn bằng 0. 
dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào ? B. tỉ lệ với chiều dài ống dây. 
2.. Độ lớn của cảm ứng từ tai một điểm trong từ C. là đồng đều. 


ñ cu 
trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nh 
nào khi điểm ấy dịch chuyển D. tilệ với tết diện ống dây. 

a) song song với dây ? 5. So sánh cảm ứng từ bên trong hai ống dây 
b) vuông góc với dây ? điện sau : 


c) theo một đường sức từ xung quanh dây ? F 
x Ộ g gq y 5000 vông 
3. Phát biểu nào dưới đây là đúng ? 


Ðộ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn 
A. tỉ lệ với cường độ dòng điện. 6. Hai dòng điện đồng phẳng : dòng thứ nhất 
B. tilệ với chiều dài đường tròn. . > me Hi đại _ ca 
C. tilệ với diện tích hình tròn. 2 XOIANG- khảo ithug  oE nh 
in ào. R;= 20 cm, ¡; =2 A. Xác định cảm ứng từ tại O;.. 
D. tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn. 
4.. Phát biểu nào dưới đây là đúng ? LẺ mH Kếo Mi h “ tu) Sa —y he 
An eo nề ĐỆc 010190170) y dẫn thẳng dài, song song cách nhau 
Cảm ứng tử tong lông ống 0ây điện hình Hy 50 cm theo cùng một chiều. Xác định những 
điểm tại đó B = ổ' 


Em có biết ? 


ĐỊNH NGHĨA ĐƠN VỊ AMPE 

Theo những tính toán ở trên về tương tác từ giữa các dòng điện, ta thấy : hai dòng điện, cường 
độ tương ứng là/; và 7+, chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, sơng sơng, cùng chiều thì hút nhau và 
ngược chiều thì đẩy nhau. Lực tương tác trên một độ dài A4N = ¡ của mỗi dây dẫn cho bởi : 

„1T 
F=2.107-2. 
r 
trong đó r là khoảng cách giữa hai dây dẫn. 

Công thức trên cho thấy, nếu 7 =7; =1A;/=1m;r=1m thì F= 2.10-7N. Từ đó, người 
ta đưa ra định nghĩa đơn vị ampe của cường độ dòng điện, một đơn vị cơ bản của hệ ST như 
sau : Ampe là cường độ của dòng điện không đổi khi chạy trong hai dày dẫn thẳng dài, song 
song, có tiết diện nhỏ, đặt cách nhau 1 m trong chân không, thì mỗi mét chiêu dài của môi 
dây chịu tác dụng của một lực từ bằng 2.10” N. 


133 


22 Lực Lo-REN-XƠ 


Dòng chuyển dời có hướng của các hạt tích điện tạo thành dòng điện. Vậy khi hạt tích điện 
chuyển động trong một từ trường thì hạt ấy có chịu tác dụng của lực từ không ? 


I- LỰC LO-REN-XƠ 


1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ 


Tà biết rằng, dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có 
hướng của các êlectron. Khi dây dẫn có dòng điện được đặt 
trong một từ trường, người ta giải thích lực từ tác dụng lên dây 
dẫn chính là tổng hợp các lực do từ trường tác dụng lên các 
êlectron chuyển động tạo thành dòng điện. 


Một cách tổng quát : Mọi hạt điện tích chuyển động trong 
một từ trường, đêu chịu tác dụng của lực tử. Lực từ này được gọi 
là /ực Lo-ren-xø (Lorentz). Có thể làm những thí nghiệm chứng 
minh hiện tượng này. Chẳng hạn khi đặt một nam châm lại gần 
một máy thu hình đang hoạt động, thì lực Lo-ren-xơ tác dụng 
lên chùm êlectron đang rọi vào màn hình làm lệch quỹ đạo của 
dòng êlectron. Do đó, hình ảnh trên màn hình bị nhiễu loạn. 


2. Xác định lực Lo-ren-xơ 

Tuy ràng, dõng diện trong kim loại la dõng chuyển dỡi ngược 
chiều dòng điện của các êlectron (mang điện - e = —I,6.10”!2C), 
nhưng để tiện lí giải và để có thể mở rộng kết quả tìm được cho 
mọi trường hợp, ta coi rằng dòng điện trong dây dẫn là dòng 
chuyển dời theo chiều dòng điện của các hạt điện tích dạ =+e. 

"Theo bài 20, lực từ Fác dụng lên phần tử dòng điện = 1MM, 
có phương vuông góc với Ï và , có chiều tuân theo quy tắc 
bàn tay trái và có độ lớn được xác định bởi công thức : 


F=lBsinaœ 
134 


Ở đây, ta giả thiết từ trường ổ là đều. Lực từ là 
tổng hợp các lực Lo-ren-xơ tác dụng lên các hạt 
điện tích ứg chuyển động với cùng vận tốc tạo 
thành dòng điện theo chiều Ø (Hình 22.I). Như vậy, 
lực từ tổng hợp phân chia đều cho các hạt điện tích. 
Nếu ® là tổng số hạt điện tích trong phần tử dòng 
điện thì lực Lo-ren-xơ tác dụng lên mỗi hạt điện 
tích cho bởi : 


=—=—Bsinơa 22.1 
ƒ X 8sin ( ) 
ơ là góc tạo bởi #vàÏ= M,M, 

Giả sử nạ là mật độ hạt điện tích trong dây dẫn, 
Š là tiết diện dây dẫn thì : 

W=ng x thể tích dây dẫn = mạ  SI 


Mặt khác. cường độ dòng điện 7 biểu thị lượng 
điện tích chuyển qua tiết diện S trong thời gian một 
giây (Hình 22.2). Trong một giây, các hạt điện tích 
đi được đoạn đường bằng œ, vậy cường độ dòng 
điện 7 cũng được tính bằng lượng điện tích chứa 
trong thể tích Ÿ x ø mang số hạt Sung, nghĩa là 


/= qg(Sun q) 
H — qgSuyl 
lới N. ngŠÏ 


=đạU 


Vậy (22.1) cho ta công thức xác định lực Lo-rer-xơ : 
ƒ= qgpBsinơ (222) 


So sánh về hướng, ta nhận thấy Ïvà ữ cùng 
hướng khi đạ > 0 và ngược hướng khi ạ < 0. Vậy 
có thể kết luận : 

Lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ B 
tác dụng lên một hạt điện tích qg chuyển động 
với vận tốc Ủ : 


a) Có phương vuông góc với ö và B ; 


Hình 22.1 
Xác dịnh lực Lo-ren-xơ 


Ÿ 


si 


° Hình 22.2 
Xác định cường đô dòng điện 
qua tiết diện S 


135 


LÁ 
2a) . 
qạ>0 
'ú 
Lj 
b) s2 qu<0 
Lễ sẽ. 
TÀ 
Hình 223 


Xác dịnh lực Lo-rer-Xơ tác dựng 
lên điện tích : a) qọ > 0, b) qạ < 0. 


Khi nào lực Lơren-xơ bằng 0? 


Xác định lực Lơ-ren-xơ trên 
Hình 22.4. 


q<0 


tị 
= 


Hình 224 


13ó 


b) Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái : Để bàn 
tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng 
bàn tay, chiêu từ cổ fay đến ngón giữa là chiều của 
Ð khi qạy > và ngược chiêu Ù khi qạ < 0. Lúc đó, 
chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón cái choẩi ra ; 
c©) Có độ lớn : ƒ= |qạ|uBsinœ (223) 
trong đó Œ là góc tạo bải ö và B (Hình 22.3). 


| CIẾN C2 


II- CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT ĐIỆN TÍCH TRONG 
TỪ TRƯỜNG ĐỀU 


1. Chú ý quan trọng 
Giả sử một hạt điện tích ạ khối lượng chuyển 
động dưới tác dụng duy nhất của lực Lo-ren-xơ. Khi 
đó, lực tác dụng ƒ luôn luôn vuông góc với vận tốc 0, 
do đó công suất tức thời của lực tác dụng 
2=Ÿñ 


luôn bằng 0. Vậy động năng của hạt (theo định lí 
biến thiên động năng) được bảo toàn, nghĩa là độ 
lớn vận tốc của hạt không đổi, chuyển động của hạt 
là chuyển động đều. 


2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ 
trường đều 
Bây giờ ta hãy khảo sát chuyển động của một hạt 
điện tích đụ. khối lượng rm trong một từ trường đều 
B với giả thiết là uận tốc ban đâu của hạt vuông góc 
với từ trường. Giả thiết hạt chịu tác dụng duy nhất 
của từ trường, phương trình chuyển động của hạt 
được vfết : 
mã= ƒ (224) 


với ƒ được xác định theo Hình 22.3. 


Chọn hệ quy chiếu quán tính là Øxyz, sao cho 
cảm ứng từ 8 hướng đọc theo trục Óz (Hình 22.5). 
Khi đó, nếu gọi thành phần của gia tốc theo phương = 
là a, thì theo (224), vì LONN nghĩa làđ LOz, nên : 


„=0, Suy ra: 0, = const 


Kết quả cho thấy thành phần của vận tốc ở theo 
phương z không thay đổi. Vì lúc đâu Œ=0):u =0 
(vận tốc ban đầu vuông góc với Ö ) nên ta luôn có 
0„ =0, nghĩa là vectơ vận tốc ở luôn nằm trong mặt 
phẳng Oxy : Chuyển động của hạt điện tích là chuyển 
động phẩn g trong mặt phẳng vuông góc với từ trường. 


“Trong mặt phẳng đó, lực Lo-ren-xơ luôn vuông góc 
với vận tốc ở, nghĩa là đóng vai trò lực hướng tâm : 
9 


T= 


? lá| uB 


(225) 


với # là bán kính cong của quỹ đạo. 


Vì độ lớn của vận tốc không đổi nên bán kính 
cong # của quỹ đạo không đổi, nói cách khác gwÿ 
đạo là một đường tròn. 


Kết luận : Quỹ đạo của mội hạt điện tích trong 
một từ trường đều, với điều kiện vận tốc ban đâu 
vuông góc với từ trường, là một đường tròn nằm 
trong mặt phẳng vuông góc với từ trường, có bán 
kính (cho bởi công thức (22.5)) : 


THỦ 
la|5 


(22.6) 


= 

Lực Lo-ren-xơ có nhiều ứng dụng trong khoa 
học và công nghệ : đo lường điện từ, ống phóng điện 
tử trong truyền hình, khối phổ kế, các máy gia tốc... 


mm 


€ >0 


Ÿ 
Hình 22.5 
Chuyển động của hat điện 
tích trong từ trường đều 


Hình 22.6 là quỹ đạo tròn 
của một êlectron trong một mặt 
phẳng vuông góc với từ trường 
đều 8. Xác định chiều của ổ . 


Cu 


Lễ Hình 22.6 


FÉf Từ công thức (226), hãy 
tính chu kì của chuyển động tròn 
đều của hạt. 

Chứng tỏ rằng, chu kì đó không phụ 
thuộc vận tốc hạt (rong khi bán 
kính quy đạo f lệ với vận tốc hạt). 


137 


Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một hạt điện tích qạ chuyển động trong một từ trường ổ có 
phương vuông góc với ÿ và B, có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái, và có độ lớn : 


f= |q|vBsinœ 


Hạt điện tích qạ, khối lượng m bay vào một từ trường đều ổ với vận tốc ban đầu vuông 
góc với từ trường, có quy đạo là một đường tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với 
mv 


" “hp 


từ trường với bán kính : 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


? 
1. Lực Lo-rer-xơ là gì ? Viết công thức của lực 
Lo-ren-xơ. 


2.. Phátbiểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ. 


lư 


3. Phát biểu nào dưới đây là sai ? 
Lực Lo-Ten-xơ 
A. vuông góc với từ trường. 
B. vuông góc với vận tốc. 
C. khóng phụ thuộc vào hướng của từ trường. 
D. phụ thuộc vào dấu của điện tích. 
4. Phát biểu nào sau đây là đúng 2 


Hạt êlectron bay vào trong một từ trường đều 
theo hướng của từ trường ổ thì 


A. hướng chuyển động thay đổi. 
B. độ lớn của vận tốc thay đổi. 
C. động năng thay đổi. 

D. chuyển động không thay đổi. 


138 


5. Mộtion bay theo quỹ đạo tròn bán kính trong 
một mặt phắng vuông góc với các đường sức 
của một từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng 
gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu ? 
AS. B.R C2R - D4R 


6. So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác 
dụng lên một điện tích. 

7. Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn 
bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường 
đều B = 10”?T. Xác định : 

a) Tốc độ của prôtôn. 
b) Chu kì chuyển động của prôtôn. 
Cho m, = 1672.107” kg. 

8*. Trong một từ trường đều có thẳng đứng, 
cho một dong cac Ion bát đầu đi váo tứ trương tứ 
điểm A và đi ra tại C, sao cho AClà : đường 
tròn trong mặt phẳng ngang. Các ion có cùng 
điện tích, cùng vận tốc đầu. Cho biết khoảng 
cách AC giữa điểm đi vào và điểm đi ra đối với 
ion C;H;O” là 22,5 cm, xác định khoảng cách 
AC đối với các ion ©;H;OH" ; C;Hệ ; OH' ; 
CH,OH?;CH; ; CHz. 


Em có biết ? 
KHỐI PHỔ KẾ 


Khối phổ kế là một ứng dụng trực tiếp của hiện tượng nói ở Bài tập 8. Đó là một thiết bị 
có tác dụng tách riêng các hạt tích điện (các ion) có cùng điện tích nhưng khối lượng khác 
nhau. Muốn vậy, ta cho dòng các ion bay vào một từ trường đều theo hướng vuông góc với 
các đường sức. Khi đó các ion cùng điện tích có khối lượng khác nhau sẽ bay theo những nứa 
đường tròn có bán kính khác nhau. 


CÁC MÁY GIA TỐC 

Đế thực hiện các phản ứng hạt nhân, người ta phải tăng tốc cho các chùm hạt điện tích sao 
cho năng lượng của các chùm hạt này đạt tới nhữmg giá trị ngày càng lớn. Muốn đạt mục đích đó, 
người ta sứ dụng các máy gia tốc, trong đó các hạt điện tích được tăng tốc nhờ các lực điện. 


Trong các máy gia tốc thẳng, các hạt điện tích được tăng tốc nhờ lực điện mạnh. Chẳng 
hạn trong máy gia tốc thắng có chiều dài 4 km của phòng thí nghiệm Stan-fot, các hạt 
êlectron được tăng tốc đến năng lượng đạt giá trị 5O GeV(), 


Trong các máy gia tốc tròn, hạt điện tích chuyến động 
theo các quy đạo tròn dưới tác dụng của một từ trường đều 
có hướng vuông góc với vận tốc của hạt (Hình 22.7). Đồng 
thời hạt chuyển động trong một hộp hình tròn gồm hai nửa 
hộp ròng hình chữ 2 nối vào một hiệu điện thế xoay 
chiều. Tất cả đều nằm trong chân không. Khi đó, điện 
trường xoay chiều giữa hai hình D có tác dụng tăng tốc 
cho hạt trong quá trình chuyến động : Vận tốc hạt ngày 
càng tăng lên cùng với bán kính quỹ đạo. Khi động năng 
của hạt tăng lên đến giá trị đủ lớn thì người ta cho chùm. 
hạt bắn vào một tấm “bia” để tạo ra các phản ứng hạt 
nhân. Hiện nay, máy gia tốc (LEP — LHC) lớn nhất thế giới đã được xây dựng tại trung tâm 
nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) vào cuối những năm tám mươi của thế kỉ trước. Trong 
“nhà máy” khổng lỏ này, các hạt điên tích bay theo những quỹ đạo tròn nằm trong một đường 
hằm hình tròn, có chu vi tới 27 km, nằm sâu dưới lòng đất 100 m, giữa hai nước Pháp và Thuy Sĩ. 


Hình 227 
Máy gia tốc tròn 


(1) eV (êleetron vôn), đơn vị đo năng lượng hạt. 
1eV =1,6.10!J; ¡ GeV = 10eV. 


139 


ống kết Ñ ` 
| T IV TỪ TRƯỜNG 


1. Lực từ là lực tương tác giữa hai nam 
châm, giữa một nam châm và một dây 
dẫn có dòng điện, hay giữa hai dây dẫn 
có dòng điện. 


«_ Trong khoảng không gian xung quanh 
một nam châm hay xung quanh một 
dòng điện, tổn tại một từ trường. Biểu 
hiện của từ trường trong một khoảng 
không gian nào đó là sự xuất hiện lực từ 
tác dụng lên một nam châm hay một 
đoạn dây dẫn có dòng điện đặt tại một 
điểm bất kì trong khoảng không gian ấy. 


«_ Hướng của từ trường tại một điểm là 
hướng Nam — Bắc của kim nam châm 
nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó. 

«_ Đường sức từ là những đường vẽ ở trong 
khoảng không gian có từ trường sao cho 
tiếp tuyến tại mỗi điểm có phương trùng với 
phương của từ trường tại điểm đó. 

2. Để đặc trưng cho từ trường tại một 
điểm trong không gian xung quanh một 
dòng điện, người ta định nghĩa một đại 
lượng gọi là cảm ứng từ, kí hiệu #. Đó là 
một vectơ : 

— Có hướng trùng với hướng của từ 
trường tại điểm đó ; 

— Có độ lớn tỉ lệ với cường độ dòng điện 
sinh ra từ trường, phụ thuộc vào hình 
dạng của dây dẫn mang dòng điện và 
cũng phụ thuộc vị trí của điểm đang xét. 


3. Một số biểu thức của độ lớn cảm ứng 


140 


từ 8 do một vài dòng điện có hình dạng 
đặc biệt gây ra : 


Dòng điện chạy 
trong dây dẫn 
thẳng dài 


- NI 


8=2zr.l0 ® 


Dòng điện chạy 
trong khung 


š b tại tâ 
dây dẫn tròn (Eh làm: 


khung tròn) 
B=47.10~ “nĩ 


(trong lòng 
ống dây) 


Dòng điện chạy 
trong ống dây 
dẫn hình trụ 


4. Lực từ tác dụng lên phần tử dòng diện 
]Ï đặt trong từ trường đều : 

— Chiều của lực : xác định theo quy tắc 
bàn tay trái ; 

— Độ lớn của lực : = B//sinơ. 

5. Lực Lo-ren-xơ (lực từ tác dụng lên hạt 
điện tích (gạ, 0) chuyển động) : 

— Chiều của lực : tuân theo quy tắc bàn 
tay trái khi đạ > 0 ; 

— Độ lớn của lực : # = lqglpBsinơ. 


«_ Bán kính quỹ đạo tròn của hạt điện tích 
(đạ,Ö) chuyển động trong mặt phẳng 
vuông góc với từ trường đều Ö : 


CHƯNG: V 
Cảm ứng điện từ 


Máy biến áp 220 kV — 180 MVA 


Trong chương trước, ta đã xét mối quan hệ giữa dòng điện và từ trường do dòng điện sinh ra. Trong 
chương này, ta xét bài toán ngược lại : trong điều kiện nào từ trường gây ra dòng điện ? Cụ thể là 
các vấn đề sau : 

e _ Hiện tượng cảm ứng điện từ 

« _ Định luật Len-xơ (Lentz) về chiều dòng điện cảm ứng 

s_ Suất điện động cảm ứng 

« _ Tự cảm. Suất điện động tự cảm. Năng lượng từ của cuộn dây tự cảm 


141 


Từ THÔNG 
23 CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 


Dòng điên gây ra từ trường. Câu hỏi ngược lại : Trong điều kiện nào từ trường gây ra dòng điện ? 


(Câu hỏi do Fa-ra-đây đặt ra). 


>3 


(Œ@) 


tị 


ì 
X 
= 


Hình 23.1 
Định nghĩa từ thông 


¬ 


L; ?Ÿ 


Hình 23.2 
Từ thông qua S bằng 0 


142 


I- TỪ THÔNG 


1. Định nghĩa 


Giả sử một đường cong phẳng kín (C) là chu vi 
giới hạn một mặt có diện tích Š (giả thiết là phẳng) 
(Hình 23.1). Mặt đó được đặt trong một từ trường 
đêu #'. Trên đường vuông góc với mặt %, ta vẽ vectơ 
7ï có độ dài bằng đơn vị theo một hướng xác định (tuỳ 
ý chọn), được gọi là wecfØ pháp tuyến dương. Ciọi 
ơ là góc tạo bởi và 8, người ta định nghĩa từ thông 
qua mặt ® là đại lượng, kí hiệu ®, cho bởi : 


@®= BScosơ (23.1) 


Công thức định nghĩa trên đây chứng tỏ rằng từ 
thông là một đi lượng đại số. Khi œ nhọn (cosơ > 0) 
thì ® >0 và khi ø tù (cosơ < 0) thì ® < 0. Đặc biệt khi 
œ — 909 (cosœ — 0) thì ®— 0. Nói cách khác, kj các 
đường sức từ song song vớ mặt S thì từ thông qua S 
bằng 0 (Hình 23.2). Trường hợp riêng, khi  = 0 thì : 


®œ=B (232) 


2. Đơn vị đo từ thông 

Trong hệ SI, đơn vị đo từ thông là vêbe (Wb). 
"Trong công thức (23.2) nếu S= I m°,8 =I Tthì: 
©=1W. 


II- HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 
1. Thí nghiệm 


Một mạch kín (C) hai đầu nối vào điện kế Œ (có 
nhiệm vụ xác định chiều và cường độ dòng điện). 
Giả sử (C) đặt trong từ trường của một nam châm 
SN (Hình 23.3). Ta chọn chiều dương trên mạch kín 
(C) tương ứng với chiều của đường sức từ của nam 
châm ŠX theo quy tắc nắm tay phải : Đặt ngón tay cái 
nằm theo chiều của đường sức từ thì chiề 
ngón tay kia khum lại chỉ chiều dương trên mạch (C). 


u của các 


Chuyển động 


\s N 


Hình 23.3 
a) Thí nghiệm 1. Cho nam châm %W dịch chuyển lại TH†RHHEiCB'niUHG' HE 
gần (C). Quan sát thấy kim điện kế Œ lệch đi, chứng 

tỏ rằng trong (C) xuất hiện dòng điện ¿ chạy theo 

chiều ngược với chiều dương đã chọn. Khi nam 

châm ngừng chuyển động thì dòng điện ¿ tất. 


b) Thí nghiệm 2. Cho nam châm %W dịch chuyển ra Hãy giải thích sự biến thiên 
xa (C). Kim điện kế lại chỉ một dòng điện ¿ trong (C) _ fthông qua mạch kín (C) trong 
nhưng theo chiều ngược với chiều ở thí nghiệm I. từng thí nghiệm. 


©) Thí nghiệm 3. Cũng thu được kết quả tương tự nếu Mô tả và giải thích thí 
cho nam châm đứng yên và mạch (C) dịch chuyển lại nghiệm Fara-đây được vẽ trên 
gần hay ra xa nam châm, hoặc cho (C) quay xung Hình 23.4. 

quanh một trục song song với mặt phẳng chứa mạch 

hoặc làm biến dạng (C). 

d) Thí nghiệm 4. Thay nam châm 
SN bằng một nam châm điện. 
Khi thay đổi cường độ dòng điện 
qua nam châm điện, trong (C) 
vẫn xuất hiện dòng điện ï. 


b) 


Hình 23.4 Thi nghiêm Fa-rađây 
143 


144 


2. Kết luận 


a) Tất cả các thí nghiệm trên đây đều có một đặc điểm chung là từ 
thông qua mạch kín (C) biến thiên. Dựa vào công thức định nghĩa 
từ thông (23.1), ta nhận thấy, khi một trong các đại lượng 8, 
hoặc œ thay đổi thì từ thông ® biến thiên. 


b) Kết quả của các thí nghiệm ấy và của nhiều thí nghiệm tương 
tự khác chứng tỏ rằng : 


— Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch 
kín (C) xuất hiện một dòng diện gọi là đònug đện cẩm ứng. Hiện 
tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong (C) gọi là hiện tượng 
cảm ứng điện từ. 

—_ Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại rong khoảng thời gian 
từ thông qua mạch kín biến thiên. 


III- ĐỊNH LUẬT LEN-XƠ VỀ CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG 


1. Ta hãy khảo sát quy luật xác định chiều dòng điện cảm ứng 
xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín ấy 
biến thiên. 

Ta quy ước chiều dương trên (C) phù hợp với chiều của đường 
sức từ của nam châm (hoặc ống dây điện) qua (C) theo quy tắc 
nắm tay phải ở trên. 


Ởthí nghiệm Hình 23.3a, từ thông qua (C) tăng : Dòng điện cảm 
ứng ¿ trong mạch kín (C) có chiều ngược với chiều dương trên (C). 

Ở thí nghiệm Hình 23 3b, từ thông qua (C) giảm : Dòng điện cảm 
ứng ¿ trong mạch kín (C) có chiều trùng với chiều dương trên (C`). 


2. Để dễ dàng so sánh, ta chú ý rằng khi dòng điện cảm ứng xuất 
hiện thì cũng sinh ra từ trường. gọi là ứừ írường cẩm ng. Cần 
phân biệt từ trường cảm ứng với từ trường của nam châm hay 
nam châm điện — được gọi là ứ írường ban đâu. Chiều của từ 
trường cảm ứng và chiều của dòng điện cảm ứng liên quan chặt 
chế với nhau. 


3. Quá trình phân tích các kết quả thí nghiệm mô tả trên 
Hình 23.3 và các thí nghiệm tương tự dẫn tới kết luận sau : Nếu 
xét các đường sức từ đi qua mạch kín, từ trường cảm ứng ngược 
chiêu với từ trường ban đầu khi từ thông qua mạch kín tăng và 
cùng chiêu với từ trường ban đầu khi từ thông qua mạch kín giảm. 


Nói cách khác : 


Đồng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín 
có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng 
chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua 
mạch kín. 

Phát biểu trên đây là nội dung của định luật 
Len-vø, nó cho phếp ta vác định chiêu dòng điện 
cảm ứng xuất hiện trong mạch kín. 


4. Trường hợp từ thông qua (C) biến thiên do 
chuyển động 

Xét thí nghiệm được mô tả trên Hình 23.3a, khi 
nam chãm .šW dịch chuyển lại gần (C), dông diện 
cảm ứng chạy theo chiều âm và mặt của (C) đối 
diện với cực Bắc của nam châm là mặt Bắc, mặt này 
gây ra lực từ đẩy cực Bắc của nam châm. Trong 
trường hợp ở Hình 23.3b, nam châm %X dịch ra xa 
(C), dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương và 
mặt của (C) đối diện với cực Bắc của nam châm là 
mặt Nam, mặt này gây ra lực từ hút cực Bắc của 
nam châm. Trong cả hai trường hợp, lực từ đều 
ngược hướng với chuyển động của nam châm. Vậy 
có thể phát biểu một dạng khác của định luật 
Len-xơ : 


Khi từ thông qua (C) biến thiên do kết quả của 
một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có 
tác dụng chống lại chuyển động nói trên. 


IV - DÒNG ĐIỆN FU-CÔ (FOUCAULT) 


Thực nghiệm chứng tỏ rằng dòng điện cảm ứng 
cũng xuất hiện trong các khối kim loại khi những 
khối này chuyển động trong một từ trường hoặc 
được đặt trong một từ trường biến thiên theo thời 
gian. Những dòng điện cảm ứng đó được gọi là 
dòn g điện Fu-cô. 


IEficho nam châm SN rơi thẳng 
đứng chui qua mạch kín (C) cố 
định (Hình 23.5). Hãy xác định 
iều dòng điện cảm ứng xuất 
hiện trong (C). 


l4 
8 


k4 


(Œ) 


——— 


Hình 23.5 


145 


T@ 


Hình 23.6 


miø * 


Hình 23.7 


14ó 


1. Thí nghiệm 1 

Một bánh xe kim loại (đồng hoặc nhôm) có dạng 
một đĩa tròn quay xung quanh trục Ø của nó trước 
một nam châm điện (Hình 23.6). Khi chưa cho 
dòng điện chạy vào nam châm, bánh xe quay bình 
thường. Khi cho dòng điện chạy vào nam châm, 
bánh xe quay chậm và bị hãm dừng lại. 


2. Thí nghiệm 2 


Một khối kim loại (đồng hoặc nhôm) hình lập 
phương được đặt giữa hai cực của một nam châm 
điện (Hình 23.7). Khối ấy được treo bằng một sợi 
dây có một đầu cố định ; trước khi đưa khối kim 
loại vào trong nam châm điện, sợi dây treo được 
xoắn nhiều vòng. Nếu chưa có dòng điện đi vào 
nam châm điện, khi thả ra, khối kim loại quay 
nhanh xung quanh mình nó. 


Nếu có dòng điện đi vào nam châm điện, khi thả 
ra, khối kim loại quay chậm và bị hãm dừng lại. 


3. Giải thích 

Ở các thí nghiệm trên đây, khi bánh xe và khối 
kim loại (đồng hoặc nhôm) chuyển động trong từ 
trường thì trong thể tích của chúng xuất hiện dòng 
điện cảm ứng — những dòng điện Fu-cô. Theo định 
luật Len-xơ, những dòng điện cảm ứng này luôn có 
tác dụng chống lại sự chuyển dời, vì vậy khi chuyển 
động trong từ trường, trên bánh xe và trên khối kim 
loại xuất hiện những lực từ có tác dụng cẩn trở 
chuyển động của chúng, những lực ấy gọi là /c 
hãm điện từ. 


4. Tính chất và công dụng của dòng điện Fu-cô 


a) Do tác dụng của dòng Fu-cô, mọi khối kim loại 
chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của 
những lực hãm điện từ. Tính chất này được ứng 
dụng trong các bộ phanh điện từ của những ô tô 
hạng nặng. 


b) Dòng điện Fu-cô cũng gây ra hiệu ứng toả nhiệt 
Jun — Len-xơ : Khối kim loại chuyển động trong từ 
trường hoặc đặt trong từ trường biến thiên sẽ nóng 
lên. Tính chất này được ứng dụng trong các lò cảm 
ứng để nung nóng kim loại. Trong nhiều trường hợp, 
sự xuất hiện dòng Fu-cô gây nên những tổn hao năng 
lượng vô ích. Để giảm tác dụng của dòng Fu-cô, 
người ta có thể tăng điện trở của khối kim loại. 
Chẳng hạn, trong thí nghiệm l (Hình 23.6), người ta 
khoét những lỗ trên bánh xe ; trong thí nghiệm 2 
(Hình 23.7), khối kim loại nguyên vẹn được thay 
bằng một khối gồm nhiều lá kim loại xếp liền nhau, 
cách điện đối với nhau. Bằng những cách đó, người ta 
thấy tác dụng của dòng Fu-cô giảm rõ rệt. 

Dòng Fu-cô cũng được ứng dụng trong một số lò 
†ôi kim loại. 


Từ thông qua một diện tích S đặt trong một từ trường đều : 
®=BScosơ 
Khi từ thông qua một mạch kín (C) biến thiên thì trong (C) xuất hiện dòng điện cảm ứng. 


Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến 
thiên của từ thông ban đầu qua (C). Nói riêng, khi từ thông qua (C) biến thiên do một 
chuyển động nào đó gây ra thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động đó. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


thà đều ổ. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông 
` : qua mạch biến thiên ? 
1. Phát biếu các định nghĩa : 
- Dòng điện cảm ứng ; A. (C) chuyển đông tịnh tiến. 
t6 . BÀ B. (C) chuyển động quay xung quanh một trục 
- Hiện tượng cảm ứng điện từ : : ụ li 
ki É-2 8 các linh cố định vuông góc với mặt phẳng chứa mạch. 
- Từ trường cảm ứng. 


€. (C) chuyển động trong một mặt phẩn 
2. Dòng điện Fu-cô là gì ? VÌ TRỢ ĐH CHỮ: TP LÚC PM 


vuông góc với B. 

D. (G) quay xung quanh trục cố định nằm 
trong mặt phẳng chứa mạch và trục này 
3.. Mạch kín (C) không biến dạng trong từ trường không song song với đường sức từ. 


147 


4.. Mạch kín tròn (Œ) nằm trong cùng mặt phẳng (Œ) 


P với dòng điện thẳng 7 (Hình 23.8). Hỏi Tịnh 
trường hợp nào dưới đây, từ thông qua (Œ) VU - c5 
biến thiên ? 

a) 


A. (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P lại gần 


œ 


1 hoặc ra xa 1. (Œ) 
B. (C) dịch chuyển trong mặt phẳng P với vận Hà 
tốc song song với dòng 7. : EEmN-s_-. ca SS-2/ 
C. (Cj cố định, dây dẫn — ! (@ b) 
thẳng mang dòng 7 SẺ 
chuyển động tịnh tiến =. 
dọc theo chính nó. ⁄ (Œ) 
D. (Œ) quay xung quanh Ị "mR-s-- — 
dòng điện thẳng 7 ` Hình 23.8 

Lò) đụny 


5. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong 


các thí nghiệm dưới đây : @) 

a) Nam châm chuyển động tịnh tiến (Hình 23.9a). = 
b) Mạch (C) chuyển động tịnh tiến (Hình 23.9b). 

c) Mạch (Œ) quay (Hình 23.9c). 

d) Nam châm quay liên tục (Hình 23.9). đ) Hình 23.9 


148 


24 SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG 


Trong các bài trên, ta đã khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ chủ yếu vẻ mặt định tính. Vẻ mặt 
định lượng; cường độ dög điện cấm ứng đuọc xác định như thế não 7 


I - SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MẠCH KÍN 
1. Định nghĩa 


Sự xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mật mạch 
kín (C) chứng tỏ tồn tại một nguồn điện trong mạch 
đó. Suất điện động của nguồn này được gọi là sưấf 
điện động cảm ứng. Vậy có thể định nghĩa : 


Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh 
ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín. 


2. Định luật Fa-ra-đây 


Giả sử tại mạch kín (C) đặt trong một từ trường 
(Hình 24.2), từ thông qua mạch biến thiên một 
lượng A® trong một khoảng thời gian A¿. Giả sử sự 
biến thiên từ thông này được thực hiện qua một dịch 
chuyển nào đó của mạch. Trong dịch chuyển này, 
lực từ tác dụng lên mạch (C) đã sinh một công ÀA. 
Người ta đã chứng minh được rằng : 

AA =/Aœ 


với ¡ là cường độ dòng điện cảm ứng. Theo định luật 
Len-xơ, lực từ tác dụng lên mạch (C) luôn cẩn trở 
chuyển động tạo ra biến thiên từ thông. Do đó, AA là 
một công cản. Vậy, để thực hiện sự dịch chuyển của 
(C) (nhằm tạo ra sự biến thiên của ®) phải có ngoại lực 
tác dụng lên (C) và trong chuyển dời nói trên, ngoại lực 
này đã sinh công thắng công cản của lực từ : 


ÀAA'=—AA=—/Á® (24.1) 


a) Nhắc lại định nghĩa suất 
điện động của một nguồn điện. 
b) Trong các sơ đề mạch điện, 
nguồn điện lí tưởng một chiều được 
kí hiệu như Hình 24.1a. Ngoài ra, 
nguồn điện còn được kí hiệu như 
Hình 24.1b, trong đó, điểm ngọn 
của mũi tên chỉ vào cực dương của 
nguồn ; chiều mũi tên được gọi là 
chiều của suất điện động. Tính u„s 
theo sơ đồ Hình 24.1e. 

©) Tính u_p theo sơ đồ Hình 24.1d. 


d) Tính uạa theo sơ đồ Hình 24.1e 
với một nguồn có r # 0. 


e) Nhắc lại biểu thức của điện 
năng do một nguồn điện sản ra 
trong một khoảng thời gian Aí. 


#i 
gìr=0 Bộ 


Hình 24.1 
149 


D 


Hình 24.2 
Suất điện động cảm ứng 
trong mạch kín 


Nghiệm lại rằng, trong công 
thức (24.4), hai vế đều có cùng 
đơn vị. 


150 


Công AA' có độ lớn bằng phần năng lượng do bên 
ngoài cung cấp cho mạch (C) và được chuyển hoá 
thành điện năng của suất điện động cảm ứng ø„ (tương 
tự như điện năng do một nguồn điện sản ra) trong 
khoảng thời gian A/. Theo công thức (8.5), ta có : 


AA' =sjAt (242) 


So sánh hai công thức của AA' là (24.1) và (24.2), 
†a suy ra công thức của suất điện động cảm ứng : 


Aœ 
LÓy = A (243) 


Nếu chỉ xét độ lớn của e„ (không kể dâu) thì : 
| |= |IAÐ 
€l TA¿ (244) 


"Thương số Pu biểu thị độ biến thiên từ thông 

£ 
qua mạch (C) trong một đơn vị thời gian, thương số 
này được gọi là tốc độ biến thiên từ thông qua mạch. 


Vậy công thức (24.4) được phát biểu như sau : 


Đồ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện 
trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông 
qua mạch kín đó. 

Phát biểu này được gọi là định luật cơ bản của 
hiện trợng cảm ứng điện từ — định luật Fa-ra-đây. 


II- QUAN HỆ GIỮA SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG 
VÀ ĐỊNH LUẬT LEN-XƠ 


Sự xuất hiện dấu trừ (—) trong công thức (24.3) là 
để phù hợp với định luật Len-xơ. 


"Trước hết mạch kín (C) phải được định hướng. 
Dựa vào chiều đã chọn trên (C), ta chọn chiều pháp 
tuyến dương để tính từ thông ® qua mạch kín (C) 
(® là một đại lượng đại số). 


Nếu Œ® tăng thì e_ < 0 : Chiều của suất điện động 
cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược với 
chiều của mạch. 


Nếu ® giảm thì e„ >0 : Chiều của suất điện động 
cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) là chiều 
của mạch. 


III- CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG HIỆN 
TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 


Trong hiện tượng cảm ứng điện từ trên đây, để 
†ạo ra sự biến thiên từ thông qua mạch (C), phải có 
ngoại lực tác dụng vào (C) và ngoại lực này đã sinh 
một công cơ học. Công cơ học này làm xuất hiện 
suất điện động cảm ứng trong mạch, nghĩa là đã tạo 
ra điện năng. Vậy bản chất của hiện tượng cảm ứng 
điện từ đã nêu ở trên là quá trình chuyển hoá cơ 
năng thành điện năng. 


Fa-ra-đây là người đầu tiên khám phá ra hiện 
tượng cảm ứng điện từ và định luật cơ bản về hiện 
tượng này. Đóng góp của Fa-ra-đây đã mở ra một 
triển vọng to lớn trong thế kỉ XIX về một phương thức 
sản xuất điện năng mới, làm nền tảng cho công cuộc 
điện khí hoá — cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 
lần thứ hai trong lịch sử tiến hoá của nhân loại. 


Xác định chiểu của suất 
điện động cảm ứng xuất hiện 
trong mạch kín (Œ) trên Hình 
24.3 khi nam châm : 


a) đi xuống. b) đi lên. 


Hình 24.3 


Khi từ thông qua một mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín đó xuất hiện suất điện 


động cảm ứng và do đó tạo ra dòng điện cảm ứng. 


Suất điện động cảm ứng có giá trị cho bởi : 
... 
t” ý 


151 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


bì) 


Phát biểu các định nghĩa : 

— Suất điện động cảm ứng ; 

— Tốc độ biến thiên từ thông. 

Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm 
ứng điện từ. 


lư 


bạn 


Phát biểu nào dưới đây là đúng ? 

Khi một mạch kín phẳng quay xung quanh 
một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch 
trong một từ trường, thì suất điện động cảm 
ứng đổi chiều một lần trong 


A. 1 vòng quay. B. 2 vòng quay. 


C. 3 Vòng quay. D. H Vòng quay. 


Ni mạch kín hình vuông, In) 10 em đặt 
Vuông góc với một từ trường đều 
thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ 
của cảm ứng từ, biết cường độ dòng điện cảm 
ứng í =2 A và điện trở của mạch r = 5 £. 


152 


5. Mộtkhung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10 cm, 


đặt cố định trong mót từ trường đều có 
vedơ cảm ứng từ ổ vuông góc với mặt khung. 
Trong khoảng thời gian Af = 0,05 s, cho 
độ lớn của tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác 
định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất 
hiện trong khung. 


. Một mạch kín tròn (C) bán kính RE, đặt trong 


từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ ñ 
lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng 
chứa (C) (Hình 24.4). Cho (C) quay đều 
xung quanh trục A cố định đi qua tâm của 
(0) và nằm trong mặt phẳng chứa (C) ; tốc 
độ quay là œ không đổi. 

Xác định suất điện động cảm ứng cực đại 
xuất hiện trong (C). # 


@ 
Hình 244 


25 Tự cẢm 


Trong bài này, chúng ta xét một loại hiện tượng cảm ứng điện từ đặc biệt là hiện tượng tự cảm : 
đó là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong mạch có dòng điện biến thiên theo thời gian. Trước 
hết, hãy xét từ thông của một mạch kín đã có sẵn dòng điện. 


I- TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN 


Giả sử có một mạch kín (C), trong đó có dòng điện cường độ ï. 
Dòng điện / gây ra một từ trường, từ trường này gây ra một từ 
thông ® qua (C) được gọi là ữ thông riêng của mạch. Người ta 
đã chứng minh được rằng, từ thông này tỉ lệ với cảm ứng từ do ¿ 
gây ra, nghĩa là tỉ lệ với ¿. Tà có thể viết : 


®œ=Li (25.1) 


L là một hệ số, chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của 
mạch kín (C) gọi là độ cảm của (C). Trong công thức (25.1), 
ï tính ra ampe (A), ® tính ra vêbe (Wb), khi đó độ tự cảm ⁄ tính 
ra henry (H). 
Ví dụ : Một ống dây điện chiều dài 7, tiết diện %, gồm tất cả 
vòng dây, trong có dòng điện cường độ ¡ chạy qua gây ra từ 
trường đều trong lòng ống dây đó. Cảm ứng từ 8 trong lòng ống 
dây cho bởi : 
N_ 
B=47l gnT 


Dễ dàng tính được từ thông riêng của ống dây đó và suy ra 
độ tự cảm (viết trong hệ đơn vị SĨ) : 


TM 


L=4z.10 (252) Hãy thiết lập 


công thức (25.2). 


153 


Chú ý : Trong các sơ đồ mạch điện, 
cuộn cẩm được kí hiệu như trên 
Hình 25.1. 


L5 


——”WWWG—— 


Hình 25.1 


Hình 252 


154 


Công thức này áp dụng đối với một ống dây điện 
hình trụ có chiều dài 7 khá lớn so với đường kính tiết 
diện %. Ống dây có độ tự cảm L đáng kể, được gọi 
là ống dây tự cảm hay cuộn cẩm. 

Chú thích : Để có được ống dây với độ tự cảm L 

lớn, trước hết ống dây phải cuốn nhiều vòng (M 

lớn), sau đó ống dây phải có một lõi sắt. Độ tự cảm 

của ống dây có lõi sắt được tính theo công thức 
2 


Nˆ : : 
L=47.10”7 _Ỷ trong đó ¿ là một hệ số (giá trị cỡ 


103) gọi là độ ữ thẩm, đặc trưng cho từ tính của lối sắt. 


II- HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 
1. Định nghĩa 


Trong mạch kín (C) có dòng điện cường độ ¿ : 
Nếu do một nguyên nhân nào đó cường độ 7 biến 
thiên thì từ thông riêng của (C) biến thiên ; khi đó 
trong (C) xảy ra hiện tượng cảm ứng điện từ ; hiện 
tượng này gọi là hiện fượng tự cảm. 

Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện 
từ xảy ra trong một mrạch có dòng điện mà sự biến 
thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến 
thiên của cường độ dòng điện trong mạch. 

“Trong các mạch điện một chiều, hiện tượng tự cảm 
thường xảy ra khi đóng mạch (dòng, n tăng lên đột 
ngột) và khi ngất mạch (dòng điện giảm xuống 0). 


Trong các mạch điện xoay chiều, luôn luôn xảy 
ra hiện tượng tự cảm, vì cường độ dòng điện xoay 
chiều biến thiền liền tục theo thời gian. 

2. Một số ví dụ về hiện tượng tự cảm 
a) Ví dụ I 
Thí nghiệm 

“Trong mạch điện vẽ trên Hình 25 2, hai đèn l và 2 
giống nhau ; điện trở # và ống dây tự cảm L có cùng 
giá trị điện trở. Khi đóng khoá K, đèn I sáng lên ngay 
còn đèn 2 sáng lên từ từ. 


Giải thích 

Khi đóng khoá K, dòng điện qua ống dây và 
đèn 2 tăng lên đột ngột, khi đó trong ống dây xảy 
ra hiện tượng cảm ứng điện từ — hiện tượng tự cảm. 
Suất điện động cảm ứng xuất hiện có tác dụng cản 
†rở nguyên nhân sinh ra nó, nghĩa là cản trở sự tăng 
của dòng điện qua L. Do đó dòng điện qua L và qua 
đèn 2 tăng lên từ từ, không tăng nhanh như dòng 
điện qua đèn l. 
b) Ví dụ 2 
Thí nghiệm 

"Trong mạch điện vẽ trên Hình 25.3, điều chỉnh 
biến trở # để độ sáng của đèn yếu, vừa đủ để tròng 
rõ được sợi dây tóc. Nếu đột ngột ngắt khoá K, ta 
thấy đèn sáng bừng lên trước khi tắt. 
Giải thích 

Ban đầu có dòng điện ¡¡ chạy qua ống dây (theo 
chiều mũi tên). Khi ngắt K, dòng điện, giảm đột 
ngột xuống 0. Trong ống dây xảy ra hiện tượng tự 
cảm : Hiện tượng này có tác dụng chống lại sự giảm 
của j_ ; trong ống dây xưất hiện dòng điện cảm ứng 
cùng chiêu với ñ ban đâu, dòng điện cảm ứng này 
chạy qua đèn sỹ vì ngắt K đột ngột nên cường độ 
dòng cảm ứng khá lớn, làm cho đèn sáng bừng lên 
trước khi tắt. 


III- SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỰ CẢM 


1. Khi có hiện tượng tự cảm xảy ra trong một mạch 
điện thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong 
mạch được gọi là sưấf điện động tự cảm. Giá trị của 
nó được tính theo công thức tổng quát (24.3) : 


trong đó Œ là từ thông riêng được cho bởi ; ® = L7. 
Vì L không đổi, nên A® = LA7. 


Hình 25.3 


Trong mạch điện vẽ trên 
Hình 25.4, khoá K đang đóng ở vị 
trí a. Nếu chuyển K sang vị trí b thì 
điện trở 3 nóng lên. Hãy giải thích. 


Hình 254 


155 


Vậy, suất điện động tự cảm có công thức : 


Ai 
đạ = —L—— 2 
te Ni (25.3) 
Suát điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên 
của cường độ dòng điện trong mạch. 
Dấu trừ trong (25.3) phù hợp với định luật Len-xơ. 
2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm 


Trong thí nghiệm mô tả ở Hình 25.3, khi ngắt K, đèn sáng 
bừng lên trước khi tắt. Điều này chứng tỏ đã có một năng lượng 
giải phóng trong đèn. Năng lượng này chính là năng lượng đã 
được tích luỹ trong ổng dây tự cảm khi có dòng điện chạy qua. 
Người ta chứng minh được rằng, khi có dòng điện cường độ 7 
chạy qua ống dây tự cảm thì ống dây tích luỹ được một năng 
lượng cho bởi : 


1 
W=—L (254) 
2 
Chứng tỏ 
ằng, hai vế củ Š À b. .Ă 
(254) sề dữ đa, Người ta cũng chứng mình được rằng, nguồn gốc của năng 
vị là jun (J). lượng này chính là năng lượng của từ trường tồn tại trong ống dây 


khi có dòng điện chạy qua. 


IV-ỨNG DỤNG 

Hiện tượng tự cảm có nhiều ứng dụng trong các mạch điện 
xoay chiều. Cuộn cảm là một phần tử quan trọng trong các mạch 
điện xoay chiều có mạch dao động và các máy biến ấp... 


Khi trong mạch điện có cường độ dòng điện biến thiên thì trong mạch xuất hiện suất 
điện động tự cảm : Ái 

_. lrT] 
Khi cuộn cảm có dòng điện cường độ ¡ chạy qua thì trong cuộn cảm tích luy năng lượng 
dưới dạng năng lượng từ trường : 


156 


mà 


3. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


-_ Trong những trường hợp nào có hiện tượng 


tự cảm ? 


. Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự 


cảm của một mạch kín. 
Ðộ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc 
vào những đại lượng nào ? 


vy 


4 


Chọn câu đúng. 

Một ống dây có độ tự cảm L : ống dây thứ hai 
có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi 
vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ 
nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau 
thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là 


A.L. B.2L. e. z D.4L. 


.. Phát biểu nào dưới đây là sai ? 


Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi 
A. dòng điện tăng nhanh. 
B. dòng điện giảm nhanh. 


€. dòng điện có giá trị lớn. 
D. dòng điện biến thiên nhanh. 


. Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có 


chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi 
vòng dây có đường kính 20 em. 


. Suất điện động tự cảm 0,75 V xuất hiện 


trong một cuộn cảm có L = 25 mH ; tại đó 
cường độ dòng điện giảm từ giá trị ¡, xuống 
0 trong 0,01 s. Tính ¡.. 


.. Trong mạch điện Hinh 25.5, cuộn cảm L cỏ 


điện trở bằng 0. Dòng điện qua L bằng 
1,2 A ; độ tự cảm L = 0,2 H. Chuyển K sang 
vị trí b, tính nhiệt lượng toả ra trong R. 


Hình 25.5 


157 


ống kết 


Tí =“. : 
chương V_ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 


T1. Từ thông qua một mặt S (có chu vi là 
(C)) đặt trong một từ trường đều Ö (từ 
thông qua mạch kín (€)) : 


®=BScosơ 


2. Hiện tượng cảm ứng điện từ : Khi từ 
thông qua mạch kín (C) biến thiên thì 
trong mạch kín (C) xuất hiện dòng điện 
cảm ứng. Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ 
tôn tại trong khoảng thời gian từ thông 
qua mạch kín (C) biến thiên. 


3. Định luật Len-xơ : Dòng điện cảm ứng 
xuất hiện trong mạch có chiều sao cho 
từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại 
sự biến thiên của từ thông ban đầu qua 
mạch kín. 


Khi từ thông qua mạch kín biến thiên do 
kết quả của một chuyển động nào đó thì 
từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại 
chuyển động nói trên. 


158 


4, Định luật Fa-ra-đây : Độ lớn của suất 
điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch 
kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông 
qua mạch kín đó : 


Aœ 


L7 


5. Hiện tượng tự cảm : là hiện tượng cảm 
ứng điện từ xảy ra trong một mạch điện 
có cường độ dòng điện biến thiên. 

Khi trong mạch điện có cường độ dòng 
điện biến thiên thì trong mạch xuất hiện 
suất điện động tự cảm : 


PHẦN HAI 
QUANG HÌNH HỌC 


Một hiện tượng quang học : Cầu Mỹ Thuận soi bóng trên sông Tiền 


Ánh sáng là đối tương nghiên cứu của Quang học. 


Quang hình học là phần Quang học nghiên cứu sự truyền ánh sáng qua các môi trường trong suốt, 
và nghiên cứu sự tạo ảnh bằng phương pháp hình học. 

Nhờ các nghiên cứu về Quang hình học, người ta đã chế tạo ra nhiều dụng cụ quang cần thiết 
cho khoa học và đời sống. 


159 


QUANG HÌNH HỌC 


© Khúc xạ ánh sáng 


Mắt. Các dụng cụ quang 


160 


CHƯƠNG VI 
Khúc xạ ánh sáng 


Các chùm tia sáng trong một lễ hội đêm Ảnh một cái thước nhúng trong nước 


Ba định luật cơ bản của Quang hình học là : 

- Định luật truyền thẳng ánh sáng ; 

- Định luật phản xạ ánh sáng ; 

- Định luật khúc xạ ánh sáng. 
Ở THC§, ta đã khảo sát sơ bộ về các định luật 
này cùng với một số ứng dụng của gương phẳng, 
gương cầu, thấu kính, mắt,... 
Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng quan trọng có 
nhiều ứng dụng. 
Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu đầy 
đủ hơn về sự khúc xạ, đồng thời tìm hiểu thêm 
một hiện tượng có liên quan : hiện tượng phản 
xạ toàn phần. Cáp quang dùng trong Y học. 


1ó] 


26 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 


Ớ lớp 9,ta đã bước đầu tìm hiếu hiện tượng khúc xạ ánh sáng vẻ mặt định tính. 
Trong bài học sau đây, chúng ta sẽ khảo sát đây đú hơn hiện tượng này về mặt định lượng. 


Hình 26.1 

Do hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 
ta thấy thỉa trong cốc như bị gãy ở 
mặt nước. 


Hình 26.2 


162 


1x - 


Xnen (Willebrord Snell) giáo sư toán và vật lí 
tại Đại học Lây-đen (Leyden), người đã khám 
phá ra định luật khúc xạ ánh sáng đồng thời 
với Đề-các (Descartes). 


I- SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 


1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng 

Khúc xạ ánh sáng là hiện trọng lệch phương 
(gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt 
phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau. 
2. Định luật khúc xạ ánh sáng 

Ở Hình 26.2, ta gọi : 

« ®J: tỉa tới; 7: điểm tới ; 
e 1N: pháp tuyến với mặt phân cách tại 7 ; 
ø 1Ñ: tia khúc xạ; 


e ¡: góc tới ;r:; góc khúc xạ. 


Khi thay đổi góc tới /, thực nghiệm cho kết quả 
sau đây, được gọi là định luật khúc xạ ánh sáng : 
~ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi 
tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến 
so với tia tới. 
— Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số 
giữa sin góc tới (sinì) và sin góc khúc xạ (sinr) 
luôn không đổi : 


= hằng số (26.1) 


II- CHIẾT SUẤT CỦA MÔI TRƯỜNG 


1. Chiết suất tỉ đối 
SIF 


Tỉ số không đổi trong hiện tượng khúc xạ 


SH. 
được gọi là chiết suáf tỉ đối n„, của môi trường (2), 
(chứa tia khúc xạ) đối với môi trường (1) (chứa tỉa tới) : 


——=Hạt (26.2) 


— Nếu n„, > I thì r < 7: Tia khúc xạ bị lệch lại gần 
pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường (2) chiết quang 
hơn môi trường (l). 
— Nếu ñ„¡ < l thì r >7: Tia khúc xạ bị lệch xa pháp 
tuyến hơn. Môi trường (2) chiết quang kém môi 
trường (l). 
2. Chiết suất tuyệt đối 

Chiết suất tuyệt đối (thường gọi tắt là chiết 
suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của 
môi trường đó đối với chán không. 

Như vậy, chiết suất của chân không là 1. 


Chiết suất của không khí là 1,000293 (rất gần 
với chiết suất của chân không) nên thường được 
tính tròn là 1, nếu không cần độ chính xác cao. 


Hình 26.3 
Dụng cụ đo các góc ¡ và r để nghiệm 
lại định luật khúc xạ ánh sáng. 


Bảng 28.1 
Kết quả đo góc tới ¡ và góc khúc xạ r 
tương ứng trong thí nghiệm ở Hình 26.3. 


Ở 20" 40” 6° 80P 100°7 
Hình 26.4 

Đồ thị biểu diễn sư phụ thuộc của 
góc r vào góc ¡ theo Bảng 26.1 


O q2 04 06 08 15n/ 


Hình 26.5 
Đồ thị biểu diễn sư phụ thuộc của 
sinr vào sini theo Bảng 26_1 


Viết công thức của định luật 
khúc xạ với các góc nhỏ (< 10”). 


Áp dụng định luật khúc xạ 
cho trường hợp ¡ = 0°- Kết luận. 


Hãy áp dụng công thức của 
định luật khúc xạ cho sự khúc xạ 
liên tiếp vào nhiều môi trường có 
chiết suất lần lượt là mị, n;.... n„. 
và có các mặt phân cách song 
song với nhau. Nhận xét. 


1ó4 


Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất 
tuyệt đối lớn hơn I. 


Có thể thiết lập được hệ thức : 


1⁄2 
LjI = B (26.3) 


trong đó : 
n; là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường (2) ; 


n, là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường (1). 


Vậy công thức của định luật khúc xạ có thể viết 
theo dạng đối xứng : H í 


Sim = n;sinr (264) 


III - TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN 
ÁNH SÁNG 


Thí nghiệm cho thấy : Ở Hình 26.2, nếu đảo 
chiều, cho ánh sáng truyền từ nước ra không khí 
theo tia ®/ thì nó khúc xạ vào không khí theo tia 7S. 
Như vậy, ánh sáng truyền đï theo đường nào thì 
cũng truyền ngược lại theo đường đó. 

Đây là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng. 

"Từ tính thuận nghịch, ta suy ra : 


1 


Pịạ =p (26.5) 


Tính thuận nghịch này cũng biểu hiện ở sự 
truyền thẳng và sự phản xạ. 


Bài tập ví dụ 

Ta sáng truyền từ một chất trong suốt có chiết suất ø tới 
mặt phân cách với mỏi trường không khí. Góc khúc xạ trong 
không khí là 60°. Tia phản xạ ở mặt phân cách có phương 
vuông góc với tia khúc xạ (Hình 26.6). Tính chiết suất 0. 
Giải 

Theo để bài : ¡' + r = 909 

Ta suy ra :7 + =90% 

Ấp dụng định luật khúc xạ : „sim = sinr 

sinr 

Từ đó :¡ =—— 
sini 
Vì sin/ = cosr, nên : „ = tan 
n = tan60) = 


v3 > 1.73. 


Bảng 26.2. Chiết suất của một số môi trường() 


chángroj  0wisã. [cherngvojdiaaäl 


2419 Muối ăn (NaCl) 

1464 : 1532 | Hổ phách 

1/603 + 1,865 PolBtiren 
Xaphia 


Thay số, ta được : 


Kim cương 
Thuỷ tinh crao 
Thuỷ tính flin 


1000293  |Khieebore | cacbonic. 


Hình 26.6 


Ghỉ chú : Nguyên nhân của hiện 
tượng khúc xạ là sự thay đổi tốc độ 
truyền ánh sáng. Người ta thiết lập 
được hệ thức vẻ chiết suất tuyệt đối 
1 của một môi trường như sau : 


trong đó : 
c Rtếc đô ánh sáng trong chân khỏng ; 


ø là tốc độ ánh sáng trong môi trường. 


Định luật khúc xạ ánh sáng : 


— Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới. 


— Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc 


xạ (sinr) luôn không đổi : 
sini è & 
— =hằng số 
sinr 


(1) Xác định với ánh sáng vàng do natri phát ra (xem bài Lăng kính). 


1ó5 


Chiết suất: 

— Chiết suất tỉ đối : nạ = —— 
sinr 

— Chiết suất tuyệt đối : 


+ Chiết suất tỉ đối đối với chân không 


š " 
+ Ta có : nrị =— 
" 


Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng viết dưới dạng đối xứng : n;sini = n„sinr. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ? 
Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng. 

2. Chiết suấtỉ đối n„; của môi trường (2) đối với 
môi trường (1) là gì ? 

3.. Chiết suất (tuyệt đối) n của một môi trường là gì ? 
Viết hệ thức liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và 
chiết suất tuyệt đối. 

4. Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền 
ánh sáng ? 

Chứng tỏ : mạ = mở 


Nước có chiết suất là -- Chết suất của không 
khí đối với nước là bao nhiêu ? 


vy 


5.. Mộttia sáng truyền đến mặt thoáng của nước. 
Tia này cho một tia phản xạ ở mặt thoáng và 
một tia khúc xa. 

Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền 
trong Hình 26.7. Tia nào dưới đây là tia tới ? 


lóó 


. Tia sáng 


A. Tia Sự. 
B. Tia S„I. 
€. Tia S;/. 
D. $¿/; 
Sạl ; SạI 
đều có thể 
là tia tới. 


Hình 26.7 
truyền từ nước và khúc xạ ra khòng khí. Tia 
khúc xạ và tia phản xạ ở mặt Tự 
vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là 3 
Góc tới của tia sáng là bao nhiêu (tính tròn số) ? 
A. 379. B. 420. A585: 

D. Một giá trị khác A, B, C. 


.. Có ba môi trường trong suốt @, @, @. Với 


cùng góc tới ¡, một tia sáng khúc xạ như Hình 
26.8 khi truyền từ @ vào @ và từ @ vào @. 


Hình 26.8 


Vẫn vớ góc tới í, khi tia sáng truyền từ @ vào 9. Một ia sáng được chiếu đến điểm giữa của 
mm. S20 40/7159. - Ấy mặt trên mót khối lập phương trong suốt, chiết 
2 ạt ộ ậ 
A1666 NI 341B.b80THEU (HH0 Số) ÿ suất n = 150 (Hình 2.9). Tìm góc tới ¡lớn 
A.22. B.319. nhất để tia khúc xạ vào trong khối còn gặp 
C.38°5  DKhôngtnhđược,vithiếuyếut.  Tếtđấy của khối. 
8. Một cái thước được cám thẳng đứng vào binh 
nước có đáy phẳng, ngang. Phần thước nhỏ 
khỏi mặt nước là 4 cm. Chếch ở trên có một 
ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài 
4 cm và ở đáy dài 8 cm. 
Tính chiều sâu của nước trong bình. Chiết 


tu is 4: Hình 26.9 
suất của nước là 3- 


Em có biết ? 


SỰ TẠO ẢNH QUA LƯỠNG CHẤT PHẲNG 

Trong đời sống, ta thường gặp trường hợp nhìn ảnh của một 
vật do khúc xạ ánh sáng mà có, chẳng hạn như nhìn một con cá 
bơi lội trong hỏ nước, nhìn hòn sỏi ở đáy suối,... (Hình 26.10). 

Khi đó, ánh sáng đã khúc xạ qua mặt phẳng phân cách hai 
môi trường trong suốt. Hệ hai môi trường này tạo thành một lướng 
chất phẳng. 

Ảnh của vật được tạo bởi một chùm tia sáng rất hẹp đi vào. 
mắt. Nếu quan sát theo phương vuông góc với mặt phẳng phân 
cách, ta có thể thiết lập được công thức xác định vị trí ảnh (công 
thức của lưỡng chất phẳng). 


Hình 26.10 


Thật vậy, theo Hình 26.11, ta có : : xẻ ằ. 
HI = HSjtanr~ HS›sinr ln ba tự ÉP HỘP ĐC 
2 Cà trúng con cá ? 


= HSttani= HSisini 


HS, sini 
Do đó:—.2x*—— 
tong HS, sinr 
Đở S R 06.6) 
Vậy : — 26. 


nạ m 


Nếu nhìn từ không khí vào nước thì 


n,=1;m, =5: Do đó HS, = THS,, 


Hình 26.11 


Ảnh được “nâng” lên gần mặt nước so với vật. 


1ó7 


27 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 


Ngày nay, mọi người đều nghe nói đến cáp quang dùng trong Công nghệ thóng tin, trong Y học,... 
Hiện tượng cơ bán được áp dụng trong cáp quang là phản xạ toàn phản. 


Phản xạ toàn phần là gì ? 


Chùm ba laze 


Tia phản xạ 


Hình 27.1 


Tại sao ở mặt cong của bán 
trụ, chùm tia tới hẹp truyền theo 
phương bán kính lại truyền thẳng 2 


Vận dụng tính thuận nghịch 
của sự truyền ánh sáng, hãy nêu 
ra các kết quả khi ánh sáng 
truyền vào môi trường chiết 
quang hơn. 


I- SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƯỜNG 
CHIẾT QUANG KÉM HƠN (, > n,) 


1. Thí nghiệm 


Ta cho một chùm tia sáng hẹp truyền từ khối 
nhựa trong suốt hình bán trụ vào không khí với các 
dụng cụ bố trí theo sơ đồ ở Hình 27.1. 

Thay đổi độ nghiêng của chùm tia tới (thay đổi 


góc tới 7) và quan sát chùm tia khúc xạ ra không 
khí. 


Kết quả : 


am. Chùm tia khúc xạ Chùm tia phản xạ 


NHổ = Lệch xa pháp tuyến (so với tia tới) 
« Rất sáng 


Gần như sát mặt phân cách 
s Có giá trị đặc biệt ¡, = Rất 
- Soi bế: h lâu 


s Có giá trị lớn hơn giá trị ¡, * (eKhmgen  ộ cœn 


ló8 


2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần 


—. Khi chùm tia sáng khúc xạ ở mặt phân cách hai 
môi trường, ta có : 
ñ,Sinf = ñ2SÌNT 
: „Hs 
Suy ra: Sinr = ——sini 
k2 
Vìm, >n; nên : sinr > sin. Do đó r >7. 
Chùm tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn so với 
chùm tia tới. 


—_ Khi góc ï tăng thì góc r cũng tăng (với r >7). Do 
đó. khi r đạt giá trị cực đại 909 thì 7 đạt giá trị lnh 
gọi là góc giới hạn phản xạ toàn phần (Hình 27.2), 
còn gọi là góc tới hạn. 


Khi đó ta có : 7,sini 


co. i05 
IŠIHÍ,p = n„sin90 


Suy ra: @71) 


— Với¡>¡ ,„ nếu áp dụng định luật khúc xạ ánh 
gh ụ b ậ q 
sáng, ta có : 
: Liện 2Ø 
Sinr = —sIn > l (vô lí) 
H2 
Điều này phản ánh thực tế là không có tia khúc 
xạ, toàn bộ tỉa sáng bị phản xạ ở mặt phân cách. Đó 
là hiện tượng phẩn xạ toàn phản. 


II- HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 
1. Định nghĩa 


Phản xạ toàn phần là hiện trọng phản xạ foàn 
bộ tỉa sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai 
môi trường trong suốt. 


Hình 27.2 


Hình 27.3 Ảo tương 


Lúc trưa nẵng, mặt đường nhựa. 
khỏ ráo, nhưng nhìn từ xa có vẻ 
như ướt nước (Hình 27.3). Đó là vì 
các tia sáng phản xạ toàn phần trên 
lớp không khí sát mặt đường và đi 
vào mắt. 


1óo 


Hình 27.4 
Km cương sáng lóng lánh do 
phản xa toàn phần 


Hình 27.5 


170 


Khi có phản xạ toàn phần thì không còn tia khúc xạ. 


Ta gọi là øàn phẩn để phân biệt với phản xạ một 
phần luôn xảy ra đi kèm với sự khúc xạ. 


2. Điều kiệ 


để có phản xạ toàn phần 


a) Ảnh sáng tryễn từ một môi trường tới môi 
trườn g chiết quang kém hơn. 


với, 


b) Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn : 


Tin 


Bài tập ví dụ 


Có hai tia sáng song song nhau, truyền trong nước. Tia (1) 
gặp mặt thoáng của nước. Tia (2) gặp mót bản thuỷ tinh hai 
mặt song song, đặt sát mặt nước (Hình 27 .5a). 


Nếu tỉa (1) phản xạ toàn phần, thì tia (2) có ló ra không khí 
được không ? 


Giải 
Đặt ø và ø' lần lượt là chiết suất của nước và thuỷ tính. 


Vi tia (1) phản xạ toàn phân nên : si > +. 
" 


Xét tia (2) khúc xạ vào thuỷ tỉnh với góc khúc xạ z. Tà có : 
. " 
#sini = n'sinr hay sinr = —- SỈHÍ 
" 


Ta này tới mặt phân cách với không khí với góc tới là z 


._— Z"U cớ 
Sinr = — sini >—— = —= simiu, 
" "mu 


Suy ra: r > i1, (1 : góc giới hạn giữa thuỷ tỉnh và không kh0. 


Tia (2) phản xạ toàn phần và không khúc xạ ra không khí 
được (Hình 27.5b). 


III - ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ 
TOÀN PHẦN : CÁP QUANG 


1. Cấu tạo 

Cấp quang là bố sợi quang. Mỗi sợi quang là 
một dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ 
toàn phần (Hình 27.6). 

Sợi quang gồm hai phần chính (Hình 27.7) : 
— Phần lõi trong suốt bằng thuỷ tinh siêu sạch có 
chiết suất lớn (mị). 
— Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thuỷ tính có 
chiết suất n„ nhỏ hơn phân lối. 

Phản xạ toàn phần xảy ra ở mặt phân cách giữa lõi 
và vỏ làm cho ánh sáng truyền đi được theo sợi quang. 


Ngoài cùng là một số lớp vỏ bọc bằng nhựa dẻo 
để tạo cho cáp độ bền và độ dai cơ học. 


2. Công dụng 
Từ những năm 80 của thế kỉ XX, cáp quang đã 
được ứng dụng vào việc truyền thông tin. Cáp 
quang có nhiều ưu điểm so với cáp bằng đồng : 
— Dung lượng tín hiệu lớn. 
— Nhỏ và nhẹ, dễ vận chuyển, dễ uốn. 
— Không bị nhiễu bởi các bức xạ điện từ bên ngoài, 
bảo mật tốt. 
— Không có rủi ro cháy (vì không có dòng điện). 
Cáp quang còn được dùng để nội soi trong Y học 
(Hình 27.8 và 27.9). Loại cấp này gồm các sợi 
quang rất nhỏ. Một cáp quang thường dùng có thể 
gồm hàng trăm sợi quang. 


Fc, 


¡ Hình 27.6 


Đường truyền của tia sáng 
trong sơi quang 


Hình 27.7 
Cấu tao của sợi quang. 


Hình 27.8 
Cáp quang dùng trong phép nội soi 


—=- 
va 


= _— 


ÀO / 
Hình 27.9 


Thiết bị nôi soi 


171 


Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tỉa sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách 


giữa hai môi trường trong suốt. 


Điều kiện để có phản xạ toàn phần : 


Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng phản xạ toàn phần để truyền tín hiệu trong 


thông tin và để nội soi trong Y học. 


[na<m 
|Í>foh 


in, = q2 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


„ 


1.. Thế nào là phản xạ toàn phần ? Nêu điều kiện 
để có phần xạ toàn phần. 


2. So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông 
thường. 


3. Cáp quang là gì ? Hãy cho biết cấu tạo của 
cáp quang. Nêu một vài ứng dụng. 


4. Giải thích tại sao kim cương (Hình 27.4) và 
pha lê sáng lóng lánh. Người ta tạo ra nhiều 
mặt cho viên kim cương hay các vật bằng pha 
lê để làm gì ? 


vy 


5. Mộtchùmtia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) 
chiết suất /1; tới mặt phẳng phân cách với môi 
trường (2) chiết suất n„. Cho biết n;< n; và ¡ 
có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có 
hiện tượng phản xạ toàn phần ? 


172 


. Một chùm tia sáng 


A. Chùm tia sáng gần như sát mặt phẳng 
phân cách. 
B. Góc tới ¡ thoả mãn điều kiện sin/ >1 

2 


C. Góc tới ¡ thoả mãn điều kiện sini < “+. 


tạ 


D. Không trường hợp nào đã nêu 


hẹp Sĩ truyền trong 
mặt phẳng tiết diện 
vuôïIg góc của rrộL 
khối trong suốt như 
Hình 27.10. Tia sáng 
phần xạ toàn phần ở Hình 27.10 
mặt AC. 

Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối 
trong suốt có giá trị như thế nào ? 


A.n>42. B. n< 42. 
€.1<n<+/2. D.Không xác định được. 


7.. Có ba môi trường trong suốt. Với cùng góc tới : 


— Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc 
khúc xạ là 309. 

— Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc 
khúc xạ là 459. 

Góc giớ hạn phản xa toàn phần ở mặt phân cách 
6) và (3) ø gá trị như thế nào (tính tròn số) ? 
A. 309. 
€. 459. 


B.429. 
D. Không tính được. 


. Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất 
n= 1,41 ~ /2. Một chùm tia sáng hẹp nằm 
trong một mặt phẳng của tiết diện vuong góc, 
chiếu tới khối 
bán trụ như 
Hình 27.11. Xác 
định đường đi 
của chùm tia 
sáng với các giá 
trị sau đây của 
góc ơ. 


a) œ= 609 ; b) œ = 4°; e) œ= 309. 


đế 


Hình 27.11 


9. 


Một sợi quang hình trụ, lõi œ chiết suất 
n„ = 1/50. Phần vỏ bọc có chiết suất 
n, = 1,41 Ý2 . Chùmffa tới hội tụ ở mặt trước 
của sợi với góc 2œ như Hình 27.12. Xác định 
ơ để các tia sáng của chùm truyền đi được 
trong ống. 


Hình 27.12 


173 


ống kết 


ö 
l be vị KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 


XP: Dục ph 200, 


1. Khúc xạ ánh sáng 


2. Phản xạ toàn phần 


174 


eø Công thức : 
n,sini = n,sinr 

ø Chiết suất : 
1 _n; 


mạ=——= 
TỦ mạ m 


ø Toàn bộ ánh sáng 
tới phản xạ (không 
còn khúc xa). 
ø Điều kiện : 

ị <m 

|Íán 


nN Hạ 
sini, = T 


Hầu hết các dụng cụ 
quang đều áp dụng 
hiện tượng khúc xạ 
ánh sáng. 


Cáp quang (dùng 
trong Công nghệ 
thông tin và Y học). 


CHƯNG VII 
Mắt 
Các dụng cụ quang 


Kính hiển vi 


Ngày nay, các dụng cụ quang dùng trong khoa 
học và trong đời sống rất đa dạng. Các dụng cụ 
này đều áp dung các hiên tương phản xa và 
khúc xạ ánh sáng. 


Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu một số dụng cụ 
quang thường dùng : 


ø Lăng kính 
e Thấu kính 
ø Kính lúp 
«Kính hiển vỉ 


e _ Kính thiên văn Kính thiên văn 


175 


28 LĂNG KÍNH 


Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ, một dụng cụ dùng đế phân tích ánh sáng. 


Cạnh Ạ 
ếtđộn tằng 
tiết 
Hình 28.1 Eoiredi=h 
là, 
Mật bên Mặt bên 
Đầy 
Hình 28.2 
Đã 
Hình 28.3 Tím 


Lăng kính tán sắc ánh sáng. 


176 


I- CẤU TẠO CỦA LĂNG KÍNH 


Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng 
chất (thuỷ tỉnh, nhựa...), thường có dạng lăng trụ 
tam giác (Hình 28.1). 

Khi sử dụng lãng kính, chùm tia sáng hẹp được 
chiếu truyền qua lãng kính trong một mặt phẳng 
vuông góc với cạnh của khối lăng trụ. Do đó, lăng 
kính được biểu diễn bằng tam giác tiết diện thẳng 
(Hình 28.2). 

Các phần tử của lăng kính gồm : cạnh, đáy, hai 
mặt bên. 

Về phương diện quang học, một lăng kính được 
đặc trưng bởi : 

ø Góc chiết quangA; 
e Chiết suất n. 
"Tà sẽ khảo sát lăng kính đặt trong không khí. 


II - ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA TIA SÁNG QUA 
LĂNG KÍNH 


1. Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng 


Ỏ lớp 9, ta đã biết, ánh sáng trắng (ánh sáng mặt 
trời) gồm nhiều ánh sáng màu và lăng kính có tác 
dụng phân tích chùm sáng trắng truyền qua nó 
thành nhiều chùm sáng màu khác nhau (Hình 28 3). 


Đó là sự /án sắc ánh sáng bởi lãng kính do 
Niu-tơn khám phá ra năm 1669. 


Dưới đây, ta chỉ xét sự truyền của một chùm tia 
sáng hẹp đơn sắc (có một màu nhất định) qua một 
lăng kính. 


2. Đường truyền của tỉa sáng qua lăng kính 
Chiếu đến mặt bên của lãng kính một chùm tia 
sáng hẹp đơn sắc S7 như ở Hình 28.4. 
ø  Tại1: tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến, nghĩa là 
lệch về phía đáy lăng kính. 
ø Tại J ; tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến, tức là 
cũng lệch về đáy lăng kính. 
Vậy, khi có tỉa ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao 
giờ cũng lệch về đáy lăng kính sơ với tia tới. 
Góc tạo bởi tia ló và tia tới gọi là góc lệch D của 
tỉa sáng khi truyền qua lăng kính. 


III- CÁC CÔNG THỨC LĂNG KÍNH 


Xét đường truyền của tia sáng qua lăng kính như 
ở Hình 28 4. 

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng và một số 
định lí hình học về góc, ta thiết lập được các công 
thức lãng kính sau đây : 


SỈ = SINH ; 223 Tịr+ry 


sini, = msinr; ; D = (28.1) 


3PDb= vá) 


Bài tập ví dụ 

Một lăng kính thuỷ tỉnh có chiết suất ú = 1.41 ~ ^Í2. Tiết 
diện thẳng của lăng kính là tam giác đều 4ØC'. Chiếu một tia 
sáng nằm trong mặt phẳng của tiết diện thẳng. tới A8 với góc 
tới ¿¡ = 459. Xác định đường truyền của tia sáng. 


Hình 28.4 


Tại sao khi ánh sáng truyền 
từ không khí vào lăng kính, luôn 
có sự khúc xạ và tia khúc xạ lệch 
gần pháp tuyến hơn so với tia tới 2 


Ghỉ chủ : 

Nếu các góc ¡¡ và Á nhỏ (<< 109) thì 
các công thức này có thể viết : 

ñ =HH tỉa = nạ 

A=n+m 

D=(ï— ĐA 


Hãy thiết lập các công thức 
lăng kính. 


177 


Hình 28.5 


Hình 28.6 Máy quang phổ 


Giỉ chú : Ngày nay, phần lớn máy 
quang phổ dùng cách ứứ thay vì 
dùng lăng kính. 


Hình 28.7 cm 


Giải thích sự phần xạ toàn 
phần ở hai mặt bên của lăng kính 
ở Hình 28.7. 


178 


Giải 
~ Tại 7 (luôn có tia khúc xạ), ta có : 


sini, = ni, 


sin45° _ I 
sinri = == 
D 2 
n=30° 
— Tại 7 : 1z = 60 — 30 = 30 


Áp dụng tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng, ta suy 
ra ở có tia khúc xạ với góc khúc xạ là :¿2 = 45”. 


IV - CÔNG DỤNG CỦA LÃNG KÍNH 


Lãng kính có nhiều công dụng trong khoa học và 
kĩ thuật. Có thể kể : 


1. Máy quang phổ 


Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ 
(Hình 28.6). 

Máy này phân tích ánh sáng từ nguồn phát ra 
thành các thành phần đơn sắc, nhờ đó xác định 
được cấu tạo của nguồn sáng. 

Máy quang phổ có thể gồm một hoặc hai lăng kính. 
2. Lăng kính phản xạ toàn phần 

Lãng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thuỷ 
tỉnh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân 
(Hình 28 7) Tăng kính phản xạ toàn nhần được sử 


dụng để tạo ảnh thuận chiều (ống nhòm, máy 
ảnh...). 


3. 


Nột lăng kính được đặc trưng bởi góc chiết quang A và chiết suất n. 
Tia ló ra khỏi lăng kính luôn lệch về đáy lăng kính so với tia tới. 


Công thức lăng kính : 


sini; = nsinr; 


A=rn+r; 


D=iqti,—A 


Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


.. Lăng kính là gì ? Nêu cấu tạo và các đặc trưng 


quang học của lăng kính. 


. Trình bày tác dụng của lăng kính đối với sự 


truyền ánh sáng qua nó. Xét hai trường hợp : 
~ Ánh sáng đơn sắc ; 

~ Ánh sáng trắng. 

Nêu các công dụng của lăng kính. 


vy 


4. Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng 


kính như Hình 28.8. 


dể 
Hị 
q l§ 
lão) ® ® 
Hình 28.8 


Ở (các) trường hợp nào sau đây, lăng kính 
không làm lậch tia ló về phía đáy ? 

A. Trường hợp (). 

B. Hai trường hợp @® và ®. 

C. Ba trường hợp ®, ® và @). 


.. Tiếp theo bài tập 5. 


D. Không trường hợp nào. 


.. Cho ta sáng truyền tới lăng kính như Hinh 28.9. 


Tia ló truyền đi B 
sát mặt BC. Góc ` 
lệch tạo bởi lăng 

kính œ giá tị 

nào sau đây ? 

AI" B.228” 

€.45°. D.90/. A 


=2 


Hình 28.9 
Ghiết suất n của lăng kính có giá trị nào sau 
đây ? (Tính tròn với một chữ số thập phân). 
A.1A. B.1/5. 

€. Từ. D. Khác A, B, C. 


.. Lăng kính thuỷ tinh có tiết cliện thẳng là tam 


giác cân ABC đỉnh A. Một tia sáng đơn sắc 
được chiếu vuông góc tới mặt bên AB. Sau 
hai lần phản xạ toàn phần trên hai mặt AC và 
AB, tia sáng ló ra khỏi đáy BC theo phương 
vuông góc với BŒ. 

a) Vẽ đường truyền của tia sáng và tính góc 
chiết quang A. 

b) Tìm điều kiện mà chiết suất n của lăng kính 
phải thoả mãn. 


179 


Em có biết ‡ 
CẢU VỎNG 

Trước và sau cơn mưa, hoặc bên cạnh thác nước, không 
khí chứa rất nhiều những giọt nước nhỏ hình cầu. Ánh sáng 
từ Mặt Trời khúc xạ vào bên trong môi giọt nước, phản xạ ở 
mặt cầu phân cách nước với không khí rồi khúc xạ trở ra 
(Hình 28.10). 

Qua hai lần khúc xạ vào và ra khỏi giọt nước, các chùm 
ánh sáng màu bị tách rời nhau. Đứng ở vị trí thích hợp, mất 
ta nhận được các chùm sáng màu này theo một hình vòng 
cung. Đó là cầu vỏng (Hình 28.11). 

Do được tạo thành như trình bày ở trên mà cầu vỏng 
luôn xuất hiện ở phía ngược với Mặt Trời và thành vòng 
cung, có hướng nhìn từ mắt tạo góc 419+ 42° so với phương 
ánh sáng tới của Mặt Trời. 


Pa 


180 


Ánh sáng mật trời Giọt nước. 


Hình 28.10 
Sư tao thành cầu vồng 


Rầu +:4if:4 MÝ súkð@l 


Hình 28.11 Cầu vòng 


29 THẤU KÍNH MỎNG 


Thấu kính là bộ phận cơ bản của hầu hết các dụng cụ quang quan trọng : máy ảnh, kính hiến vi, 
kính thiên văn,... 

Để có được các tính năng tối ưu, người ta thường ghép nhiều thấu kính thành hệ thấu kính. 
Trong bài học này, ta sẽ tìm hiếu vẻ thấu kính mỏng, bổ sung cho những điều đã học ở lớp 9. 


I- THẤU KÍNH. PHÂN LOẠI THẤU KÍNH 


Thấu kính là một khới chất trong suốt (thuỷ 
tỉnh, nhựa...) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bồi 
một mặt cong và một mặt phẳng (Hình 29.1). 

Ở phổ thông, ta chỉ xét thấu kính mỏng mặt cẩu 
(một trong hai mặt có thể là mặt phẳng). @® @ 


@ 
_ đt vầy: À ¬ š a) Hình bổ dọc thấu kính lồi 
“Theo hình dạng, thấu kính gồm hai loại : 


« Thấu kính /ởï (còn được gọi là thấu kính rz mởng) ; 
se Thấu kính /ốm (còn được gọi là thấu kính ri đày). 
@ 


“Trong không khí : 
b) Hình bổ dọc thấu kính lõm 


— Thấu kính lỏi tạo ra chùm tỉa ló hội tụ khi chùm Hình 29.1 


tia tới là chùm song song (Hình 29 .2a). 


— Thấu kính lõm tạo ra chùm tia ló phân kì khi Hãy gọi tên phân biệt ba loại 
chùm tỉa tới là chìm song song (Hình 29.2b). thấu kính lồi và ba loại thấu kính 


lõm ở I lình 29.1. 
Do đó, trong không khí : 
— Thấu kính lồi là “hấu kính hội tụ. 
— Thấu kính lõm là (hấu kính phân kì. 


) ị 


a) b)ạ Hình 29.2 


l1 


Trục chính ¬S ~-_ MộtrụG 

—s,_phụ 

Thấu kính (mỏn/ 
hội „ vì 
Hình 29.3 
F2 Tr 
chính 

Hình 29.4 


Tiêu điểm ảnh chính của thấu 
kính hội tu 


Coi chùm tia song song như 
xuất phát hay hội tụ ở một điểm 
rất xa (vô cực), hãy nêu mối 
quan hệ giữa điểm này với : 

~ tiêu điểm ảnh ; 

~ tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ. 


182 


II- KHẢO SÁT THẤU KÍNH HỘI TỤ 


1. Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện 


a) Quang tâm 


'Thấu kính mỏng có bề dày chính giữa rất nhỏ so 
với bán kính mặt cầu. 


Đối với thấu kính mỏng, thực nghiệm và lí thuyết 
cho thấy có một điểm Ø của thấu kính mà mọi tia 
sáng tới Ø đều truyền thẳng qua thấu kính. Có thể 
coi Ø là điểm chính giữa thấu kính. 


Ø gọi là gang fảm của thấu kinh (Hình 29.3). 
— Đường thẳng đi qua quang tâm Ø và vuông góc 
với mặt thấu kính là ứre chính của thấu kính. 
— Các đường thẳng khác qua quang tâm O là frực phụ. 


Mọi tỉa tới qua quang tâm của thấu kính đều 
truyền thắn g. 


b) Tiêu điểm. Tiêu diện 


— Chiếu đến thấu kính hội tụ một chùm tia tối song 
song. Chùm tia ló cắt nhau (hội tụ) tại một điểm 
trên trục tương ứng với chùm tỉa tới. Điểm này là 
tiêu điểm ảnh của thấu kính. 

"Trên mỗi trục có một tiêu điểm ảnh : 
+ Tiêu điểm ảnh chính được kí hiệu F" (Hình 29.4). 
+ Tiên điểm ảnh phụ được kí hiệu F; (n = I, 2, 3.... 


Các tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ đều hứng 
được trên màn. Đó là /iêu điểm ảnh thật. 


— Trên mỗi trục của thấu kính hội tụ còn có một 
điểm mà chùm tia tới xuất phát từ đó sẽ cho chùm tia 
lồ song song. Đó là #ềw điển vật của thấu kính. 


+ Tiêu điểm vật chính được kí hiệu F. 


+ Tiên điểm vật phụ được kí hiệu tụ(n= 1,2, 3,...) 
(Hình 29.5). 


Tiêu điểm ảnh và tiêu điểm vật trên một trục 
nằm đối xứng với nhau qua quang tâm. Vị trí của 
chúng tuỳ thuộc chiều truyền ánh sáng. 


~ Tập hợp tất cả các tiêu điểm tạo thành ứiêu điện. 
Mỗi thấu kính có hai tiêu diện : fiêu điện ảnh và 
tiêu điện vật. 


Có thể coi tiêu diện là mặt phẳng vuông góc với 
trục chính và qua tiêu điểm chính (Hình 29.6). 


2. Tiêu cự. Độ tụ 


Để thiết lập các công thức về thấu kính, người ta 
đặt ra hai đại lượng quang học là #êu cự và độ tụ. 


"Tiêu cự của thấu kính được định nghĩa như sau : 
ƒ=0F' 
Tà quy ước ƒ > 0 đối với thấu kính hội tụ, ứng với 
tiêu điểm ảnh #” thật (sau thấu kính). 


"Thấu kính có khả năng hội tụ chùm tỉa sáng càng 
mạnh khi ƒ càng nhỏ. Do đó, người ta định nghĩa độ 
fụ của thấu kính như sau : 


1 
DĐ 
7 (29.1) 


trong đó : ƒ tính bằng mét (m) ; Ð tính bằng điôp (dp). 


III- KHẢO SÁT THẤU KÍNH PHÂN KÌ 


Quang tâm của thấu kính phân kì có cùng tính chất 
như quang tâm của thấu kính hội tụ (Hình 29.7). 


Hình 29.5 
Tiêu điểm vật phu 


Chiêu tru 
ánh bi 


Hình 29.6 


Hai tiêu diện thật (vật và ảnh) 
của thấu kính hôi tu 


Hình 29.7 
Thấu kính (mỏng) phân kì 


183 


Hình 29.8 
Tiêu điểm ảnh chính của 
thấu kính phân ki 


'Vẽ đường truyền của chùm tia 
sáng minh hoạ tính chất của tiêu 
điểm vật của thấu kính phân ki. 


s 


Hình 29.10 
Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng 
(chùm tia ló phân kì) 


Hình 29.11 
Ảnh thât tạo bởi thấu kính 
hôi tụ (chùm tia lõ hôi tu) 


184 


Các tiêu điểm cũng như tiêu diện (ảnh và vật) 
của thấu kính phân kì cũng được xác định tương tự 
như với thấu kính hội tụ (Hình 29.8 và 29.9), Điểm 
khác biệt là chúng đều ảo, được tạo bởi đường kéo 
dài của các tỉa sáng. 


Chiều truyền 
ánh bị 


Hinh 29.9 
Hai tiêu diện ảo (ảnh và 
vật) của thấu kính phân kỉ 


Các công thức định nghĩa tiêu cự và độ tụ vẫn áp 
dụng được đối với thấu kính phân kì. 

"Tiêu cự và độ tụ của thấu kính phân kì có giá trị 
âm (ứng với tiêu điểm ảnh #" ảo). 


IV - SỰ TẠO ẢNH BỞI THẤU KÍNH 


1. Khái niệm ảnh và vật trong Quang học 


Ỏ lớp 7 và lớp 9, chúng ta đã quan sát và dựng 
ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu, thấu 
kính. Chúng ta đã nhận thấy : 

— Ảnh ảo chỉ có thể quan sát bằng mắt đặt ở vị trí 
thu nhận được chùm tia phản xạ hoặc khúc xạ 
(Hình 29.10). 


— Ảnh thật có thể hứng được trên màn ảnh 
(Hình 29.11). 


a) Để tổng quát hoá khái niệm ảnh, ta quy ước gọi 
chùm tia sáng truyền ra khỏi bề mặt sau cùng của 
hệ quang học là chùm tia ló. 


Có thể định nghĩa tổng quát như sau về ảnh trong 
Quang học : 


~ Ảnh điển là điển đồng quy của chùm tỉa ló hay 
đường kéo dài của chúng. 
~— Một ảnh điểm là : 
+ thật nếu chùm tia ló là chùm hội tụ ; 
+ đo nếu chùm tỉa ló là chùm phân kì. 
b) Tương tự, ta cũng có thể tổng quát hoá khái niệm 
vật. Thông thường, vật phát ra chùm tia tới. Đó là 
vật thật. 

Một cách tổng quát : 
— Vật điểm là điểm đồng quy của chùm tia tới hay 
đường kéo dài của chúng. 
— Một vật điểm là : 
+ thật nếu chùm tỉa tới là chùm phán kì ; 


+ đo nếu chùm tỉa tới là chùm hội tụ. 


2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính 


a) Thuật ngữ dựng ảnh (vẽ ảnh) có nghĩa là vẽ đường 
truyền của một chùm tia sáng biểu diễn sự tạo ảnh 
của một vật điểm (điểm 8 ở Hình 29.12). E# 

"Tà thường vẽ các tia tới sau đây : 
— Tĩa tới qua quang tâm của thấu kinh. 


— Ta tới song song với trục chính của thấu kính. 


~— Tĩa tới qua tiêu điểm vật chính # (hay có đường 
kếo dài qua Ƒ). 


b) Trong trường hợp phải vẽ một tỉa bất kì thì ta xác 
định trục phụ song song với tia tới. Tĩa ló tương ứng 
(hay đường kéo dài của nó) sẽ qua tiêu điểm ảnh 
phụ trên trục phụ đó (Hình 29.13). 


đe psziz<<ee 


Hình 29.12 
Ảnh ảo tạo bởi thấu kính hôi tụ 


FEff khi tạo ảnh ảo, thấu kính hội 
tụ cho chùm tia ló phân kì. Kết quả 
này có mâu thuẫn với tính chất 
của thấu kính không ? Giải thích. 


Fị _ Trục phụ 


Tiêu diện ảnh 


Hình 29.13 


185 


Để có ảnh rõ (đồng dạng với vật), vật phải có 
dạng phẳng, nhỏ, đặt vuông góc với trục chính và 
được biểu diễn tượng trưng bởi một mũi tên AB liên 
niết (vật thật). 

Trong điều kiện đó, ảnh A'8' của vật cũng vuông 
góc với trục chính. Ảnh được biểu diễn bằng mũi 
tên liền nét nếu là ảnh thật và mũi tên đứt nét nếu là 
ảnh ảo (Hình 29.14 và 29.15). 


3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính 


"rộ FAO 


Ảnh của một vật tạo bởi mỗi loại thấu kính có 
những đặc điểm xác định về tính chất (thật, ảo), 
Hình 29.15 ciện czớt TEA TIv0 ủ : 
chiều và độ lớn. 

Bằng cách thay đổi vị trí của vật, ta có thể dựng 
ảnh tương ứng và nhận ra các đặc điểm này. 


BẢNG TÓM TẮT 
(chỉ xét vật thật) 


1= 


Tính chất — Thật : vật ngoài 0F : 2 
(thật, ảo) ~ Âo : vật trong 0F ø Ảnh luôn luôn ảo. 
« Ảnh ảo > vật 
Độ lớn > vật : vật trong FT 
(so với vật) « Ảnh thật: 4= vật: vật ở 7 (ảnh ở 7") 
< vật : vật ngoài FJ 


s Ảnh < vật 


Chiều 
(so với vật) 


— củng chiều <> trái tính chất 
— cùng tính chất <> trái chiều 


ø Vật và am] 


s Ảnh cùng chiều so với vật 


18ó 


V - CÁC CÔNG THỨC VỀ THẤU KÍNH 


Các công thức ảnh được thiết lập để xác định vị 
trí, tính chất (thật, ảo), chiều và độ lớn của ảnh tạo 
bởi thấu kính. 


Xết hai trường hợp của ảnh như vẽ ở các 
hình 29.14 và 29.15. 


a) Để thiết lập các công thức tổng quát áp dụng cho 
mọi trường hợp, người ta đặt các giá trị đại số cho 
khoảng cách như sau : 


OÁ= đ với quy wác| ¿D4500 


vật ảo: đ< (không xét) 


ảnh thật : đ' > 0) 
ảnh ảo : đ' < 0 


OÄ'= 4! với quy ước [ 


b) Ngoài ra, chiều và độ lớn của ảnh được xác định 
bởi tỉ số : 


k được gọi là số phóng đại ảnh. 
— Nếu & >0 : vật và ảnh cùng chiều. 
— Nếu k <0: vật và ảnh ngược chiều. 


Lập các tỉ số theo tính đồng dạng của các tam 
giác (OAB và OA'P`) cũng như các tam giác (F'ON 
và Ƒ'A'P'), đồng thời xem xết tất cả các trường hợp 
của ảnh, ta có hai kết quả : 


1. Công thức xác định vị t 


(29.2) 


Dùng công thức xác định vị 
trí ảnh, hãy chứng tỏ rằng, nếu 
giữ thấu kính cố định và dời vật 
dọc theo trục chính thì ảnh và vật 
luôn di chuyển cùng chiều. 


Bài tập ví dụ 

'Vật và màn đặt cách nhau đoạn z. 
Xe dịch một thấu kính hội tụ giữa 
à màn để hứng ảnh của vật hiện 
trên màn. 


Khoảng cách ø phải thoả mãn 
điều kiện nào ? 


Giải 
Đặt : đ+d'=a 
Ta có thể viết : 
a=d+d'> 2AÍ4d". Suy ra 


d+at | dị" 
>9, 
\a+a d+u 
Do đó: Ýd+ đ' >2//ƒ 
Vậy :a > 4ƒ 
Khoảng cách giữa vật và màn 
lớn hơn hay bằng bốn lần tiêu 
cụ của thấu kính. 


187 


2. Công thức xác định số phóng đại ảnh 
Pn 


k= 
nị (29.3) 


VI - CÔNG DỤNG CỦA THẤU KÍNH 


'Thấu kính có nhiều công dụng hữu ích trong đời 
sống và trong khoa học. 


'Thấu kính được dùng làm : 


Hình 29.16 : ` : 
Thấu kính dùng làm vât kinh của — Kính khắc phục tật của mát (cận, viễn, lão) ; 
máy ghi hình (camera) ~ Kính lúp ; 
— Máy ánh, máy ghi hình (camera) (Hình 29.16) ; 
— Kính hiển vi ; 


— Kính thiên văn, ống nhòm ; 
— Đèn chiếu ; 
— Máy quang phổ. 

Với vật liệu làm thấu kính ngày càng hoàn thiện, 
với công nghệ chế tạo tỉnh vi, người ta đã chế tạo được 
các dụng cụ quang cho ảnh có chất lượng rất cao. 


Mọi tỉa sáng qua quang tâm của thấu kính đều truyền thẳng. 

Tia tới song song với trục của thấu kính sẽ cho tia ló truyền qua (hay có đường kéo dài 
của tỉa ló qua) tiêu điểm ảnh trên trục đó. 

Tia tới (hay đường kéo dài của nó) qua tiêu điểm vật trên trục sẽ cho tia ló song song 
với trục đó. Hai tiêu điểm vật và ảnh nằm đối xứng với nhau qua quang tâm. 

Mỗi thấu kính có hai tiêu diện ảnh và vật là hai mặt phẳng vuông góc với trục chính và 
đi qua các tiêu điểm chính. 


_— [ - Thấu kính hội tụ €»f> 0. 
Tiêu cự : taø' S ven ụ 
— Thấu kính phân kì © f < 0. 
: cũ 
Độ tụ: Đ= ĩ 
Công thức về thấu kính : - Vị trí ảnh : Chế, = : 


~ Số phóng đại ảnh : k= -' 


188 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


tạ 
D 
1. Thấu kính là gì ? Kể các loại thấu kính. 


2. Nêu tính chất quang học của quang tâm, tiêu 
điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh hoạ bằng đường 
truyền của tia sáng cho mỗi trường hợp. 


3. Tiêu cự, độ tụ của thấu kính là gì ? Đơn vị của 
tiêu cự và độ tụ ? 


4. Chọn phát biểu đúng với vật thật đặt trước 
thấu kính. 
A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùmtia ló hội tụ. 
B. Thấu kính phân kì luôn tạo chùm ta 6 phân lì. 
C. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính không thể 
bằng vật. 
D. Cả ba phát biểu A, B, C đều sai. 


5.. Mộtvật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục 
chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba 
lần vật. 

Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ánh của 
vật ở vị trí mới văn bằng ba lần vật. 

Có thể kết luận gì về loại thấu kính ? 

A, Thấu kính là hồi tụ. 

B. Thấu kính là phân ki. 

€. Hai loại thấu kính đều phù hợp. 

D. Không thể kết luận được, vì giả thiết hai 
ảnh bằng nhau là vô lí. 


.. Tiếp theo bài tập 5. 


Cho biết đoạn dời vật là 12 cm. 

Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ? 
A-8cm. B.18cm. 

C.~ 20 em. _D. Môtgiá trị khác A, B, C. 


.. Xét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các 


điểm 7 và ï' sao cho O/ = 2OF, Oï' = 2OF" 
(Hình 29.17). Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về 
đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau : 


— Vật thật ở ngoài đoạn O/. 
~ Vật thật tại . 

— Vật thật trong đoạn F/. 

— Vật thật trong đoạn OF. 


Hình 29.17 


. Người ta dùng một thấu kính hội tụ có độ 


tụ 1 dp để thu ảnh của Mặt Trăng 

a) Vẽ ảnh. 

b) Tính đường kính của ảnh. Cho góc trông 
Mặt Trăng là 33'. Lấy 1' ~ 3.102 rad. 


._ Vật sáng AB được đặt song song với màn và 


cách màn một khoảng cố định a. Một thấu kính 
hội tụ có trục chính qua điểm A và vuông góc 
với màn, được di chuyển giữa vật và màn. 


189 


a) Người ta nhận thấy có một vị trí của thấu 12. Trong Hình 29.18, xy là trục chính của thấu 

kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn, ảnh lớn kính L, A là vật điểm thật, A' là ảnh của A tạo 

hơn vật. Hãy chứng tỏ rằng, còn một vị trí thứ bởi thấu kính. 

hai của thấu kính ở trong khoảng giữa vật và Với mỗi trường hợp, hãy xác định : 

màn cũng cho ảnh rõ nét của vật trên màn. y2? SP uỡ l 
a) A là ảnh thật hay ảo. 

b) Loại thấu kính. 


c) Các tiêu điểm chính (bằng phép vẽ). 


b) Đặt / là khoảng cách giữa hai vị trí trên của 
thấu kính. Hãy lập công thức của tiêu cự thấu 
kính ftheo a và /. Suy ra một phương pháp đo 
tiêu cự của thấu kính hội tụ. 


A. 
bị 
10. Mộtthấu kính hộitụ ó tiêu cự f= 20 cm. Vật sáng š Sé 
AB được đặt trước thấu kính và oó ảnh A'E'. Tìm ® 
vị tí của vật, cho biết khoảng cách vật- ảnh là : Ä 
a) 125 cm. b) 45 cm. ° vAy 
*# y 
1. Một thấu kính phân kì có độ tụ ~5 dp. @ 
a) Tính tiêu cự của kính. Hình 29.18 


b) Nếu vật đặt cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra 
ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu ? 


190 


30 GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH 


Các dụng cụ quang đều có cấu tạo phức tạp và gồm nhiều bộ phận như thấu kính, gương,... ghép 
với nhau tạo thành một hệ quang học. 

Nói chung, việc giải bài toán hệ quang học bao gồm hai bước : 

~ Phân tích quá trình tạo ảnh và biếu thị bằng một sơ đỏ. 

~ Áp dụng các công thức liên quan cho mỗi khâu của sơ đỏ để giải bài toán. 


Trong bài này, ta sẽ xét các ví dụ vẻ hệ hai thấu kính. 


I- LẬP SƠ ĐỒ TẠO ẢNH 


1. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép cách nhau 


Xét hệ quang học đồng trục gồm hai thấu kính 
L¡ và L;. Giả sử vật thật A8 được đặt trên trục của 
hệ và ở trước L¡. VậtA8 có ảnh A/Ø) tạo bởi Lị. Ảnh 
này do chùm ta lồ ra khỏi L¡ tạo nên. 


Các tia sáng truyền đến L„ có thể coi là do A;8; 
mà có. Bởi vậy A;8; là vái đối với L„. 
— Nếu A/B¡ ở trước L„, đó là vật thật. 
— Nếu Aj81 ở sau L„, đó là vật ảo (không xét). 
Thấu kính L„ tạo ảnh AB; của vật A¡Z). Hình 30.1 


Ảnh AšBš tạo bởi L„ là ảnh sau cùn g (Hình 30.1). Hệ hai thấu kính hôi tu đồng truc 
Ă° ghép cách nhau 


Toàn bộ quá trình tạo ảnh được tóm tắt bởi sơ đồ : 


AB— TT T+AIBI—g Sr>AjB) 
2. Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau 


Với hệ này, phương pháp dùng (hấu kính tương 
đương giúp ta giải bài toán rất tiện lợi. 


191 


Xét trường hợp hai thấu kính có các tiêu cự ƒ¡, ƒ> 
được ghép sát nhau (ví dụ như trên Hình 30.2). 


B LIẬA Lạ "Ta có sơ đồ tạo ảnh : 


+ 
AB—->ABi— 2> AB, 


L.IEỂN tị d,  z a) Áp dụng công thức về thấu kính, ta được : 
Hình 30.2 Đá va (by TP d 
Hệ hai thấu kính hôi tu đồng trục 1 l XS: \ 
ghép sát nhau ®° ca Ú AT. 
Ta luôn có d„ = ~ đ; nên : 
1 lÌ 1 1 1 1 
+—=—:-—+—-= 


SUY/TH ÿ hec Tế an TAH (Œ) 


Chứng tỏ rằng, với hệ hai 
thấu kính đồng trục ghép sát 


nhau ta luôn có : b) Thấu kính tương đương với hệ có tiêu cự ƒ, 


d,=— dị nghiệm sơ đồ tạo ảnh : 
AB——>A:B; 
lÌ 1 
Tà có : —=+—= @2) 
đ “& 


Từ (1) và (2) suy ra : 


l1 1 
—==—~+„ hay D=D,+D, 
y„ưynn” ¡+Ð; (30.1) 


Đây là công thức tính độ tụ của hệ hai thấu kính 
mỏng đồng trục ghép sát nhau. 

Độ tụ của hệ hai thấu kính mỏng đồng trục 
ghép sát nhau bằng tổng đại số các độ tụ của từng 
thấu kính ghép thành hệ. 

Đặc điểm ảnh của vật AZ tạo bởi hệ hai thấu kính 
ghép là đặc điểm ảnh của vật 4Ø tạo bởi thấu kính 
tương đương. 


192 


II- THỰC HIỆN TÍNH TOÁN 


Nội dung khảo sát một hệ quang học rất đa dạng. 
Nhưng nhìn chung, có hai yêu cầu chính : 


— Xác định các đặc điểm của ảnh sau cùng. 
— Xác định các đặc điểm cấu tạo của hệ. 


“Trong quá trình thực hiện các tính toán, có hai 
kết quả cần lưu ý : 


1. Quan hệ giữa hai vai trò ảnh và vật của AB; 

Ảnh AIB† có các đặc điểm xác định bởi đj. 
Nhưng khi nó đóng vai trò vật với L„ thì các đặc 
điểm của nó được xác định bởi d. 


“Trong mọi trường hợp. ta luôn có : 


dy,=l—d) hay đị+d,=1l (30.2) 


(1 là khoảng cách giữa hai thấu kính). 
2. Số phóng đại ảnh sau cùng 


Số phóng đại này được xác định bởi : 


C6 thể viết k = 


Vậy : 


k=kjkt (30.3) 


III- CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ 
Bài tập 1 

Cho thấu kính hỏi tụ L„ có tiêu cự ƒ; = 24 em và vật 4# đặt 
trên trục chính cách thấu kính một đoạn không đồi ¿ = 44cm. 
Thấu kính phân kì L, có tiêu cự ƒ, =—I5 em được đặt giữa vật 
AB và L„. cách L„ khoảng Ï sao cho hai trục chính trùng nhau 
(Hình 30.3). 


Hãy xét các trường hợp 
khác nhau và thiết lập hệ thức : 


d„=1~ dị 


Xét trường hợp ¡ = 0. 


Hình 30.3 


193 


Xác định vị trí và số phóng đại & của ảnh sau cùng 4*Z3 trong trường hợp 
!†=34em. 
Giải 


Sơ đổ tạo ảnh : AB—— E3 A8,— 2 > A8) 


Ta có : dị = 10 em = dị =— 6cm 


d; =l— dị =40 em — đ) = 60 em 


Ảnh 4381 thật, cách L„ 60 em. 


H§guguốu #mÉ#im|<k||=Sb| 
: +J| 4] 10 


R Ầ ¬ 
Ảnh ngược chiều vật và bằng T2 vật. 
Rài tập 2 


Một thấu kính mỏng phẳng — lõm bằng thuỷ tỉnh, có tiêu cự ƒ, = ~20 em. 
8 Thấu kính được đặt sao cho trục chính thăng đứng, mặt löm hướng lên trên. 


l& Một điểm sáng Š nằm trên trục chính và cách thấu kính một đoạn ¿(Hình 30.4). 
a) Ảnh #' của # tạo bởi thấu kính cách thấu kính 12 em. Tính ¿. 
b) Giữ Ÿ và thấu kính cố định. Đổ một chất lòng trong suốt vào mặt lõm. Bây 


giờ ảnh Ý' của % là ảnh ảo và cách thấu kính 20 em. Tính tiêu cụ ƒ; của thấu 
kính chất lỏng phẳng - lồi. 
Hình 30.4 
Giải 
a) Tính d 
3 có ảnh ảo tạo bởi thấu kính phân kì : đ, 
1_ ÿ- ñ Nà n.: 
+ 


12cm. 


Suy mm: d=30 em. 
b) Tiêu cự ƒ 


Hệ gồm thấu kính chất lòng và thấu kính thuỷ tĩnh ghép đồng trục, sát nhau. 
Thấu kính trơng đương có tiêu cự ƒ- 
1 1 1 
Thoếp < Tế Sex 
ƒ 1 b 
Đối với thấu kính tương đương : ¿' = 20 em. 
1 1 I I 1 1 


Vậy : 


30 20 60 


194 


BÀI TẬP 
vy 


1. Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đồ a) Cho d, = 20 cm, hãy xác định vị trí và tính 


Hình 30.5. 
hị Màn 


1=70em 


Hình 30.5 


Thấu kính phân kì L ; có tiêu cự f, =—10 em. 
Khoảng cách từ ảnh S; tạo bởi L; đến màn có 
giá trị nào ? 
A. 60 cm. B. 80 cm. 
C. Một giá trị khác A, B. 
D. Không xác định được, vì không có vật nên 
L, không tạo được ảnh. 
.. Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1. 
Đặt giữa L, và H một thấu kính hội tụ Lạ. Khi xê 
dịch L;, học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí 
duy nhất của L; tạo được điểm sáng tại H. 
Tiêu cự của L; là bao nhiêu ? 
A. 10 cm. B. 15 cm. 
€. 20 cm. D. Môi giá trí khác A, B, C. 
... Hai thấu kính, một hội tụ (f, = 20 cm), một phân 
kì (, = —10 cm), có cùng trục chính. Khoảng 
cách hai quang tâm là / = 30 cm. Vật AB vuông 
góc với trục chính được đặt bên trái L; và cách 
L¡ một đoạn dị. 


số phóng đại ảnh cuối cùng cho bởi hệ hai 
thấu kính. Vẽ ảnh. 

b) Tính ở, để ảnh sau cùng là ảnh ảo và bằng 
hai lần vật. 


.. Một hệ gồm hai thấu kính L; vả L; đồng trục 


có tiêu điểm ảnh chính của L; trùng với tiêu 
đểểm vật chính của Lạ. Chiếu một chùm tia 
sáng song song tới L; theo phương bất ki. 

a) Chứng minh chùm tia ló ra khỏi L; cũng là 
chùm tia song song. 

b) Vẽ đường đi của chùm tia sáng ứng với các 
trường hợp : 

«L; và L„ đều là thấu kính hội tụ. 

«/,là thấu kính hội tụ ; L;là thấu kính phân kì. 
«L¡là thấu kính phân kỉ ; L;l thấu kính hói tụ. 


.. Một thấu kính mỏng phẳng - lồi L¡ có tiêu cự 


f, = 60 cm được ghép sát đồng trục với một 
thấu kính mỏng phẳng - lồi khác L; có tiêu 
cự f; = 30 cm. Mặt phẳng của hai thấu kính 
sát nhau. 

Thấu kính L có đường kính rìa gấp đôi đường 
kính rìa của thấu kính L;. Một điểm sáng S 
nằm trên trục chính của hệ, trước L ;. 

a) Chứng tỏ có hai ảnh của S được tạo bởi hệ. 
b) Tìm điều kiện về vị trí của S để hai ảnh đều 
thật và hai ảnh đều ảo. 


195 


31 Mặt 


Mắt là bộ phận thu nhận ánh sáng giúp người nhìn thấy mọi vật xung quanh. Mắt là hệ quang học 


hết sức phức tạp và tỉnh vi. 


Trong bài học này, ta sẽ tìm hiểu mắt người về phương diện quang học. 


k&i) 


ụ 
Ï 


Cấu tao của mắt 


196 


I- CẤU TẠO QUANG HỌC CỦA MÄT 


Mắt là một hệ gồm nhiều môi trường trong suốt 
tiếp giáp nhau bằng các mặt cẩu. Chiết suất của 


các môi trường này có giá trị ở trong khoảng 
1,336 + 1,437. 


Từ ngoài vào trong, mắt có các bộ phận 
sau (Hình 3I1.2) : 


a) Màng giác (giác mạc) : Lớp màng cứng trong suốt 
có tác dụng bảo vệ cho các phần tử phía trong và 
làm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt. 

b) Thuỷ dịch : chất lỏng trong suốt có chiết suất xấp 
xỉ bằng chiết suất của nước. 

e) Lòng đen : màn chắn, ở giữa có lỗ trống để điều 
chỉnh chùm sáng đi vào trong mắt. Lỗ trống này gọi 
là cøn ngươï. Con ngươi có đường kính thay đổi i 
độn ø tuỳ theo cường độ sáng. 

d) Thể thuỷ tỉnh : khối chất đặc trong suốt (giống 
như thạch) có hình dạng thấu kính hai mặt lồi. 

e) Dịch thuỷ tỉnh : chất lỗng giống chất keo loãng, 
lấp đầy nhãn cầu phía sau thể thuỷ tỉnh. 

®) Màng lưới (võng mạc) : lớp mỏng tại đó tập trung 
đầu các sợi thần kinh thị giác. 


Ở màng lưới có một chỗ rất nhỏ mầu vàng là nơi 
cảm nhận ánh sáng nhạy nhất được gọi là điển vàng V. 
— Khi mắt nhìn một vật, ảnh thật của vật được tạo 
ra ở màng lưới. Năng lượng ánh sáng thu nhận ở 
đây được chuyển thành tín hiệu thần kinh và truyền 
tới não, gây ra cảm nhận hình ảnh. Do đó mắt nhìn 
thấy vật. 


— Ở màng lưới có một vị trí tại đó, các sợi thần 
kinh đi vào nhãn cầu. Tại vị trí này, màng lưới 
không nhạy cảm với ánh sáng. Đó là điểm mì. 


Trong Quang học, mắt được biểu diễn bởi sơ đồ 
tượng trưng như Hình 31.3 gọi là mắt thu gọn, trong 
đó hệ quang học phức tạp của mắt được coi tương 
đương với một thấu kính hội tụ. Thấu kính tương 
đương này được gọi là (hấu kính mắt. Tiêu cự của 
thấu kính mắt thường được gọi tất là /êu cự của mắt. 


Tổng quát, mắt hoạt động như một máy ảnh, 
trong đồ : 


« Thấu kính mắt có vai trò như vật kính ; 


e Màng lưới có vai trò như phim. 


II - SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA MẮT. ĐIỂM CỰC VIỄN. 
ĐIỂM CỰC CẬN 


Khoảng cách từ thấu kính mắt đến màng lưới (điểm 
vàng) OV có giá trị nhất định đ'. Nếu tiêu cự của thấu 
kính mắt cũng có giá trị nhất định ƒ thì mắt chỉ nhìn 
thấy vật ở một vị trí nhất định. 

Tuy nhiên, ta có thể quan sát được những vật từ 
Ýt xa (chẳng hạn một ngôi sao) cho đến những vật 
rất gần (chẳng hạn một trang sách). Ở lớp 9, chúng 
ta đã biết điều này được thực hiện bởi sự điều tiết 
của mắt, 


1. Sự điều tiết 


Điều tiết là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu 
cự của mắt để cho ảnh của các vật ở cách mắt những 
khoảng khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới. 


Hình 31.3 
Sơ đồ mắt thu gon 


Bài tập ví dụ 1 

Một người có mất bình thường 
(không tật) nhìn thấy được các vật ở 
tất xa mà khóng phải điều tiết. 
Khoảng cực cận của người này là 
ÓC, =25 em. 

Độ tụ của mắt người nầy khi điều 
tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu ? 
Giải 

Ta có các phương trình tạo ảnh : 


= Đmm (1) 


+—=——= D„„y (2 
ÓC 0V mạ Là 2” 
Lấy (2) trừ (1). ta được : 

1 1 


DĐ vVL CD L =AD= 


max — “ min 


Vì ÓC, —> ø nên —— = 
k %C 


Bảng 31.1 


198 


Khoảng cách 0Œ, từ mắt 
tới đểm cực cận 


7cm 
10 cm 
14 cm 
22m 


40 cm 


Việc này được thực hiện nhờ các cơ vòng của mắt. 
Khi bóp lại, các cơ này làm thể thuỷ tỉnh phồng lên, 
giảm bán kính cong, do đó tiêu cự của mắt giảm. 


ø Khi mất ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của 
mắt lớn nhất (ƒ ..)- 
« Khi các cơ mắt bóp tối đa, mắt ở trạng thái điều 


tiết tối đa và tiêu cự của mắt nhỏ nhất (ƒ„u). 


2. Điểm cực viễn. Điểm cực cận 

« Khi mất không điều tiết, điểm trên trục của mắt 
mà ảnh được tạo ra ngay tại màng lưới gọi là điểm 
cực viễn Cý (hay viên điểm) của mắt. Đồ cũng là 
điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ. Đối với mắt 
không có tật, điểm cực viễn ở xa vô cùng (vô cực). 
« Khi mắt điều tiết tối đa, điểm trên trục của mắt mà 
ảnh còn được tạo ra ở ngay tại màng lưới gọi là 
điểm cực cận €, (hay cận điểm) của mắt. Đó cũng 
là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rõ. Càng lớn tuổi, 
điểm cực cận càng lùi ra xa mắt (xem Bảng 31. ). 


« Khoảng cách giữa điểm cực viễn và điểm cực cận 
gọi là khoảng nhìn rố của mắt. Các khoảng cách 
ÓC, và Ð = ÓC, từ mất tới các điểm cực viễn và 
cực cận cũng thường được gọi tương ứng là khoảng 
cực viễn, khoảng cực cận. 


III- NĂNG SUẤT PHÂN LI CỦA MĂT 


Muốn cho mắt nhìn thấy một vật thì ảnh thật 
của vật tạo bởi mắt phải hiện ra ở màng lưới, nghĩa 
là vật phải có vị trí ở trong khoảng nhìn rõ của 
mắt. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp còn có như 
cầu là quan sát được các chỉ tiết nhỏ của vật, 
chẳng hạn đọc được chữ của một trang sách báo 
hoặc nhận ra người quen trong một tấm ảnh nhỏ 
chụp nhiều người,... 


Việc nhìn thấy được một vật nhỏ, 48 chẳng hạn, 
còn tuỳ thuộc vào kích thước ảnh 4'#' của vật đó 
trên màng lưới. Kích thước này phụ thuộc góc frông 
vật (Hình 31.4). 


Để mắt có thể phân biệt được hai điểm A và Ø thì 
góc trông vật không thể nhỏ hơn một giá trị tối 
thiểu gọi là năng suất phân l¡ của mắt. 


Khi đó, ảnh của điểm đầu và điểm cuối của vật Hình 31.4 
được tạo ra ở hai tế bào thần kinh thị giác kế cận Góc trông vât 
nhau. Năng suất phân li thay đổi tuỳ theo từng 
người, nhưng giá trị trung bình là : 


£= đmị BB Géc trông một vật là gì và 
phụ thuộc vào các yếu tố nào 2 


IV - CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 


"Ta chỉ xét các tật phổ biến nhất là : mắt cận, mắt 
viên và mắt lão. 


1. Mắt cận và cách khắc phục 


a) Mất cận có độ tụ lớn hơn độ tụ của mát bình 
thường. Một chùm tỉa sáng song song truyền đến 
mắt cận sẽ cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm ở 
trước màng lưới (Hình 31 5). Hình 31.5 


Sơ đồ minh hoa dạc diểm quang 
my <OV hoc của mắt cân 


Các hệ quả : 
ø Khoảng cách ÓC), hữu hạn. 
„ Điểm €, gần mắt hơn bình thường. 


“Tật cận thị có thể do bẩm sinh, nhưng cũng có 
thể do đọc sách hay học bài ở chỗ không đủ độ sáng 
hoặc đặt sách quá gần mắt một thời gian dài. 


199 


Hình 31.6 
Sơ đồ minh hoạ cách khắc phục tât 
cân thị 


Hãy chứng tỏ rằng, hệ ghép. 
(mắt cận + thấu kính phân kì) có 
độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt cận. 


Hình 31.7 


Sơ đồ minh hoa dâc điểm quang 
học của mắt viễn 


200 


b) Tật cận thị thường được khắc phục bằng cách 
đeo kính phân kì có độ tụ thích hợp để có thể 
nhìn rõ vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết 
(Hình 31.6). 


Nếu coi như kính đeo sát mắt thì tiêu cự của kính 
được xác định bởi : 


ƒ=-0CŒ, 


2. Mắt viễn và cách khắc phục 


a) Mất viễn có độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt bình 
thường. Một chùm tia sáng song song truyền đến 
mắt viễn sẽ cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm sau 


màng lưới (Hình 31.7). 
max > OV 


Các hệ quả : 
ø Mất viễn nhìn vật ở vô cực đã phải điều tiết. 
ø Điểm C, xa mắt hơn bình thường. 


b) Người viễn thị điều tiết mắt (giảm tiêu cự) có thể 
nhìn thấy được các vật ở xa. Tật viễn thị thường được 
khắc phục bằng cách đeo kính hội tụ để có thể nhìn 
rõ các vật ở gần mắt như mắt bình thường. Tiêu cự của 
thấu kính phải có giá trị thích hợp để ảnh ảo của điểm 
gần nhất mà người viễn thị muốn quan sát được tạo ra 
tại điểm cực cận của mắt. 


3. Mắt lão và cách khắc phục 


a) Với hầu hết mọi người, kể từ tuổi trung niên, khả 
năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thuỷ tỉnh 
trở nên cứng hơn. Hậu quả là điểm cực cận €, dời 
xa mất. Đó là /4/ /Zo thị (mắt lão). Không nên coi 
mắt lão là mắt viễn. Mắt không tật, mắt cận hay mắt 
viễn khi lớn tuổi đều có thêm tật lão thị. 


b) Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ 
tương tự như người viễn thị. 


Đặc biệt, người có mắt cận khi lớn tuổi thường phải : 
« đeo kính phân kì để nhìn xa. 
« đeo kính hội tụ để nhìn gần. 

Người ta thường thực hiện loại "kứih hai tròng” 
có phần trên phân kì và phần dưới hội tụ. 
Đài tập ví dụ 2 

Một người cận thị lớn tuổi chỉ còn nhìn thấy rõ các vật 
trong khoảng cách mắt 50 em + 67 em. 

Tính độ tụ của các kính phải đeo để người này có thể 
—_ nhìn xa vô cùng không điều tiết. 
—__ đọc được sách khi đặt gần mắt nhất, cách mắt 25 cm. 

Coi kính đeo sát mắt. 
Giải 
—_ Để nhìn xa phải có (Hình 31.8) : 


ƒ ==0Cy = 


I 
Dị =—=-I,5dp 
# 
— Để đọc sách đặt gần mắt nhất, cách mắt 25 em. phải đeo 
kính có tiêu cự ƒ xác định bởi : 
L1 


==-<==— =j;=50cm=0,50 m 
25 50 # : 


V - HIỆN TƯỢNG LƯU ẢNH CỦA MẮT 

Năm I829, Pla-tô (Plateau) - nhà vật lí người Bỉ 
phát hiện ra là cảm nhận do tác động của ánh sáng 
lên các tế bào màng lưới tiếp tục tồn tại khoảng = 
giây đồng hồ sau khi chùm sáng tất. Trong thời gian 
gi giây này ta vẫn còn "*/hấy” vật, mặc dù ảnh của 


vật không còn được tạo ra ở màng lưới nữa. 


Đó là hiện tượng /ưw ảnh của mắt. Nhờ hiện 
tượng này mà mắt nhìn thấy các ảnh trên màn 
ảnh chiếu phim (Hình 31.9), trên màn hình tivi 
(Hình 31.10)... chuyển động. 


Hình 31.9 


N. 


Hình 31.10 


201 


+ 


Cấu tạo của mắt gồm : màng giác , thuỷ dịch, lòng đen và con ngươi, thể thuỷ tinh, dịch 
thuỷ tỉnh, màng lưới. 


Điều tiết là sự thay đổi tiêu cự của mắt để tạo ảnh của vật luôn hiện ra tại màng lưới. 
+ Không điều tiết: f.„„ 
+ Điều tiết tối đa: f 

~ Điểm cực viễn là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi không điều tiết. 

Mắt không tật thì C„ ở vô cực. 

— Điểm cực cận là điểm trên trục của mắt mà mắt nhìn rõ khi điều tiết tối đa. 

Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất #mà mắt còn phân biệt được hai điểm. 
£ » 1 (giá trị trung bình) 


Các tật của mắt và cách khắc phục : 


« Đeo kính phân kì 


Mắt cận CNN” ~ ¬u-V 
»fy=— OC, (kính sát mắt) 


„ Đeo lính hội tụ 


Mắt viễn „ Tiêu cự có giá trị sao cho mắt đeo kính 
nhìn gần như mắt không tật 


+. „. | - ĐÐeo kính hội tụ 
€, dời xa mắt : 
„ Tác dụng của kính như với mắt viễn 


Hiện tượng lưu ảnh của mắt : 


1 
Tác động của ánh sáng lên màng lưới còn tồn tại khoảng 10 giây sau khi ánh sáng tắt. 


202 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


. Trình bày cấu tạo của mắt về phương diện 
quang học. 

. Trình bày các hoạt động và các đặc điểm sau 
của mắt : 
~ Điều tiết ; ~ Điểm cực viễn ; 

~ Điểm cực cận ; ~ Khoảng nhìn rõ. 

.. Nêu các đặc điểm và cách khắc phục đối với : 
- Mắt cận;  - Mắtviễn; ~ Mắt lão. 
C6 phải người lớn tuổi thì bị viễn thị không ? 
Giải thích. 

.. Năng suất phân li của mắt là gì ? 


.. Trhh bày sự lưu ảnh của mắt và các ứng dụng. 


vy 


Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang 
học được biểu diễn như sơ đỏ Hình 31.11 : 


O : quang tâm của mắt ; 
V: điểm vàng trên màng lưới. 


Hình 31.11 


Quy ước đặt : 


®: Mắt binh thường về giả ; 
@®: Mắt cận ; ®: Mắt viễn. 


Hãy chọn đáp án đúng cho các bài tập từ số 
6 đến số 8. 


.. Mất loại nào có điểm cực viễn €, ở vô cực ? 


A.@®. B.@. 

c@. D. @ và ®. 
„ Mắt loại nào có f„..> OV ? 

A®. B.@. 

c.@. D. Không loại nào. 
.. Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ ? 

A@. B.@. 

c@. D. @ và ®. 


.. Mắt của một người có điểm cực viễn C, cách 


mắt 50 cm. 

a) Mắt người này bị tật gì ? 

bị Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều 
tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu 
? (Kính đeo sát mắt). 

c) Điểm €, cách mắt 10 cm. Khi đeo kính, mắt 
nhìn thấy đểm gần nhất cách mắt bao nhều ? 
(Kính đeo sát mắt). 


10. Một mắt bình thường về già, khi điều tiết tối đa 


thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp. 

a) Xác định điểm cực cận và cực viễn. 

b) Tính độ tụ của thấu kính phải đeo (cách 
nắt 2 cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 
25 cm không điều tiết. 


203 


Em có biết ? 


THÍ NGHIỆM ĐƠN GIẢN VỀ SỤ LƯU ẢNH CÚA MẮT 
Có thế thực hiện một trò chơi đơn giản như sau để chứng tỏ hiện tượng lưu ảnh của mắt. 


Dùng bút đen vẽ lên một mặt của tấm bìa hình một cái lòng chim. Dùng bút màu vẽ lên 
mặt kia một con chìm (Hình 31.12). Cho tấm bia quay nhanh qua lại. 


Quan sát tấm bìa. Nhận xét và giải thích hiện tượng. 


.^~ 


Hình 31.12 


204 


32 KíNH LúP 


Trong nhiều trường hợp, con người muốn quan sát các vật thế, các chỉ tiết nhỏ hơn giới hạn mà 
năng suất phân li của mắt cho phép. 

Ví dụ, người thợ sửa đỏng hỗ muốn quan sát các bộ phận của chiếc đồng hỏ đeo tay ; chuyên 
viên phòng thí nghiệm sinh học muốn quan sát các tế bào, các hỏng cầu, các vi trùng,... 

Quang học đã giúp chế tạo các dụng cụ đạt được yêu cầu đó. 


I- TỔNG QUÁT VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG 
BỔ TRỢ CHO MẮT 


Các dụng cụ quang đều có tác dụng tạo ảnh với 
góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần. Đại 
lượng đặc trưng cho tấc dụng này là số bội giác, 
được định nghĩa như sau : 


lu tan œ ` ặ ˆ 5 
E øa Š tanøo (góc nhỏ) Hình 321 
Kính lúp thông thường 


trong đó : Z là góc trông ảnh qua kính ; ứ, là góc 
trông vật có giá trị lớn nhất được xác định trong 
từng trường hợp. Số bội giác phụ thuộc 
: những yếu tố nào 2 

Người ta phân các dụng cụ quang thành hai nhóm : 
— Các dụng cụ quan sát vật nhỏ gồm kính lúp, kính 
hiển vi,... 
— Các dụng cụ quan sát vật ở xa gồm kính thiên 
văn, ống nhòm.... 


II- CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH LÚP 


Kính lúp là dụng cụ quang bồ trợ cho mắt để quan Hình 32.2 Kinh lúp bỏ túi 
sát các vật nhỏ (Hình 32.1, 32.2, 32.3 và 32.4). 


205 


Hình 323 
Kính lúp dùng trong vi phẫu thuật 


Hình 324 
Kính lúp để bàn 


Hinh 325 
Mắt ngắm chững kính lúp ở vô cực 


Hình 32.6 


206 


Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ 
(hay một hệ ghép tương đương với một thấu kính 
hội tụ) có tiêu cự nhỏ (vài xentimét). 


III- SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH LÚP 


Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, mắt nhìn 
ảnh ảo của vật đó qua kính. Muốn thế, phải đặt vật 
nhỏ trong khoảng từ quang tâm Ø của kính đến tiêu 
điểm vật chính Z. 

Ngoài ra, để mắt có thể nhìn thấy ảnh thì ảnh 
phải có vị trí nằm ở trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

Để thoả mãn hai điều kiện trên, khi dùng kính 
lúp ta phải điều chỉnh (xê dịch kính trước vật hoặc 
ngược lại). Động tác quan sát ảnh ở một vị trí xác 
định gọi là ngắm chừng ở vị trí đó. 

Khi cần quan sát trong một khoảng thời gian dài, 
ta nên thực hiện cách ngắm chừng ở điểm cực viễn 
để mắt không bị mỏi. 


IV - SỐ BỘI GIÁC CỦA KÍNH LÚP 
Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực : 
Œ sử tanœ 


® đo tanøg 


AB 
Tà có: tanư=—— 


Ngoài ra, góc trông vật có giá trị lớn nhất Øy ứng 
với vật đặt tại điểm cực cận Œc (Hình 326). 


Do đó : 


Chí ý : Người ta thường lấy khoảng cực cận là ÓC, = 25 em. Khi 
sản xuất kính lúp, người ta ghi giá trị của Œ,„ ứng với khoảng cực 
cận này trên kính. 

Ví dụ : Các kính có kí hiệu 3x, 5x, 8x... sẽ có tiêu cự tương 


ứng là _ cm, s em, „ em,... Chúng có khả năng làm cho góc 


trông ảnh qua kính lớn hơn ba lần, năm lần, tám lần,... góc trông 
trực tiếp vật. 


Bài tập ví dụ 

Một người có khoảng cực cận ØC,„ = L5 em và điểm C„ ở vỏ cục. 

Người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 em. Mất đặt 
các kính: LŨ căn. 
a) Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính ? 
b) Tính số bội giác của kính trong trường hợp người này ngắm chừng ở vỏ cực. 
Giải 
a) Khoản g đặt vật 


Khoảng phải đặt vật là M4 sao cho ảnh của 8, A' qua kính lúp lần lượt 
là các điểm C\„ ở ® và C-. 


Ta có : dụ =— 0C =— ® 


Suy ma: đụ =ƒ=5 em 


ÁN =— OyC¿ =— 5 em 
dyƒ— _ C55 
dụTƒ Tốn5 


Từ đó : N= 2,50 cm. 


Khoảng phải đặt vật là khoảng giới hạn bởi : 2,50 em < ở < 5 em. 
b) $ố bội giác 
Ta có công thức : Œ„ = 


Vậy : G„— 


Hãy thiết lập 
công thức của số 
bội giác khi ngắm 
chừng ở điểm cực 
cận. 


Dụng cụ quang bổ trợ cho mắt đều tạo ảnh ảo có góc trông lớn. 


œ tang 


“G “in 


Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (vài xentimét). 


Số bội g 


Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực: G„„, 


La 
f 


207 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


tQ 


1. Các dụng cụ quang bổ trợ cho mét có tác 
dụng tạo ảnh ra sao ? Định nghĩa số bội giác. 

2. Kính lúp có cấu tạo như thế nào ? 

3. Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với 
mắt ngắm chừng kính lúp ở vô cực. 
Viết công thức số bội giác của kính lúp trong 
trường hợp này. 


vy 


Vẽ sơ đồ tia sáng trong trường hợp mắt ngắm 
chừng kính lúp ở vô cực để trả lời câu hỏi của 
bài tập 4 và 5 dưới đây. 

4. Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá 
trị của số bội giác ? 
A. Kích thước của vật. 
B. Đặc điểm của mắt. 
€. Đặc điểm của kính lúp. 


D. Không có (các yếu tố A, B, C đều 
ảnh hưởng). 


208 


. Tiếp theo bài tập 4. 


Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép 
tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ? 

A. Dời vật. 

B. Dời thấu kính. 

G. Dời mắt. 

D. Không cách nào. 


.. Một học sinh cận thị có các điểm €., €, cách 


mắt lần lượt 10 em và 90 cm. Hạc sinh nảy 
dùng kính lúp có độ tụ +10 dp để quan sát 
một vật nhỏ. Mắt đặt sát kính. 

a) Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính ? 
b) Một học sinh khác, có mắt không bị tật, 
ngắm chừng kính lúp nói trên ở vô cực. Cho 
0G, = 25 cm. Tính số bội giác. 


33 KÍNH HIẾN VI 


Kính hiển vi xuất hiện lần đầu ở Hà Lan vào khoảng cuối thế kỉ XVI ở dạng thô sơ. Ngày nay, 
kính hiển Vỉ có thể giúp người ta quan sát'và chụp ảnh được những vật tiể cục nhỏ nhữ ¿ 


các tế bào, các vi khuẩn... (Hình 33.1và 33.2). 


I- CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH HIỂN VI 

Kính hiển vi là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để 
quan sát những vật rất nhỏ, bằng cách tạo ảnh có 
góc trông lớn. Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn 
rất nhiều so với số bội giác của kính lúp. 

Kính hiển vi có hai bộ phận chính : 

« Vậi kính L, là một thấu kính hội tụ (thực ra là 
một hệ thấu kính tác dụng như thấu kính hội tụ) có 
tiêu cự rất nhỏ (cỡ milimét). 

ø Thị kính L„ là một kính lúp dùng để quan sát ảnh 
của vật tạo bởi vật kính. 

Hai bộ phận chính này được gắn ở hai 
đầu một ống hình trụ sao cho trục chính của chúng 
trùng nhau và khoảng cách giữa chúng ØjÓ; =Ï 
không đổi (Hình 33.5). 

Người ta gọi F1, = ð là độ dài quang học của kính. 


Ngoài ra còn có bộ phận tụ sáng để chiếu sáng 
vật cần quan sát. Đó thường là một gương cầu lõm. 


II- SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH HIỂN VI 

Vật kính có tác dụng tạo ảnh thật A8; lớn hơn 
vật A# và ở trong khoảng Ø„Ƒ; từ quang tâm đến 
tiêu diện vật của thị kính. 


Hình 33.1 
Kính hiển vi thô sơ ở thời kì đầu 


Hình 33.2 
Kính hiển vi ngày nay 


209 


Hình 33.3 
Tiêu bản để quan sát qua kính hiển vi 


Điều chỉnh kính hiển vi dùng ốc vi cấp 


BB Tại sao phả kẹp vật giữa 
hai bản thuỷ tinh mỏng khi quan 
sát vật bằng kính hiển vi 2 


Thị kính tạo ảnh ảo sau cùng 4:8; lớn hơn vật 
nhiều lần và ngược chiều so với vật 4#. 


Mắt đặt sau thị kính để quan sát sẽ nhìn thấy ảnh 
AšB› của vật A8 tạo bởi kính hiển vi. 


Ảnh sau cùng AB; phải được tạo ra trong khoảng 
nhìn rõ của mắt. Do đó phải điều chỉnh kính để thay 
đổi khoảng cách d, từ vật A8 đến vật kính Ø,. 


Đối với kính hiển vi, ứng với khoảng Œ€, của 
ảnh thì khoảng Adđ, xê dịch vật thường hết sức nhỏ, 
khoảng vài chục micrômét. 


Do đó trong thực tế khi quan sát vật bằng kính 
hiển vi phải thực hiện như sau : 


— Vật phải là vật phẳng kẹp giữa hai tấm thuỷ tỉnh 
mỏng trong suốt. Đó là ¿¡ bẩn (Hình 33.3). 


— Vật được đặt cố định trên giá. Ta dời toàn bộ 
ống kính từ vị trí sát vật ra xa dần bằng ốc vi cấp 
(Hình 33.4). 


Nếu ảnh sau cùng 4:8; của vật cần quan sát được 
tạo ra ở vô cực thì ta có sự ngắm chừng kính ở vô 
cực (Hình 33.5). 


Hình 33.5 


Đường truyền của chùm tia sáng qua 
kính hiển vi được ngắm chừng ở vô cực 


210 


Bài tập ví dụ 


Vật kính của một kính hiển vì có tiêu cự ƒ, = Ì em, thị kính có tiểu cự 
$ =4em. Độ dài quang học của kính là 16 em. Mắt đặt sát thị kính. 


Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận là Ð = 20 em. 
Phải đặt vật trong khoảng nào trước vật kính để người quan sát có thể nhìn 
thấy ảnh của vật qua kính ? 


Giải 


Khoảng cách giữa vật kính và thị kính : / = Ø,Ø; = + ƒ¡ +ƒ; =21 em. 


Các vị trí M, N giới hạn vị trí vật được xác định như sau : 


đại >9; dạy = 5 =4em; dịp =l— dại = 17 em. 


dị = —T— = 10.625 mm 


53 1 1 ] _ 50 


đa =l— dạy = em; 


tha ñ day 33 
=>; = 1.0600 em = 10.600 mm 


'Vật chỉ có thể xế dịch trong khoảng : Adi, = 25 Jưm. 


III- SỐ BỘI GIÁC CỦA KÍNH HIỂN VI 
Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực. 


Đặt : l&jl là số phóng đại ảnh bởi vật kính ; Œ; là số bội giác 
của thị kính ngắm chừng ở vô cực. 


“Tà có : 
Gạa = ||G› Dựa vào hình 
33.5, hãy thiết lập 
hệ thức : 
Hai số liệu này thường được ghi trên vành của vật kính và G„= lk;|G; 


thị kính. 


211 


Hãy thiết lập 
hệ thức : 
= Ð, 'œ 
cử ft; 


với Ð = ÓC.. 


Công thức trên có thể biến đổi và viết dưới một dạng khác : 
_ 6Ð 
#i⁄a 


Hai bộ phận chính của kính hiển vi là : 


~ Vật kính : thấu kính hội tụ có tiêu cự rất nhỏ (cỡ milimét) ; 


~— Thị kính : kính lúp. 


Điều chỉnh kính hiển vi : đưa ảnh sau cùng của vật hiện ra trong khoảng C„C, của mắt. 


Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực : G„ = |k;|G = 


5Ð 
tự, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


tØ 


1. Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi. 

2.. Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính 
của kính hiển vi. 

3. Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện ra 
sao ? Khoảng xê dịch khi điều chỉnh kính hiển 
vì có giá trị như thế nào ? 

4. Vẽ đường truyền của chủm tia sáng ứng với 
mắt ngắm chừng kính hiển vi ở vô cực. 

5. Viết công thức số bội giác của kính hiển vi khi 
mắt ngắm chừng ở vô cực. 


Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính : 
@Thật, @ Ảo; 
@ Cùng chiều với vật ; 
@ Ngược chiều với vật ; ®@ Lớn hơn vật. 
Hãy chọn đáp án đúng ở các bài tập 6, 7 và 8 
dưới đây. 

6. Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính 
chất nào ? 


212 


A.@+@. B.@+ @, 
c@©+@+®  D@+@+®@, 
Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính 

chất nào ? 
A.®+@, B.@+ @, 
c@+@:+®  DpD@+@+©, 


. Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo 


bởi kính hiển vi có các tính chất nào ? 
A.®+@. B.@r@. 
c@+@+@. D@t+t@r:@, 


. Mót kính hiển vi có các tiêu cư vât kính và thi 


kính là í, = 1 em, í; = 4cm. Độ dài quang học 
của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt 
không bị tật và œ khoảng cực cận 0C. = 20 cm. 
Người này ngắm chừng ở vô cực. 

a) Tính số bội giác của ảnh. 

b) Năng suất phân li của mắt người quan sát 
là 2. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai 
điểm của vật mà mắt người quan sát còn 
phân biệt được ảnh. 


34 ÍNH THIÊN VĂN 


Tuy không phải là người chế tạo ra kính thiên văn đầu tiên, 
nhưng Ca-li-lê là người đầu tiên đã sử dụng kính thiên văn 
để quan sát bảu trời và có nhiều khám phá quan trọng : 
phát hiện ra 4 vệ tỉnh của Mộc tinh, vành đai của Thổ tỉnh, 
các ngọn núi trên Mặt Trăng,... 


I- CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CỦA KÍNH THIÊN VĂN 

Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, 
có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với những 
vật ở rất xa (các thiên thể). 


Kính thiên văn có hai bộ phân chính ; 


e_ Vậi kính L, là một thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn 
(có thể đến hàng chục mét). 


«Thị kính L, là một kính lúp để quan sát ảnh tạo 
bởi vật kính. 


II - SỰ TẠO ẢNH BỞI KÍNH THIÊN VĂN 


Vật kính tạo ảnh thật của vật (ở vô cực) 
tại tiêu diện ảnh. Thị kính giúp mắt quan sát ảnh này. 


Ảnh của thiên thể tạo bởi kính thiên văn là ảnh 
ảo, ngược chiều với vật, có góc trông lớn hơn nhiều 
lần so với góc trông trực tiếp vật. 


Hình 34.1 
Kính thiên văn cổ của Galrlê 
được lưu giữ tại Viên Bảo tàng 
thành phố Flo-răng-xơ (Florence) 


Hình 34.2 
Kính thiên văn cùng với mái vòm 
có đường hỏ để quan sát bầu trời 


213 


Tại sao khi điểu chỉnh kính 
thiên văn, ta không phải dời toàn 
bộ kính như với kính hiển vi 2 


8» 


Khi sử dụng kính thiên văn, mắt người quan sát 
được đặt sát thị kính. Phải điều chỉnh kính bằng 
cách dời thị kính sao cho ảnh sau cùng nằm trong 
khoảng nhìn rõ của mắt. 

Để có thể quan sát trong một thời gian dài mà 
không bị mỏi mắt, ta phải đưa ảnh sau cùng ra vô 
cực : ngắm chừng ở vô cực (nếu mắt không có tật) 
(Hình 34.3). 


% ?}&Í 


Ae 


Hình 343 


Đường truyền của chùm tia sáng qua 


kính thiên văn ngắm chừng ở võ cực 


Chú ý: 
~ Giá trị của G„ được ghi trên các 
kính thiền văn. 


— Khi mắt ngắm chừng ở vô cực, 
kính thiên văn là một lệ vô ứiểw 
(không có tiêu điểm). 


214 


III- SỐ BỘI GIÁC CỦA KÍNH THIÊN VĂN 
Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực (Hình 344.3). 


..„ _ œ _ tang 
Taàcó:G,= =—# 
Øo tando, 
Ai AI: 
Vì tang = ~tTT. ; tang, = “TT 
2 Ï 


(mỗi thiên thể có góc trông Øạ nhất định). 


Do đó : (êu = 


Số bội giác của kính thiên văn trong điều kiện 
này không phụ thuộc vị trí đặt mất sau thị kính. 


Bài tập ví dụ 
'Vật kính của một kính thiền văn là một thấu kính hội tụ có 
tiêu cự lớn ; thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ. 


Một người, mắt không có tật, dùng kính thiên văn này để 
quan sát Mặt Trăng ở trạng thái không điều tiết. Khi đó 
khoảng cách giữa vật kính và thi kính là 90 em. Số bồi giác 
của kính là I7. 


Tính các tiêu cự của vật kính và thị kính. Hình 34.4 
Giải Chú ý : 

Nếu mắt không có tật, quan sát ảnh ở trạng thái không — — Kính thiên văn trình bày ở trên 
điểu tiết thì ảnh này ở vô cực (ngắm chừng ở vô cực) thuộc loại kính thiên văn khúc xạ, sử 
(Hình 34.4). dụng thấu kính làm vật kính. 

Sơ đồ tạo ảnh : ~ Còn có loại kính thiên văn phản xạ, 


: "--: _ sử dụng gương parabol làm vật kính. 

äP Tạng, AiBigiaE — Ống nhòm là một loại kính thiên 

¬-.. văn dùng để quan sát vật ở xa trên 

% mặt đất, mặt biển (Hình 34.5). Ảnh 

Với AB, : dị => © — ủị =ƒ) cuối cùng qua ống nhòm cùng chiều 
với vật. 


Với AB' : d5 —> œ —= d, 


Ta suy ra: đ=Í — dị ĐI =ƒ + 
Vậy, theo để bài : 
!.+£=90 em @) 


Mặt khác, số bỏi giác của kính khi ngắm chừng ở vỏ cực 
được tính bởi : 


Gạ =—=17 @2) 


Từ (1) và (2). ta tìm được : 


ƒ= 85 em; ƒ› = 5 em Hình 34.5 
Ống nhòm 


Kính thiên văn là dụng cụ quang để quan sát các thiên thể. Nó gồm hai bộ phận chính : 
~ Vật kính : thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn (có thể đến hàng chục mét). 
~ Thị kính : kính lúp có tiêu cự nhỏ (vài xentimét). 
Phải điều chỉnh để ảnh sau cùng hiện ra trong khoảng nhìn rõ của mắt. 
Số bội giác trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực : 
ft, 


G =1 
MT, 


215 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


mò 


1.. Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn. 


2. Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính 
thiên văn ngắm chừng ở vô cực. 


Hãy chọn đáp án đúng ở các bài tập 
5 và 6 dưới đây. 


.. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở 


3. Viết công thức về số bội giác của kínhthên — VÔ tực số biểu hức nào? 


văn ngắm chừng ở vô cực. A.®, B.@. 
4. Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính c.®. D. Biểu thức khác. 
thiên văn phải lớn. 6. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của 
kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu 
vy thức nào ? 
Đặt f, và ƒ, lần lượt là tiêu cự của vật kính và A.®. B.@. 
thị kính của kính thiên văn. c.@, D. Biểu thức khác. 
Xét các biểu thức : 7.. Vật kính của một kính thiên văn dùng ởtrường 
®.f+§; học có tiêu cự f, = 1,2 m. Thị kính là một thấu 
kính hói tụ có tiêu cư f; = 4 cm. 
®. 7: @2 
... Tc Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác 


của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực. 


Em có biết ? 


TỪ KÍNH THIÊN VĂN CỦA GA-LILÊ ĐẾN KÍNH THIÊN 
VĂN HÓP-BON 

Ga-li-lê là người đầu tiên có ý tưởng dùng kính thiên 
văn) do Líp-pơ-si (Hans Lippershey) ở Hà Lan phát minh 
vào năm 1608 (ban đầu gọi là *kính thám tử ” : spyglass) vào 
việc quan sát bầu trời. Chính öng đã tự chế tạo ra chiếc kính 
thiên văn có số bội giác khoảng 30 và hiện được lưu giữ tại 
Viện bảo tàng Flo răng xơ. Dùng kính này, Ga li lê đã có 
nhiều khám phá quan trọng vẻ Thái Dương hệ. Đây là loại 
kính thiên văn khúc xạ dùng thấu kính hội tụ làm vật kính. 


Hình 346 
Kính thiên văn Léc-xơ 


(1) Kính này được đặt theo tên của nhà thiên văn Mĩ Hớp-bơn, người đã phát hiện ra quy luật về 
chuyển động của các thiên hà mang tên ông. 

(2) Ta thường hiểu kính viễn vọng là kính dùng để quan sát các vật ở xa trên mặt đất, còn kính thiền 
văn là kính dùng đề quan sát các thiên thể. Hai loại kính này đều có cùng nguyên lí cấu tạo, gồm vật 
kính (là thấu kính hội tụ hay một gương cầu lõm) và thị kính. 


21ó 


Cho tới nay, kính thiên văn lớn nhất thuộc loại này là kính của Đài thiên văn I-éc-xơ (MII). 
Kính có tiêu cự 19,8 m và vật kính có đường kính bẻ mặt là 1,02 m. 

Chế tạo các kính thiên văn khúc xạ lớn rất phức tạp và khó khăn. Việc chế tạo các thấu 
kính có bẻ mặt lớn đòi hỏi chất liệu thuỷ tỉnh phải tỉnh khiết, làm nguội phải thật chậm và cấu: 
trúc cơ học phải thật vững chắc... 

Dù vậy, theo thời gian, thấu kính làm vật kính vẫn bị biến dạng (do thuỷ tỉnh là chất vô 
định hinh) ảnh hưởng đến sự tạo ảnh. 


Vĩ những lí do nêu trên mà 
về sau các kính thiên văn đều 
thuộc loại phản xạ, trong đó 
vật kính là một gương 
parabol. Loại kính thiên văn 
này được Niu-tơn phát minh 
ra và sử dụng đầu tiên vào. 
năm 1672, được gọi là kính 
viễn vọng. Hiện nay, kính 
thiên văn phản xạ lớn nhất 


là kính thiên văn Kếch của Hình 34.8 
Đài thiên văn Mao-na Ki đặt Ảnh chụp thiên hà Tiên Nữ (Andromeda) 
tại Ha-oai, có đường kính bẻ Hình 34.7 cách Trái Đất 900 000 năm ánh sáng qua 


mặt 10m. Kính thiên văn Niưrtơn kính thiên văn. 
Tuy nhiên, việc quan sát 

bầu trời từ các kính thiên văn 

đặt trên mặt đất đều bị trở ngại 

bởi bảu khí quyền. Ngoài sự cản trở do các hiện tượng 

thời tiết (mưa, bão...) thì sự khúc xạ của ánh sáng khi 

truyền vào bảu khí quyến cũng ảnh hưởng đến sự tạo ảnh. 
Để khắc phục nhược điểm này, vào ngày 24 - 4- 1990, 

cơ quan NASA đã phóng vào không gian kính thiên 

văn Hớp-bơn bay quanh Trái Đất. 


Nhờ hoạt động ở ngoài bầu khí quyển và sứ dụng 
các thiết bị hiện đại nhất vẻ quang học và viên thông, 
kính thiên văn Hớp-bơn là công cụ tỉnh ví nhất giúp 
con người thu nhận được thông tin từ những vật thể rất 
xa xăm của vũ trụ. 


CỐ... 
Hình 349 

Có thế tìm đọc thêm về kính Hớp-bơn ở địa chỉ : Kính thiên văn Hớp-bơn 
http:/Awww.hubblesite.com 


217 


35 Thực hành : XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ 
CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ 


Thấu kính phân kì chỉ tạo ra ảnh ảo của vật thật với mọi khoảng cách đ từ vật đến thấu kính. Vì 
không thể hứng được ảnh ảo trên màn ảnh, nên không biết chính xác vị trí của ảnh ảo và do đó 
không đo được khoảng cách ld"T từ ảnh ảo đến thấu kính. Vậy có cách nào xác định được tiêu 
cự Écủa thấu kính phân kì không ? 


I- MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM 

1. Biết được phương pháp xác định tiêu cự của thấu 
kính phân kì bằng cách ghép nó đồng trục với một 
thấu kính hội tụ để tạo ra ảnh thật của vật thật qua 
hệ hai thấu kính. 

2. Rèn luyện kĩ năng sử dụng giá quang học để xác 
định tiêu cự của thấu kính phân kì. 


II- DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 


Bộ thiết bị thí nghiệm 'Xác định tiêu cự của thấu 
kính phân kì” được bố trí như Hình 35.1a. 


Hình 35.1a 


1. Giá quang học Œ, có thước dài 75 cm. 

2. Đèn chiếu Ð, loại 12 V— 21W. 

3. Bản chắn sáng €, màu đen, trên mặt có một lỗ 
tròn mang hình số I dùng làm vật 4Ø (Hình 35.Ib). 
4. Thấu kính phân kì/. 

5. Thấu kính hội tụ Hạ. Hình 35.1b 
6. Bản màn ảnh 4. 

7. Nguồn điện U (AC— DC: 0-3-9—12V/3A). 

8. Bộ hai dây dẫn có đầu phích cắm. 


III- CƠ SỞ LÍ THUYẾT 


Đặt một vật thật AB vuông góc với trục chính Hãy nêu rõ : 
của một thấu kính phân kì L. Vì thấu kính phân kì _ nh chất của ảnh ảo A'P' tạo 
luôn tạo ra một ảnh ảo 4'8' với mọi khoảng cách đ bởi thấu kính phân kì đối với vật 
từ vật A8 đến thấu kính, nên không biết chính xác thật AB. 
vị trí ảnh ảo A'8'. Do đó ta không đo trực tiếp được _ - quy ước về dấu đại số của các 
khoảng cách ld1 từ ảnh ảo này đến thấu kính và đại lượng d, d', ftrong công thức 
không xác định được tiêu cự ƒ của thấu kính phân kì _ (35.1). 
TL theo công thức : 
mi 
d+d 


ƒ (35.1) 


Để khắc phục khó khăn nêu trên, ta có thể áp 
dụng phương pháp sau đây : 


—. Đặt vật A# tại vị trí (1) trước thấu kính hội tụ Lọ 
để thu được môt ảnh thật A'#" rõ nét nhất trên màn 
ảnh ÄM (Hình 35.2a). Sau đó, giữ cố định vị trí của 
thấu kính Lạ và màn ảnh 4. 


—_ Ghép thấu kính phân kì L đồng trục với thấu kính 
hội tụ Lạ thành hệ thấu kính (L, L„). Di chuyển vật A8 
tới vị trí (2) sao cho ảnh ảo A;Z; tạo ra bởi thấu kính 
phân kì L được coi là vật thật đối với thấu kính hội tụ 
Lạ và thấu kính Lạ lại tạo ra một ảnh thật 4:8; rõ nét 
nhất trên màn ảnh 4. Khi đó vị trí của ảnh ảo AB; 
trùng với vị trí (1) của vật A8 (Hình 35.2b). 


Hình 35.2 


219 


Như vậy, nếu đo khoảng cách đ từ vị trí (2) của 
vật A8 và khoảng cách lử1 từ vị trí (1) của vật này 
đến thấu kính phân kì L, ta sẽ xác định được tiêu cự 
ƒ của thấu kính phân kì L theo công thức (35.1). 


IV - GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO 


Giá quang học Œ (Hình 35.3) là một máng trượt 
bằng hợp kim nhôm, dài 75 cm, đặt nằm ngang. 
“Trên thân giá Œ có một thước milimét 7, dùng xác 
định vị trí của vật A8, của các thấu kính L, Lạ và 
màn ảnh M gắn trên giá Œ nhờ các vít hãm. Một đèn 
chiếu Ð (loại 12 V —21 W) có kính tụ quang, dùng 
làm nguồn sáng và được câp điện bởi nguồn điện U 
(AC-— DC: 0-3-9—12V/3A). 


Muốn thay đổi vị trí của vật AØ, của các thấu kính 
L, Lạ và của màn ảnh É trên giá quang học Ở, ta chỉ 
cần nới lỏng các vít hãm và dịch chuyển chúng trượt 
trên giá này. 


6 T 


Hình 35.3 


V - TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


1. Cắm phích lấy điện của đèn chiếu Ø vào hai lỗ cắm 
cấp điện xoay chiều (ghi dấu ~ ) của nguồn điện . 
'Vặn núm xoay của nguồn điện này đến vị trí 12 V và 
bật công tắc của nó để đèn chiếu Ð phát sáng. 

2. Đặt vật A#, thấu kính hội tụ Lạ và màn ảnh M 
(theo thứ tự này) lên giá quang học Œ, vuông góc 
với chiều dài của giá : 


220 


— Vật AB ở tại vị trí (1), cách đèn chiếu Ð khoảng 
10 + 15 em. Ghỉ vị trí (1) của vật 48 vào Bảng thực 
hành 35.1 ; 


— Thấu kính hội tụ L„ và màn ảnh #⁄ ở gần sát phía 
sau vật A8. Điều chỉnh đèn Ø sao cho vòng tròn sáng 
do nó phát ra chiếu vừa kín mặt lỗ tròn chứa vật A# 
và truyền qua vùng chính giữa mặt thấu kính Ƒ„. 


Dựa vào điều kiện tạo ảnh thật của thấu kính hội 
tụ đối với vật thật để phối hợp dịch chuyển thấu 
kính hội tụ Lạ và màn ảnh M xa dần vật A8 cho tới 
khi thu được ảnh thật A'B', lớn hơn vật, hiện rõ nét 
nhất trên màn ảnh ÄM. 


3. Giữ cố định vị trí của thấu kính hội tụ Lạ và màn 
ảnh M. Dịch vật A8 rời xa thấu kính hội tụ L„ thêm 
5 em, đến vị trí (2). Đặt thấu kính phân kì L vào 
khoảng giữa vật 4# và thấu kính hội tụ Hạ, ghép 
thành một hệ hai thấu kính đồng trục (L, Lạ) trên giá 
quang học Œ. 

Dựa vào điều kiện tạo ảnh ảo của thấu kính phân 
Kì đối với vật thật để dịch chuyển thấu kính phân kì 
L cho tới khi thu được ảnh thật A5B5, nhỏ hơn vậtAB 
và hiện rõ nét nhất trên màn ảnh M. 

Ghi vào Bảng thực hành 35.1 giá trị của : 


— khoảng cách ở từ vị trí (2) của vật A8 đến thấu 
kính phân kì 7 ; 


— khoảng cách lở từ vị trí (1) của vật A8 đến thấu 
kính phân kì L. 


4. Thực hiện năm lần các thao tác 2 và 3 ở trên, ứng 
với cùng vị trí (1) đã chọn của vật AZ. 


5, Xác định tiêu cự ƒ của thấu kính phân kì L theo 
công thức (35.1), với chú ý quy ước về dấu đại số 
của các đại lượng đ, đ' và ƒ. 


Muốn thấu kính hội tụ Lọ tạo 
ra ảnh thật A'' lớn hơn vật thật 
AB (Hình 35.2a), ta cần phải 
chọn các khoảng cách từ vật AB 
và từ màn ảnh M đến thấu kính 
hội tụ Lạ thoả mãn điều kiện gì 
so với tiêu cự của thấu kính này ? 


Muốn ảnh cuối cùng của vật 
AB tạo bởi hệ thấu kính (L, Lạ) bố 
trí như Hình 35.2 là ảnh thật, thì 
khoảng cách giữa thấu kính 
phân kì L và thấu kính hội tụ Tạ 
phải lớn hơn hay nhỏ hơn tiêu cự 
của thấu kính hội tụ Lạ 2 Giải 
thích tại sao. 


221 


BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 


TO VAWUET] cà, sag3xxa5bxassscilsá0eaagig.3454893956428868ex0101502nSk2adzeŠ 'LUOWÖLats2cg<c0426644296 Mi 


1. Tên bài thực hành 


3. Tính kết quả của phép đo trong Bảng thực hành 35.1 

— Tính giá trị tiêu cự ƒ của thấu kính phân kì ⁄ trong mỗi lần đo. 
— Tính giá trị trung bình £ của các lần đo. 

—_ Tính sai số tuyệt đối của mỗi lần đo. 

—_ Tính sai số tuyệt đối trung bình Aƒ của các lần đo. 


—_ Tính sai số tỉ đối trung bình ổ = AF Ỷ 
lï 
4, Viết kết quả của phép đo 
JỆG TƑ HỆ ÁV GaaesaidesefE seoszasuoa,lfnnrD 


222 


3 
1. 


CÂU HỎI 


Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về 
dấu của các đại lượng có trong công thức này. 


2. Trình bày phương pháp đo tiêu cự của thấu 


kính phân kì L đã được thực hiện trong thí 
nghiệm này . 

Vẽ ảnh thật của một vật thật AB đặt vuông góc 
với trục chính của một hệ hai thấu kính đồng 
trục L, Lạ. Cho biết thấu kính phân kì L đặt gần 
vật AB hơn so với thấu kính hội tụ Lạ và ảnh 
cuối cùng tạo bởi hệ thấu kính này là ảnh thật. 


.. Có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ lạ 


khi tiến hành thí nghiệm này được không ? 
Nếu biết, em hãy nói rõ nội dung này thuộc 
phần nào của bài thí nghiệm. 


5. 


... Hãy nói rõ cách xác định đúng vị trí ảnh rõ nét 


của một vật hiện trên màn ảnh đặt ở phía sau 
của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính. 
Hãy cho biết những nguyên nhân nào có thể 
gây nên sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu 
cự f thấu kính phân kì L trong thí nghiệm này. 


. C6 thể thực hiện phép đo tiêu cự f của thấu 


kính phân kì L bằng cách ghép nó đồng trục 
với một thấu kính hội tụ Lạ, nhưng vật thật 
được đặt gần thấu kính hội tụ hơn so với thấu 
kính phan ki dược Khong 7 

Nếu biết, em hãy trình bày rõ các bước tiến 
hành thí nghiệm và vẽ hình minh hoạ sự tạo 
ảnh của vật. 


22 


g kết 


Mát 


lẾt " 
chương VII CÁC DỤNG CỤ QUANG 


Bộ phận và 


224 


Khối chất trong 
suốt hình lăng trụ 
tam giác 


— Khối chất trong 
suốt giới hạn bởi : 

+ Hai mặt cầu 

+ Hoặc một mặt 
cầu và một mặt phẳng 
— Hai loại : 


Hội tụ và phân kì 


Hai bộ phận chính : 
— Thể thuỷ tỉnh 

— Màng lưới (võng 
mạc) 


— Tác dụng : 
+ Tán sắc 
nã Lầm lệch tia ló 
về đáy 
— Thấu kính hội tụ : 
+ƒ>0 
+ Ảnh, vật không 
thể cùng ảo 
+ Ảnh ảo > vật 
— Thấu kính phân kì : 
+ƒ<0 
+ Vật thật luôn có 
ảnh ảo < vật 


— Nhìn thấy một vật : 


Ảnh thật hiện ở màng 
lưới 


~ Điều tiết : 
Thay đổi tiêu cự : 
h Ki, 
Sa ĐI) TIÊN 
— Năng suất phân l¡ : 


e#l" 


Các kết quả và 
công thức 


— Góc lệch : 


D=ixbj-A 


— Độ tụ sẻ 
ta 


— Công thức : 
HN J5 › 
+ Vị trí: 2*77 
+ Số phóng đại : 
m 
kẽ—T 


~ Mắt cận : 

tt 0V 

+ Đeo kính phân kì 
— Mắt viễn : 

+ƒf„> V 

+ Đeo kính hội tụ 
— Mắt lão : 

+, dời xa theo tuổi 

+ Đeo kính hội tụ 


6. Kính 
thiên 
văn 


Thấu kính hội tụ có 
tiêu cự nhỏ (vài 
xenftimét) 


Hai bộ phận chính : 
~ Vật kính : thấu 
kính hội tụ có ƒ rất 
nhỏ (cỡ milimét) 
Thị kính : kính lúp 


Hai bộ phận chính : 
— Vật kính : thấu 
kính hội tụ có ƒ rất 
lớn (có thể đến hàng 
chục mét) 

~ Thị kính : kính lúp 


— Tạo ảnh ảo của vật 
có góc trông lớn 


~— Ảnh sau cùng tạo 


bải kính : 


+ Áo : lớn hơn vật 
nhiều lần 


+ Ngược chiều vật 
— Khoảng đặt vật : 
Ad, # vài chục micrômét 


Ảnh ảo có góc trông 
tăng nhiều lần 


_ Số bội giác khi 
ngắm chừng ở vô cực : 


— Sổ bội giác : 
ðĐÐ 
Š„=lkil@¿= 


J4) 


— Số bội giác : 


225 


ĐÁP ÁN VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP 


CHƯƠNG I 

1 5.D;6.C;8.+1.107C. 

2 5.D;6.A. 

3 _9.B;10.D; T1. 144 .103 V/m ; 12. 64.ô cm ; 
13. 127.105 Vim. 

4 4.D;5.D; 6. Bằng 0 ;7. 1,6.10 ?8J, 

5 5.C;6.C;7.C;8. +72 V ;9. -8.10 18 J, 

6 5.D;6.C;7.a) 24.10-+ C ;b) 4.10-3 C ; 8*. 
a) 12.10+ € ; b) 72.10-9 J ; e) 36.10-5 J. 


CHƯƠNG II 


7'6:D.;7:B; 8B ¿9:D 10: G2 TI:B} 
13. / = 3 mA ; 14. Aq =3 ; 15. A= 3 J. 

8 5.B,6.B;7.A=21600J;2=6W; 
8. b) Í~ 698 s;9. A,,= 8 640 J;.Zpy = 9,6 W, 

9 4.A;5.a)1=0,6A;ế =9V;b) 2=5,04W ; 
-2?ng= 5,4 W ; 6. a) Dòng điện qua đèn : 
1= 04158 A, gần bằng cường độ dòng điện 
định mức, 2= 4,98 W ; b) H = 99,8% ;7.a ) 
:' = 0,54 W ;b) Dòng điện qua bóng đèn có 
cường độ 7 = 0,375 A lớn hơn trước, nên bóng 
đèn sáng mạnh hơn. 

10 4.7> 0476 A; U= 5714V ;5.1=15 A; 
Ung = 0 V ; 6. a) Các đèn sáng dưới mức bình 
thường, vì iệu đện thế trên đèn là UÍ = 228 V, 
nhỏ hơn hiệu điện thế định mức ; b) H = 75% ; 


226 


c) Hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin 
U,=U, 1,125 V ; d) Đèn còn lại có công suất 
tiêu thụ là -7= 0,55W. 

11 1.4) Rụ =5 O;b) 1y =1y= 0/2 A; 1; =0,8A; 
2.a)1= 1,5 A; b) 2= 9 W ; 2> = 18 W ; 
c) 220) =18 W ;WẲ) = 5 400 J ; 224) =9W; 
Wậ =2T00 J; 3*.a)x=r-R=1Q; 
b)x=r+ R= 1,2 © ;.7; (max) = 30 W. 


CHƯƠNG III 

135.8;6.D;7.R = 484 @; R= 48,8 Q ; 
8.a) 838.102 mr 3; b) 7 .46.10- 5 mis ; 9. 490 kg. 

14 8.C ;9. D; 10. = 1 O.m; T1. 2,68.103 s. 

15 6. D ;7. B ; 8. a) vào khoảng 108 V ; b) Vào 
khoảng 10* V; e) ~ 0,35 m ;9. 62 hạt tải điện. 

16 8. A ;9.B ; 10. 625.102! s'm? ; 
T1. ~ 3.107 mís. 

17 6.D;7.D. 


CHƯƠNG IV 


19 5. B ; 6. B ;7. Kim nam châm nhỏ nằm cân 
bằng dọc theo hướng một đường sức từ của 
dòng điện thẳng. 

20 4.B8;5.B;6.a) 7Ÿ đặttheo phương không 
song song với các đường sức từ ;b) /Ÿ đặt 
song song với các đường sức từ ;7. Ö có 
phương nằm ngang : ( 7 ỗ) = œ= 0 và 180°; 


có chiều sao cho chiều quay từ /Ï sang Ể 
thuận với chiều thẳng đứng đi lên ; có độ lớn 
thoả mãn hệ thức : //Bsinœ = mụ. 

213.A; 4. C ; 5. Cảm ứng từ bên trong ống 1 
nhỏ hơn bên trong ống 2 ; 6. Cảm ứng từ tại 
O; do 7; gây ra là B, = 10-ÊT và do 1; gây ra 
là B, = 62,8.10-7 T ; tuỳ theo chiều của hai 
dòng điện : B = B, + Bị ; 7. Điểm phải tìm 
nằm trong mặt phẳng chứa hai dòng điện, 
trong khoảng giữa hai dòng điện, cách dòng 
thứ nhất 30 cm và dòng thứ hai 20 cm ; quỹ 
tích những điểm ấy là đường thẳng song song 
với hai dòng điện, cách dòng thứ nhất 30 cm 
và dòng thứ hai 20 cm. 

223.C;4.D;5. C ; 6. Lực điện song song với 
E, còn lực Lo-ren-xơ vuông góc với ổ ; 
7.a) v= 4,784.10Ê ms :b) T = 6,6.10“Ê s ; 8*. 
Khoảng cách AC đối với : C;H;OH” là 23 cm, 
C;H‡ là 14,5 cm, OH* l 8,5 cm, CH„OHf là 
15,5 cm, CH; là 7,5 cm và CH; là 7,0 cm. 


CHƯƠNG V 

23 3. D ;4. A ;5. a) Mặt của (C) đối diện với cực 
S của nam châm là mặt Bắc ; b) Mặt của (C) 
đối diện với cực S của nam châm là mặt Nam ; 
c) Trong (C) không có dòng điện cảm ứng ; 
d) Trong (C) có dòng điện cảm ứng xoay chiều. 

243.C;4. 103T/s ; 5. 0,1 V; 6. cv. B(R?)u. 


254.B;5. C; 6. 0,079H;7. í, = 0,3 A ; 8. 0,144 J. 
CHƯƠNG VI 


26 5.B;6.A;7.D ; 8.~ 6,4 cm ; 9. 609. 

275.D;6A;7.C;8. a) Khúc xạ, 
r= 45° ; b) r = 90° ; c) Phản xạ toàn phần ; 
9.œz<309. 

CHƯƠNG VII 

28 4.D;5.C;6. A ;7.a) 369 ; b)n > 1,70 


29 4.B;5. A ;6. B ; 7. Xem Bảng tóm tắt ởtrong 
bài 29 ; 8. b) ~ 1 cm ; 9. a) Vận dụng tính chất 
Ê 


thuận nghịch ; b) f: ¡ 10. a) 100 cm ; 


4a ` 


25 cm; 17,54 cm ; b) 15 cm; T1. a) 20 cm ; 
b) 12 em ; 0,4 ; 12. Trường hợp @® : A' ảo, 
thấu kính hội tụ ; trường hợp ® : 4 ảo, thấu 
kính phân kì. 

30 1. B ;2.C ; 3. a)—10 em, k = 1/2 ; b) 35 em ; 
4.a) Ảnh sau cùng ở vô cực ; b) Dùng hai tỉa 
sáng đi qua quang tâm ; 5. b) d > 60 cm ; 
d< 20 cm. 

316.A;7.C;8.D ;9.a) Cận thị ; b) -2 dp ; 
c) 12.5 cm; 10. a) Điểm cực cận cách mắt 
1m, còn điểm cực vễn ở vô cực ; b) ~ 4,35 dp. 

32 4.A;5.C; 6. a) 5 em <d <9 cm; b) 25. 

33 6.C ;7.D; 8. D; 9. a) 80 ; b) 1,43 rum. 

345.B;6.A;7. 1,24m; 30. 


227 


CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ CHÍNH SỬ DỤNG TRONG SÁCH 


BEEITSEIIEEGrTEEG 
Em =--=-_=-= 


Điện tích, điện lượng 
Cường #6 điện trường 
Điện thế 

Hiệu điện thế 


culông 
vôn trên mét 
vôn 
vôn 


Gia mi 


Điện dung 

Cường độ dòng điện 
Suất điện động 

Suất phản điện 

Điện trở 

Điện trở suất 

Hệ số nhiệt điện trở 
Hệ số nhiệt điện động 
Số Fa-rađây 

Cảm ứng điện từ 

Từ thông vêbe. 

Suất điện động cảm ứng vôn 

Suất điện động tự cảm vôn 

henry. 
đêp 
mét 


jsg 


ampe 


S6 


ếp 
Rr 


ôm 
ôm.mét 
một trên kenvin 
vôn trên kenvin 
culông trên mol 
tesla 


œmm R8 8® 


« 


228 


MỤC LỤC 


Trang 
PHẦN MỘT - ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC 


Chương I — ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG . 5 


Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông ....... 6 
Bài2. Thuyết êlectron. 
Định luật bảo toàn điện tích........ H 
Bài 3. Điện trường và cường đỏ điện trường. 
Đường sức điện . d5 
Bài4. Công của lực điện 


Điện thế. Hiệu điện thế.......... 26 
th VlÊHixoesesgsiaszdssseaoed 30 


Bài 6. 


Chương II - DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 35 
Bài 7. 
Bài 8. 


. Định luật Ôm đối với toàn mạch .. .50 


Dòng điện khỏng đổi. Nguồn điện .36 


Điện năng. Công suất điện........ 46 


0. Ghép các nguồn điện thành bộ..... .55 
Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán 

về toần mạch .................... 59 
Bài 12. Thực hành : Xác định suất điện đông 
và điện trở trong của một 


pin điện hoá , 63 


Chương lIII - DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC 
MÔI TRƯỜNG 


Dòng điện trong kim loại 


Dòng điện trong chất điện phân... .79 


Bài 15. Dòng điện trong chất khí......... ‹ 86 
Bài 16. Dòng điện trong chân không ..... 95 
Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn... ..!01 


Bài 18. Thực hành : Khảo sát đặc tính 
chỉnh lưu của điột bán dẫn và 
đặc tính khuếch đại của tranzito....!08 


1Vat lí 11 


Trang 


Chương IV — TỪ TRƯỜNG .. 
Bài 19. Từ trường . 
Bài 20. Lực từ. Cảm ứng từ ` 
Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các 

dây dân có hình dạng đặc biệt... ...129 
Bài 22. Lực Lo-ren-xơ ................ 134 


Chương V - CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. ..... LẠI 


Bài 23. Từ thông. Cảm ứng điện từ.......I42 
Bài 24. Suất điện đông cảm ứng......... 149 
BBI95: Từ GỀ Noi suxszsee vassapzeasue số 153 


PHẦN HAI - QUANG HÌNH HỌC 


Chương VI ~ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG ...lóI 


Bài 26. Khúc xạ ánh sáng . .162 


.168 


Bài 27. Phản xạ toàn phần . 


Chương VII — MẮT. 

CÁC DỤNG CỤ QUANG 
Bài 28. Lăng kính 
Bài 29. Thấu kính mỏng 
Bài 30. Giải bài toán vẻ hệ tl 
Bài 31. Mắt 
Bồi32: KH TẾ seeeesoan sessatreas sỐiI 
Bài 33. Kính hiển vi ................. 21 
Bài 34. Kính thiên văn ............... 2 
Bài 35. Thực hành : Xác định tiêu cự của 

thấu kính phân kì ............. + 218 
Đáp án và đáp số bài tập ............ 226 


\ 


Œ 


HUÃN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 
¡ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 j 

1. TOÁN HỌC 7. ĐỊA LÍ T1 

e ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 8. TÍN HỌC 11 

e HÌNH HỌC 11 9. CÔNG NGHỆ 11 
2. VẬT LÍ Ti 10. GIÁO DỤC GÔNG DÂN 11 
3. HOÁ HỌC 11 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 11 
4, SINH HỌC 11 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai) « TIỀNGANH 11 s TIỀNG PHÁP 11 
6, LỊCH SỬ 11 ø TIẾNG NGA 11 ø TIỀNG TRUNG QUÓC 11 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NÂNG GAO 
Ban Khoa họo Tự nhiên : « TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11, HÌNH HỌC 11) 
ø VẬT LÍ 11 s HOÁ HỌC 11 s SINH HỌC 11 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn : _s NGỮ VĂN 11 (lập một, tập hai) 
ø LỊCH SỬ 11 s BA LÍ 4 
ø NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 11, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 


mã vạch 


